TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN 


KHOA NGOẠI NGỮ 
BỘ MÔN CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC 
LÊ MINH HẠNH (BIÊN SOẠN) 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


P4:‹un: 


/ 
+? 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
1956-2006 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN 

KHOA NG0ẠI NBƯ 
BỘ MÔN 0ữ SỬ NBÔN NöỮ HỌC 


LÊ MINH HẠNH (Biên soạn) 


CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI 


MỤC LỤC 


BÀAI1 
VĂN HÓA, CÁC ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NÀNG CỦA NÓ 

I- Khái niệm về văn hóa 

1. Khái niệm 

2. Những định nghĩa về văn hóa 

3. Các khái niệm khác 
II- Các đặc trưng và chức năng của văn hóa 

1. Các đặc trưng 

2. Chức năng của văn hóa 


Bài 2 
VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG 

I- Văn hóa và môi trường tự nhiên 

1. Tự nhiên là cái có trước 

2. Tự nhiên ngoài ta 

3. Cái tự nhiên trong ta - bản năng 

4. Thích nghi và biến đổi tự nhiên 

5. Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam với vấn đề 

bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam 

II- Văn hóa và môi trường xã hội 

1. Xã hội tổ chức các quan hệ người - người 

2. Cá nhân và xã hội 

3. Sự xã hội hóa cá nhân và sự nhập thân văn hóa 

4. Phố hệ xã hội Việt Nam cổ truyền 


Bài 3 
TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 
1- Giai đoan văn hóa bản địa, văn hóa Việt Nam 
1. Thời tiền sử 
2. Thời sơ sử 


]E- Giai đoạn tiếp xúc khu vực 
1. Bối cảnh văn hóa lịch sử 
2. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hóa Việt - Hán 
3. Giao lưu văn hóa tự nhiên Việt - Ấn 
TH- Giai đoạn tiếp xúc ngoài khu vực lớp văn hóa giao lưu với 
văn hóa phương Tây 
IY- Giao lưu và tiếp biến trong giai đoạn hiện nay 


Bài 4 
VĂN HOÁ NHẬN THỨC 
1- Nhận thức về vũ trụ 
1. Triết lý Âm Dương, bản chất và khái niệm 
2. Hai quy luật của triết lý Âm Dương 
3. Triết lý Âm Dương và tính cách người Việt 
4. Hai hướng phát triển của triết lý Âm Dương 
A- Cấu trúc không gian của vũ trụ 
1. Tam tài 
2. Những đặc trưng khái quát của Ngũ hành 
3. Hà Đồ - Cơ sở của Ngũ hành 
4. Ngũ hành theo Hà Đồ 
5. Ứng dụng của Ngũ hành 
B- Triết lý về cấu trúc thời gian của vũ trụ, lịch âm dương 
và hệ can chỉ 
1. Lịch và lịch âm dương 
2. Hệ đếm can chi 
II- Nhận thức về con người 
1. Nhận thức về con người tự nhiên 
2. Cách nhìn cổ truyền về con người xã hội 


Bài 5 

VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM 
1. Tổ chức nông thôn theo huyết thống (Gia đình và Gia tộc) 
2. Tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú (Xóm và Làng) 
3. Tổ chức nông thôn theo nghề nghiệp và sở thích (Phường, Hội) 


43 
43 
44 
45 


46 
48 


40 
49 
49 
s1 
52 
55 
%6 
5 
57 
$8 
59 
61 


64 
64 
66 
68 
68 
70 


14 
714 
74 
76 


4. Tổ chức nóng thôn theo truyền thống nam giới (Giáp) 77 


5. Tổ chức nông thôn theo đơn vị hành chính (Thôn và Xã) 78 
6. Tính cộng đồng và tính tự trị - Hai đặc trưng của nông thôn Việt Nam 79 
7. Làng Nam Bộ S4 
Bài 6 

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TINH THẦN 86 
I- Tín ngưỡng §6 
1. Tín ngưỡng phồn thực 86 
2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên 88 
3. Tín ngưỡng sùng bái con người 89 
II- Tôn giáo 93 
A- Nho giáo và văn hóa Việt Nam 93 
1. Sự hình thành của Nho giáo 93 
2. Nội dụng cơ bản và sự phát triển của Nho giáo 95 

3. Quá trình thâm nhập, phát triển và những đặc điểm của Nho giáo 
Việt Nam 96 
B- Đạo giáo và văn hóa Việt Nam L0Ô 
1. Từ Đạo gia đến Đạo giáo 100 
2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam 104 
C- Phật giáo và văn hóa Việt Nam 106 
1. Sự hình thành và nội dung cơ bản của Phật giáo 106 
2. Quá trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam 107 
3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 110 
D- Phương Tây với văn hóa Việt Nam 114 
1. Ki-tô giáo với văn hóa Việt Nam 114 
2. Văn hóa phương Tây và văn hóa Việt Nam 117 

Bài 7 

VĂN HOÁ VÀ MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN:ẢN,MẶC,Ở — 121 
A- Tận dụng môi trường tự nhiên ăn 121 
1. Ăn uống 121 
2. Đồ uống, hút 123 
3. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 125 


4. Tính cộng đồng và tính mực thước trong nghệ thuật ẩm thực 


của người Việt 126 

5. Tính biện chứng, lính hoạt trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 127 

B- Ứng phó tr nhiên mặc 131 
1. Quan niệm về mặc và dấu ấn nông nghiệp trong chất liệu may mặc 

của người Việt IẠI 

2. Trang phục qua các thời đại và tính linh hoạt trong cách mặc 133 

C- Ứng phó ở và đi lại 137 

1. Ứng phó với khoảng cách( Giao thông) 137 

2. Ứng phó với thời tiết, khí hậu( Nhà cữa, kiến trúc) 139 


Bài tham khảo 
VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ 145 


1, Các đặc trưng giao tiếp cơ bản của người Việt Nam 145 
2. Các đặc trưng cơ bản của nghệ thuật ngôn từ Việt Nam 149 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 


Bài 1 
VĂN HÓA, CÁC ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA NÓ 


1L. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA 
1. Khái niệm 


Văn hóa là sản phẩm do con người sáng tạo, có từ thuở bình minh của xã 
hội loài người. Ở phương Đông, từ “vấn hóa” đã có trong đời sống ngôn ngữ từ 
rất sớm. Trong Chu Dịch, đã có từ Văn và Hóa: xem dáng vẻ con người, lấy đó 
mà giáo hóa thiên hạ (Quan hồ nhân văn đi hóa thành thiên hạ). Người sử dụng 
từ văn hóa sớm nhất có lẽ là Lưu Hường (năm 77 - 6 trước Công nguyên), thời 
Tây Hán với nghĩa như một phương thức giáo hóa con người - văn trị Giáo Hóa. 
Văn hóa ở đây được đùng đối lập với vũ lực. Ở phương Tay, để chỉ đối tượng mà 
chúng ta nghiên cứu, người Pháp, người Anh có từ; Cuiture, người Đức: 
Kultura, người Nga: Kuitirra (Kyaemypa). Những chữ này đều có chung gốc 
Latinh là chữ: culrws amim (là trồng trọt tình thần). Vậy chữ cu/rus là văn hóa 
với hai khía cạnh: trồng trọt, thích ứng với tự nhièn, khai thác tự nhiên và giáo 
dục đào tạo cá thể hay cộng đồng để họ không cồn là con vật tự nhiên, và họ có 
những phẩm chất tốt đẹp. 

Tuy vậy, việc xác định và sử dụng khái niệm văn hóa không đơn giản và 
thay đổi theo thời gian. Thuật ngữ văn hóa với nghĩa “canh /ác tỉnh thần” được 
xử dụng vào thế kỷ XVII - XVIII bên cạnh nghĩa gốc là quản lý, canh tác nóng 
nghiệp. 

Vào thế kỷ XIX thuật ngữ “ván hóa” được những nhà nhân loại học phương 
Tây sử dụng như một danh từ chính. Những học giả này cho rằng văn hóa (văn 
minh) thế giới có thể phân loại ra từ trình độ thấp nhất đến cao nhất, và văn hóa 
của họ chiếm vị trí cao nhất. Bởi vì họ cho rằng bản chất văn hóa hướng về trí 
lực và sự vươn lên, sự phát triển tạo thành văn minh, E, B. Taylo (E. B. Taylor) 
là đại diện của họ. Theo ông, văn hóa là toàn bộ phức thể bao gồm hiểu biết, tín 


ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, phong tục, những khả năng và tập quán 
khác mà con người có được với tr cách là một thành viên của xã hội. 

Ở thế kỷ XX, khái niệm “văn hóa” thay đổi theo F. Boa (F. Boas), ý nghĩa 
văn hóa được qui định do từ cứ liệu cao siêu như “?á¡ 1c”, vì thế sự khác nhau 
về mặt văn hóa từng dân tộc cũng không phải theo tiều chuẩn trí lực. Đó cũng là 
“tương đối luận của văn hóa”, Văn hóa không xét ở mức độ thấp cao mà ở góc 
độ khác biệt. 


Trong tiếng Việt, văn hóa được dùng theo nghĩa thông dụng để chỉ học thức 
(trình độ văn hóa), chỉ trình độ phát triển của một giai doạn (văn hóa Đông 
Sơn)... Trong khi theo nghĩa rộng thì văn hóa bao gồm tất cả, từ những sản 
phẩm tĩnh vi hiện đại cho đến tín ngưỡng, phong tục, lối sống, lao động... Chính 
với cách hiểu rộng này, văn hóa mới là đối tượng đích thực của văn hóa học. 


2. Những định nghĩa về văn hóa 


Để định nghĩa một khái niệm, trước hết cần xác định được những đặc trưng 
cơ bản của nó. Đó là những nét riêng biệt và tiêu biểu, cần và đủ để phân biệt 
khái niệm (sự vật) ấy với khái niệm (sự vật) khác. 

Hiện nay trên thế giới có đến hàng trăm các định nghĩa khác nhau vẻ văn 
hóa. Từ năm 1952, hai nhà dân tộc học Mỹ A. L. Kroibơ (Á. L. Kroeber) và C. 
L. Klúchòn (C. L. Kluekhohn) đã trích lục được trên dưới 300 định nghĩa. Từ đó 
đến nay, chắc chắn số lượng định nghĩa tiếp tục tăng lên và đương nhiên, không 
phải lúc nào các định nghĩa đưa ra cũng có thể thống nhất, hay hòa hợp, bổ sung 
cho nhau. Dưới đây, chúng tỏi xin trích dẫn một số định nghĩa đã được công bố 
trong những giáo trình và công trình nghiên cứu về văn hóa học hay cơ sở Văn 
hóa Việt Nam. 


- Theo một số học giả Mỹ: 


“Văn háa là tấm gương nhiều mặt phản chiếu đời sống và nếp sóng của mội 
cộng đồng dân tộc” ©), 

- Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục 
đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát mính ra ngôn ngữ, chữ viết, 
đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho 


f* Dãn theo G§. Trần Quốc Vượng.*!00 năm giao thoa văn hóa Đóng Tây”. 


8 


sinh hoạt hàng ngày về mặt ăn, ở và các phương thức sử đụng. Toàn bộ những 
sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa !?. 

- Cựu Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết: “Nói tới văn hóa là nói tới một lĩnh 
vực vô cùng phong phú và rộng lớn, bao gồm tất cả những gì không phải là 
thiên nhiên mà có liên quan đến con người trong suốt quá trình tồn tại, phát 
triển, quá trình con người làm nên lịch sử... cốt lõi của sức sống dân tộc và văn 
hóa với nghĩa bao quát và cao đẹp nhất của nó, bao gồm cả hệ thống giá trị tư 
tưởng và tình cảm, đạo đức, với phẩm chất, trí tuệ và tài năng, sự nhạy cảm và 
sự tiếp thu cái mới từ bên ngoài, ý thức bảo vệ tài sản và bản lĩnh của cộng đồng 
dân tộc, sức để kháng và sức chiến đấu để bảo vệ mình và không ngừng lớn 
mạnh” (Văn hóa và đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, 1994, tr. 16). 

Trên cơ sở phân tích các định nghĩa văn hóa, PGS. TS.Trần Ngọc Thêm đã 
đưa ra một định nghĩa về văn hóa như sau: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các 
giá trị vật chất và tỉnh thần do con người sáng tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt 
động thực tiền trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã 
hội của mình” (Trần Ngọc Thêm, Sdd Cơ sở VHCN, tr. 20). 

Định nghĩa này đã nêu bật bốn đặc trưng quan trọng của văn hóa: tính hệ 
thống, tính giá trị, tính lịch sử, tính nhân sinh. 

Gần dây nhất, trong một bài viết của mình, PGS. Nguyễn Từ Chi đã qui các 
kiểu nhìn khác nhau về văn hóa vào hai góc độ: 

- Góc rộng hay góc nhìn “đán tộc học” đây là góc chung của nhiều ngành 
khoa học xã hội. 

- Góc hẹp, góc thông dụng trong cuộc sống hàng ngày, còn gọi là góc báo 
chí. 

Như vây, trong vô vàn cách hiểu, cách định nghĩa về văn hóa, fa có thể tạm 
quy về hai loại: 

+ Văn hóa hiểu theo nghĩa rộng như lối sống, nếp sống, lối suy nghĩ, lối 
ứng xử... (văn hóa là toàn bộ cuộc sống cả vật chất xã hội và tỉnh thần của từng 
cộng đồng). , 


+ Văn hóa theo nghĩa hẹp như: Văn hóa, văn nghệ, học vấn... và tuỳ theo 


® “Hộ Chí Minh (aàn ráp”, ín lần 2, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội - 1945, tập 3, tr. 431. 


9 


từng trường hợp cụ thể mà có những định nghĩa khác nhau. Ví dụ xét từ khía 
cạnh tự nhiên thì văn hóa là “cái ứự nhiên được biến đổi bởi con người” hay “tất 
cả những gì không phải là thiên nhiên đều là văn hóa". 


® Định nghĩa văn hóa của UNESCO 


Trong ý nghĩa rộng nhất “văn hốa hôm nay có thể coi là tổng thể những nét 
riêng biệt tình thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một 
xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm nghệ thuật và 
văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ 
thống các giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng: Văn hóa đem lại cho con 
người khả năng suy xét về bản thân. Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành 
những sinh vật đặc biệt nhân bản, có lý tính, có óc phê phán và dấn thân một 
cách đạo lý. Chính nhờ văn hóa mà cơn người tự thể hiện, tự ý thức được bản 
thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn thành đặt ra để xem xét những 
thành tựu của bản thân, tìm tồi không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng 
tạo nén những công trình vượt trội lên bản thân” (“Tuyên bố về những chính 
sách văn hóa” - Hội nghị quốc tế do UNESCO chủ trì từ 26/7 đến 6/8/1982 tại 
Mebhicô). 

Như vậy, văn hóa không phải là một lĩnh vực riêng biệt. Văn hóa là tổng 
thể nói chung những giá trị vật chất và tính thần do con người sắng tạo ra. Văn 
hóa là chìa khóa của sự phát triển. 

Theo quan niệm của UNESCO có hai loại đi sàn văn hóa: 


Một là, những di sản văn hóa hữu thể (Tangible) như đình, đền, chùa, miếu, 
lãng, mộ, nhà sàn... 


Hat là, những đi sản văn hóa vô hình (Intangible) bao gồm các biểu hiện 
tượng trưng và “không sờ thấy được” của văn hóa được lưu truyền và biến đổi 
qua thời gian, với một số quá trình tái tạo, “trùng tu” của cộng đồng rộng rãi... 
Những di sản văn hóa tạm gọi là vô hình này theo UNESCO bao gồm cả âm 
nhạc, múa, truyền thống, văn chương truyền miệng, ngôn ngữ, huyền thoại, tư 
thế, nghi thức, phong tục, tập quán, y được cổ truyền, việc nấu ăn và các món 
ăn, lễ hội, bí quyết và quy trình công nghệ của các nghề truyền thống... 

Các hữu thể và cái vô hình gấn bó hữu cơ với nhau, lồng vào nhau, như 
thân xác và tâm trí con người. 


. 


10 


3. Các khái niệm khác 
3.1. Khúi niệm văn mình 


Văn mình là danh từ Hán - Việt (văn là vẻ đẹp, minh là sáng), chỉ tia sáng 
của đạo đức, biểu hiện ở chính trị, pháp luật, văn học, nghệ thuật. Trong tiếng 
Anh, Pháp, từ Civilisation với nội hàm nghĩa văn mình, có từ căn gốc La tỉnh là 
civitas với nghĩa gốc: đô thị, thành phố, và các nghĩa phát sinh: thị dân. công 
đân. Văn mỉnh trong tiếng Đức là để chỉ các xã hội đã đạt được tới giai đoạn tổ 
chức đô thị và chữ viết. 

Theo F. Ăngghen, văn mình là chính trị khoanh văn hoá lại và sợi dây liên 
kết văn minh là nhà nước. Như vậy khái niệm văn minh thường bao hàm 4 yếu 
tố cơ bản: đô thị, nhà nước chữ viết, các biện pháp kỳ thuật cải thiện, xếp đặt 
hợp lý, tiện lợi cho cuộc sống của con người. 

Lâu nay, không ít người vẫn sử đụng văn mình như một từ đồng nghĩa với 
“văn hóa”. Song thực ra đây là hai khái niệm rất khác nhau. Văn minh là “trình 
độ phát triển” nhất định của văn hóa về phương tiện vật chất, đặc trưng cho một 
khu vực ròng lớn, một thời đại, hoặc cả nhân loại. 

Như vậy văn minh khác văn hóa ở ba điểm: 

a- Trong khi văn hóa có bề dày của quá khứ (tính lịch sử) thì văn mình chỉ 
là một lát cắt đồng đại, nó cho biết trình độ phát triển của văn hóa ở từng giai 
đoạn. 

b- Trong khi văn hóa bao gồm cả văn hóa vật chất lẫn tính thần thì văn 
minh chỉ thiên về khía cạnh vật chất, kỹ thuật. Như vậy văn hóa và văn minh 
còn khác nhau ở tính giá trị (nói đến văn minh người ta còn nghĩ đến các tiện 
nghị). 

c- Trong khi văn hóa mang tính dân tộc rõ rệt thì văn minh thường mang 
tính quốc tế (tính siêu dân tộc), nó đặc trưng cho một khu vực rộng lớn (cả nhân 
loại), bởi lẽ cái vật chất thì để phổ biến, lây lan. Ví dụ, nên văn minh tin học, 
văn minh hậu công nghiệp và văn hóa Việt Nam, văn hóa Nhật Bản, văn hóa 
Trung Quốc... Mặc dù giữa văn hóa và văn minh có một điểm gặp gỡ nhau đó là 
do con người sáng tạo ra. 

Tóm lại sự khác biệt của văn hóa và văn minh là về giá trị tỉnh thần (tính 
giá trị), tính lịch sử và về phạm vì. 


PGS. TS. Trần Ngọc Thêm còn đưa ra sự khác biệt thứ bốn giữa văn hóa và 
văn mình là về nguồn gốc. Theo ông, văn hóa gắn bó nhiều hơn với phương 
Đông nông nghiệp, còn văn mình gắn bó nhiều hơn với phương Tây đô thị. Là 
bởi vì trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, tại cựu lục đại Âu - Á 
(Eurasia) đã hình thành hai vùng văn hóa lớn là “phương Tây” và “phương 
Đông”. Phương Tây là khu vực Tây - Bắc gồm toàn bộ chân Âu (đến dãy Uran). 
Phương Đông là khu vực Đông - Nam gồm châu Á và châu Phi. 

Các nền văn hóa cổ đại lớn mà nhân loại từng biết đến đều xuất phát từ 
phương Đông: Trung Hoa, Ấn Độ, Ai Cập. Nền văn hóa phương Tây sớm nhất là 
Hi-la (Hy lạp và La Mã) cũng có nguồn gốc từ phương Đòng, nó được hình 
thành trên cơ sở tiếp thu những thành tựu của các nền văn hóa Ai Cập. Các nền 
văn hóa phương Đông đều hình thành ở lưu vực các con sông lớn là những nơi 
có địa bình và khí hậu rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, do vậy ở các 
ngôn ngữ phương Tây, từ “văn hóa” bắt nguồn từ chữ cnlrus tiếng Latinh có 
nghĩa là “trồng trọt” cồn từ “văn minh” thì bắt nguồn từ chữ civitas, có nghĩa là 
“thành phố”. 

3.2. Khái niệm văn hiến 

Ở phương Đông trong đó có Việt Nam, từ xa xưa đã phổ biến khái niêm 
văn hiến. Có thể hiểu văn hiến là khái niệm bộ phận của “văn hóa” theo cách 
dùng, cách hiểu trong lịch sử. Từ đời Lý (1010) người Việt đã tự hào nước mình 
là một “văn hiến chỉ bang”, Đến đời Lê (TK XV) Nguyễn Trãi viết “Duy ngã 
Đại Việt chỉ quốc thực vì văn lưến nước văn hiến”. Từ văn hiến mà Nguyễn Trãi 
dùng ở đây là một khái niệm rộng chỉ một nền văn hóa cao, trong đó nếp sống 
tỉnh thân, đạo đức được chú trọng. : 

Văn hiến (hiến = hiển tài) - truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. Theo 

-GS. Đào Duy Anh thì văn là văn hóa, hiến là hiển tài, như vậy văn hiến là thiên 
về những giá trị tỉnh thần (văn hóa thiên về “truyền thống lâu đời”) do những 
người có tài đức chuyên tải. thể hiện tính dân tộc, tính lịch sử rõ rệt. Chính vì 
vậy mà ông cha ta thường nói: '*Ðả? nước 4000 năm văn hiến”, 


3.3. Khái niệm văn vật (vật = vật chát) 


Truyền thống văn hóa tốt đẹp biểu hiện ở nhiều nhân tài trong lịch sử và 
nhiều di tích lịch sử. Văn vật cũng là khái niệm bộ phận của “văn hóa”, hay nói 


12 


một cách khác văn vật là một khái niệm hẹp để chỉ những công trình hiện vật có 
giá trị nghệ thuật và lịch sử, khái niệm văn vật cũng thể hiện sân sắc tính dân 
tộc và tính lịch sử. Nếu văn hiến thể hiện các giá trị tỉnh thần, thì văn vật thể 
hiện các giá trị vậi chất. Do vậy ông cha ta mới nói: Hà Nội - Thăng Long ngàn 
nấm: ván vật 

Khái niệm văn hiến, văn vật thường gắn với phương Đông nông nghiệp. Ở 
phương Tây không có hai khái niệm này, cho nên hai từ này không thể dịch ra 
các ngôn ngữ phương Tây được. (Ở phương Tây chỉ có khái niệm văn minh vì 
nó gắn với đô thị). 

Sự phân biệt bốn khái niệm: văn hóa, văn mình, văn hiến, văn vật được 
trình bầy tóm tắt trong bảng sau: 


- Šo vánh văn hóa, văn mình, văn hiển, văn vật 


Văn vật Văn hoá Văn minh 
Thiên về giả trị | Thiên về giá trị |  Chứa cả giá trị vật chất Thiên về giá trị 
vật chất tỉnh thần lẫn tinh thần vật chất - kỹ thuật 
Gó bể dày lịch sử Chỉ trình độ phát triển — | 
€ó tính dân tộc Cỏ tính quốc tế 
Gắn bó nhiều hơn Gắn bỏ nhiều hơn 
với phương Đông nông nghiệp với phương Tây đô thị 


II CÁC ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA 
Văn hóa có các đặc trưng và chức năng sau: 

1. Các đặc trưng 

1.1. Tính hệ thống 


Văn hóa trước hết phải có tính hệ thống, nó giúp phát hiện những mối liên 
hệ mật thiết giữa các hiện tượng, sự kiện thuộc một nền văn hóa. Nhờ có tính hệ 
thống mà văn hóa, với tư cách là một thực thể bao trùm mọi hoạt động của xã 
hội (thực hiện được chức năng tổ chức xã hội). Chính văn hóa thường xuyên làm 
tăng độ ốn định của xã hội, cung cấp cho xã hội mọi phương tiện cần thiết để 
ứng phó với môi trường tự nhiên và xã hội của mình. Nó là nền tảng của xã hội, 


I3 


1.2. Tính giá trị 


Là đặc trưng quan trọng thứ hai của văn hóa. Văn hóa theo nghĩa đen là 
“Trở thành đẹp, thành có giá trị”. Tính giá trị cần để phân biết giá trị và phi giá 
trị. Nó là thước đo mức độ nhân bản của xã hội và con người. 

Các giá trị văn hóa, theo mục đích có thể chia thành giá trị vật chất (phục 
vụ cho như cầu tinh thần), theo ý nghĩa có thể chia thành giá trị sử dụng, giá trị 
đạo đức và giá trị thẩm mỹ, theo thời gian có thể phân biệt các giá trị vĩnh cửu 
và piá trị nhất thời. Sự phàn biệt các giá trị theo thời gian cho phép ta có được 
cái nhìn biên chứng và khách quan trong việc đánh giá tính giá trị của sự Vật, 
hiện tượng. tránh được những xu hướng cực đoan - phủ nhận sạch trzn hoặc tán 
dương hết lời (thực hiện được chức năng điền chỉnh xã hội). 


1.3. Tính nhân sinh 


Là đặc trưng thứ ba của văn hóa. Tính nhân sinh cho phép phân biệt văn 
hóa như một hiện tượng xã hội (áo con người sáng tạo, nhân lao) với các giá trì 
tự nhiên (thiên tạo). Văn hóa là cái tự nhiên được biến đối bởi con người. Sự tác 
động của con người vào tự nhiên có thể mang tính vật chất (như việc luyện 
quặng, đẽo gỗ...) hoặc tính thần (như việc đặt tên, truyền thuyết cho các cảnh 
quan thiên nhiên...), 


Như vậy văn hóa học không đồng nhất với đất nước học. Nhiệm vụ của đất 
nước học là giới thiệu thiên nhiên - đất nước - con người. Đối tượng của nó bao 
gồm các giá trị tự nhiên, và không nhất thiết chỉ bao gồm các giá trị. Về mặt 
này thì nó rộng hơn văn hóa học. Mặt khác, đất nước học chủ yếu quan tâm đến 
các vấn để đương đại; về mặt này thì nó hẹp hơn văn hóa học. 

Do mang tính nhân sinh, vần hóa trở thành sợi dây nối liền con người với 
con người (thực hiện chức năng giao tiếp) và có tác dụng liên kết họ lại với 
nhau. Nếu ngôn ngữ là hình thức của giao tiếp thì văn hóa là nội dung của nó. 

1.4. Tính lịch sử 

Là đặc rưng thứ tư của văn hóa. Nó cho phép phân biệt văn hóa như sản 
phẩm của một quá trình và được tích luỹ qua nhiều thế hệ với “văn minh” như 
sản phẩm cuối cùng, chỉ ra trình độ phát triển của từng giải đoạn. Tính lịch sử 
tạo cho văn hóa một bể dày, một chiều sâu, nó buộc văn hóa thường xuyên tự 
điều chỉnh, tiến hành phân loại và phân bế lại các giá trị. Tính lịch sử được duy 


14 


trì bằng truyền thống văn hóa. Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối 
ồn định (những kinh nghiệm tập thể) được tích luỹ và tái tạo trong cộng động 
người qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những khuôn mẫu xã hội 
và cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghỉ lễ, luật pháp, dư 
luận... Truyền thống văn hóa tồn tại nhờ giáo dục (thực hiện chức năng giáo 
dục). 


2. Chức năng của văn hóa 

2.1. Khái niệm 

Trước đây người ta quen chia văn hóa thành bai lĩnh vực: văn hóa vật chất 
và văn hóa tỉnh thần. Gần đây, theo cách phân chia của UNESCO, văn hóa có 
hai lĩnh vực: văn hóa hữu thể và văn hóa vô thể. Việc phân chia như thế cũng là 
cần thiết để có cách nhìn toàn diện, tổng thể đối với vău hóa, tuy nhiên ranh 
giới của sự phân chia đó lại chỉ là tương đối, không thể tách bạch giữa các lĩnh 
vực. Bởi lẽ, ngay trong văn hóa hữu thể, lại có cái vô thể, và ngược lại. là sáng 
tạo của con người, nhìn từ phương điện cấu trúc, văn hóa là hoạt động tỉnh thần 
hướng đến việc tạo ra các giá trị chân, thiện, mỹ. 

Trong giới nghiên cứu, sự trình bày chức năng của văn hóa khòng phải đã 
thống nhất hoàn toàn. Một số tác giả đã nhìn nhận chức năng của văn hóa nhì 
Sau: 

Theo PGS. Tạ Văn Thành thì văn hóa có những chức năng sau: 

s Văn hóa có chức năng chính là chức năng giáo dục. 

e Chức năng nhận thức. 

e Chức năng định hướng đánh giá, xác định chuẩn mực điều chỉnh cách ứng 

xử của con người. 

s Chức năng giao tiếp. 

ø Chức năng đảm bảo tính kế tục lịch sử. 

® Một số thành tố của văn hóa còn có cả chức năng riêng của nó. Chẳng 

hạn nghệ thuật, thể thao, trò chơi, hội hè v.v... có chức năng giải trí; còn 
nghệ thuật có chức năng thẩm mỹ. 

(Trích trong cuốn: “Khái niệm và quan niệm về văn hóa”, Viện Văn hóa 
xuất bản 1986, tr. 124 - 126). 


- Theo PGS. TS. Trân Ngọc Thêm, lại xuất phát từ các đặc trưng sau đây 
của văn hóa mà ông đẻ xuất để khẳng định những chức năng sau đây của văn 
hóa. 

e Chúc năng tổ chức xã hội, 

e Chức năng điều chỉnh xã hội. 

e Chức năng giáo dục. 

e Chức nãng phát sinh là đảm bảo tính kế tục của lịch sử. 


(“Cơ sở văn hóa Việt Nam" - Trường DHTH TPHCM, 1995, tr. 2l - 24, 
PGS. TS. Trần Ngọc Thêm). 


- Giáo trình “Văn hóa Xã hộ?” chủ nghĩa của khoa Văn hóa xã hội chủ 
nghĩa (NXB Chính trị Quốc gia, in lần 2, Hà Nội, 1995), Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh, trình bày chức năng của văn hóa như sau: 

e Chức năng giáo dục. 

e Chức năng nhận thức. 

se Chức năng thẩm mỹ. 

se Chức năng dự báo. 

e Chức năng giải trí. 

Sở đi có sự khác nhau trong cách trình bày các chức năng của văn hóa là do 
góc tiếp cận của từng tác giả khác nhau, hoặc đó là cách nói khác nhau về cùng 
một chức năng của văn hóa. Dưới đây ta xem xét một số chức năng cơ bản của 
văn hóa. 

2.2. Các chức năng của văn hóa 

a. Chức năng giáo đục 

Là chức năng bạo trùm nhất của văn hóa. Chức năng tập trung của văn hóa 
là bồi dưỡng con người, hướng lý tưởng, đạo đức và hành vị của con người vào 
“điều hay lẽ phải, điều khôn, lẽ thiện”, theo những khuôn mẫu, chuẩn mực mà 
xã hội qui định. 

Văn hóa bao giờ cũng hình thành trong một quá trình và được tích luỹ qua 
nhiều thế hệ, mang tính lịch sử và tạo cho văn hóa một bể dày, một chiểu sâu. 
Nó được duy trì bằng truyền thống văn hóa, tức là cơ chế tích luỹ và truyền đạt 


16 


kinh nghiệm trong cộng đồng qua không gian và thời gian. Nó là những giá trị 
tương đối ổn định (những kinh nghiệm tập thể) thể hiện dưới những khuôn mẫu 
xã hội được tích luỹ và tái tạo trong cộng đồng người và dược cố định hóa dưới 
đạng ngôn ngữ, phong tục, tập quán, nghĩ lễ, luật pháp, đư luận... văn hóa thực 
hiện chức năng giáo dục (giáo đục truyền thống) không chỉ bằng những giá trị 
ổn định mà còn bằng những giá trị đang hình thành. Các giá trị đã ổn định và 
những giá trị đang hình thành tạo nên một hệ thống chuẩn miƒc mà con người 
hướng tới. Nhờ nó, văn hóa đóng vai trò nhất định trong việc hình thành nên 
ưnh cách ở con người, trồng người, dưỡng dục nhân cách. Một đứa trẻ được 
sống với cha mẹ sẽ được giáo đục theo truyền thống văn hoá trong gia đình 
mình được sinh ra, còn nếu bị rơi vào rừng, đứa trẻ ấy sẽ mang hành vi, tính nết 
của loài thú. Không phải ngẫu nhiên mà trong các ngôn ngữ phương Tây khác 
nhau, thuật ngữ “văn hóa” (culture, cul-tura) đều có chứa một nghĩa chung là 
chăm sóc, giáo dục, vun trồng... 

Chức năng giáo đục của văn hóa đảm bảo tính kế tục của lịch sử. Nếu gien 
sinh học di truyền lại cho các thế hệ sau hình thể con người thì văn hóa được coi 
là một thứ “gien” xã hội, di truyền phẩm chất con người lại cho các thế hệ mai 
s§au. 

Do là một hiện rượng xã hội, là sản phẩm hoạt động thực tiễn của con 
người, văn hóa có tính nhân sinh đậm nét và trở thành một công cụ giao tiếp 
quan trọng thông qua ngôn ngữ. Nếu như ngôn ngữ là hình thức của giao tiếp thì 
văn hóa là nội dung của nó (như giao tiếp giữa cá nhân trong một dân lộc, giao 
tiếp giữa những người thuộc các đân tộc khác nhau và sự giao tiếp gìữa các nên 
văn hóa khác nhau). 

Bằng chức năng giáo dục, văn hóa tạo cho lịch sử nhân loại và lịch sử mỗi 
đân tộc một sự phát triển liên tục; văn hóa cố chức năng điều chỉnh xã hội, định 
hướng các chuẩn mực, các cách ứng xử của con người, Gần đây. UNESCO cũng 
như Đảng, Nhà nước ta cho rằng văn hóa là động lực của phát triển, chính là đề 
cập tới chức năng giáo dục. 


b- Chức năng nhận thức 


Chức năng giáo dục của văn hóa phải được thực hiện thông qua chức nâng 
nhận thức. Chức năng này tồn tại trong mọi hoạt động của văn hóa. Nói cách 
khác, chức năng nhận thức là chức năng đầu tiên của mọi hoạt động văn hóa, 


17 


thiếu nó không thể nói tới chức năng nào khác. Nhưng quá trình nhận thức này 
của con người trong các hoạt động văn hóa lại được thông qua đặc trưng, đặc 
thù của văn hóa. Nâng cao trình độ nhận thức của con người chính là phát huy 
những tiềm nãng ở con người. 


c- Chức năng thẩm mỹ 


Đây là một chức năng rất quan trọng của văn hóa, nhưng cũng là chức nàng 
hay bị bỏ quên, bị coi nhẹ, khi xem xét, điều hành, quản lý văn hóa. Cùng với 
nhu cầu hiển biết, con người còn có nhu cầu hưởng thụ, hướng tới cái đẹp. Con 
người nhào nạn hiện thực theo quy luật của cái dẹp như Các-Mác từng khẳng 
định, cho nên văn hóa nghệ thuật phải có chức nàng này. Xét cho cùng, văn hóa 
là sự sáng tạo của con người theo quy luật của cái đẹp, trong đó, văn học nghệ 
thuật là biểu hiện tập trưng nhất sự sáng tạo ấy. Với tư cách là khách thể của 
văn hóa, con người tiếp nhận chúc năng này của văn hóa và sự thanh lọc mình 
theo hướng vươn tới cái đẹp và khác phục cái xấu trong mỗi người. 

d- Chức năng giải trí 

Là chức năng không thể không nói tới của văn hóa. Chức năng này cũng 
không tách rời chức năng giáo dục và không đi ra ngoài mục tiêu hoàn thiện con 
người. Bởi lẽ, trong cuộc sống, con người, ngoài hoạt động lao động, còn có nhủ 
cầu giải tỏa tình thần, tâm lý, sự mệt mỏi cơ bắp... Họ tìm đến với các hoạt động 
văn hóa, câu lạc bộ, bảo tàng, lễ hội v.v... nói khác đi là tìm sự giải trí. Trong 
một chừng mực nhất định, sự giải trí ấy là bổ ích, cần thiết, góp phần giúp cho 
con người lao động sáng tạo có hiệu quả hơn và giúp con người phát triển toàn 
điện. Chẳng hạn, sau một vòng quay mùa vụ của cư đán nông nghiệp trồng lúa 
nước, đi hội, xem hội, mở hội làng là nhu cầu của người nông dân, không chỉ 
đơn thuần là sự giải tỏa tâm linh mà còn là sự giải trí. 

Với các chức năng trên, chứng tò văn hóa có một đời sống riêng, quy luật 
hoạt động riêng nhưng lại không nằm ngoài kinh tế và chính trị. 


Nhận biết các chức năng của văn hoá, chính là khẳng định rõ ràng hơn mục 
tiêu cao cả của văn hóa là vì con người, vì sự hoàn thiện và phát triển của con 
người. 


18 


Bài 2 
VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG 


I- VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

1. Tự nhiên là cái có trước 

Con người tồn tại trong tự nhiên, bởi vậy, mối quan hệ giữa con người và tự 
nhiên cũng là một mặt cơ bản của đời sống văn hóa. Tự nhiên là cái đương 
nhiên tồn tại, không phải đo ý muốn, hiểu biết và sáng tạo... của con người, như 
GS. Đào Duy Anh nói: “Tạo hóa, vũ trụ, không phải sức người làm, không miễn 
cưỡng được” (“Hán Việt từ điền”, Trường Thị xuất bản, 1957, tr. 342). 

Tự nhiên bao gồm hai nhân tố: hữu sinh (biotic) và phí sinh (abiotic). 
Trong tự nhiên, ban đầu không có sự sống. Sự sống xuất hiện trên trái đất, cách 
đây ba tỉ năm, bao gồm ba nhóm: nhóm sinh vật sản xuất, nhóm sinh vật tiêu 
thụ và nhóm sinh vật phân huỷ. 

Thế giới hữu sinh luôn luôn tốn tại (sống trong, sống cùng, sống với) thế 
giới phi sinh. Điều quan trọng nhất trong tự nhiên là những mối tương tác 
(thống nhất, mâu thuẫn) giữa các quần thể sinh vật (hữu sinh) và (phi sinh) môi 
trường vật lý, hóa học...) tạo thành hệ sinh thái. 

Con người là sản phẩm của tự nhiên. (F. Àngghen). Nói cách khác, con 
người vốn sinh ra từ tự nhiên, cần có tự nhiên để tồn tại, nhưng khác hẳn động 
vật, con người không chỉ cần đến tự nhiên như nguồn tư liệu sống, mà trước hết 
như nguồn trr Hiệu lao động, 


Con người tồn tại trong môi trường tự nhiên, cùng phát triển với môi trường 
tự nhiên. Vật chất trong cơ thể con người là do môi trường tự nhiên cung cấp 
như: không khí, nước, thức ăn, đều do môi trường tự nhiên cung cấp. Những khu 
vực trong môi trường tự nhiên thiếu một nguyên tổ hóa học nào đó thì người 
sống ở đó cũng thiếu chất tương tự, gây ra bệnh tật và ảnh hưởng tới sự phát 
triển về thể chất cũng như trí tuệ, tình cảm của con người. 


Tự nhiên dang thay đổi chậm chạp và điều đó có liên quan trực tiếp đến con 
người trong mọi lĩnh vực hoạt động. Vấn để cơ bản là xác định vị trí của con 
người trong tự nhiêa và mối quan hệ của con người với tự nhiên. Con người 
cũng là tự nhiên, trong con người cũng có mặt tự nhiên (bản năng, bẩm sinh...) 
và con người bao giờ cũng phải sống với tự nhiên. Trong thế úng xử giữa con 
người và tự nhiên, trước thế kỷ XX, giữa phương Đông và phương Tây có ít nhất 
một sự khác nhau. Những nền văn minh phương Tây (Hy Lạp cổ đại, Thiên chúa 
giáo trung đại, tư bản chủ nghĩa cận đại) đều xem thiên - tự nhiên là thù địch 
vào do vậy cần phải chỉnh phục, thống trị. biến đổi tự nhiên. 

Các nền văn minh phương Đông, như văn mình Phật giáo Ấn - Hoa, văn 
mình Nho giáo Đông Á, văn hóa Lão - Trang Đông Á. văn mình Thân giáo Nhật 
Bản (trong đó phải kể cả văn minh Đông Sơn - Đông Nam Á, văn minh Đại Việt 
- Việt Nam) đều có đức hiếu sinh (Nho giáo), cấm hay tiết kiệm sát sinh (Phật 
giáo) hay hòa đồng với tự nhiên như “Lão giáo”. 

Một trong mười đặc điểm của văn hóa thế giới hiên đại theo giới lý luận 
văn hóa Trung Hoa, là văn hóa từ chỗ quá tự tin vào sức mạnh của con người 
đến chỗ biết sức mạnh của thiên nhiên và chỗ yếu của con người. Trong quá 
trình cải tạo thiên nhiên, nay nhìn lại con người đã thấy trong đó sự can thiệp 
thô bạo vào thiên nhiên là có hại cho mình. Chính vì vậy từ giữa thế kỷ XX ở 
phương Tây dấy lên phong trào “tìm về phương Đông”. Người ta dự báo rằng 
với thế kỷ XXÍ, con người sẽ biết sông hòa điệu hơn với tự nhiên và triết lý của 
thế kỷ XXI là triết lý tân tự nhiên. 

2. Tự nhiên ngoài ta (Môi trường) 

Môi trường là một phần của ngoại cảnh, bao gồm những thực thể hiện 
tượng tự nhiên mà cơ thể, quần thể, loài (quần xã) có quan hệ trực tiếp, trước 
hết bằng các mối quan hệ thích nghi, rồi sau đó mới là biến đổi. 

Thuật ngữ môi trường: hiện nay người (ta thường sử đụng rộng rãi khái niệm 


4v 9É 


“môi trường lớn” gồm môi trường tự nhiên, mỏi trường nhân tạo và cả những 


môi trường khác như môi trường đời sống, môi trường văn hóa, môi trường sinh 
thái. 
Có môi trường tự nhiên, có môi trường tái tạo. 


e Môi trường tự nhiên: 


20 


Là một bộ phận trong “môi trường lớn” là tổng thể các nhãn tố tự nhiên 
xung quanh chúng ta như bầu khí quyển, nước, thực vật, động vật. thố nhưỡng, 
nham thạch, khoáng sản, bức xạ mặt trời v.v.., 

® Môi trường tự nhiên tác - tạo (môi trường nhân vi, nhân văn) 

Có người gọi là môi trường văn hóa. Kỹ thuật và tổ chức xã hội của con 
người tạo nên một môi trường mới, cố sức tác động ngược trở lại tới môi trường 
tự nhiên. Môi trường mới này bổ khuyết cho thiên nhiên trong một số trường 
hợp khác mà con người đã không để phòng đúng mức. Như vậy mô: trường tác 
tạo là hệ thống môi trường được tạo ra do con người lợi dụng tự nhiên, cải rạo tự 
nhiên. Vì môi trường nhân tác - tạo được sáng tạo và phát triển trên cơ sở môi 
trường tự nhiên, bởi vậy môi trường nhân tác - tạo bị môi trường tự nhiềén chi 
phối và ngược lại nó cũng ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên. 


3. Cái tự nhiên trong ta - bản năng 


Có một định nghĩa về văn hóa mà theo PGS. Nguyễn Từ Chi là ngắn gọn 
nhất: Tất cả những gì không phải là thiên nhiên đều là văn hóa. Bản năng là 
“vốn có”, do đó cũng là thiên nhiên, Cái “vốn có” này mọi sinh vật đều có. Đặc 
điểm của loài vật là chúng chịu sự chi phối của bản năng tự nhiên. Sự phân biệt 
giữa tính người và tính sinh vật có giá trị về mặt động vật học và khoa học. Loài 
vật không có lịch sử tự thức. Khác với con người là động vật sống trong cả hiện 
tại, quá khứ và tương lai, các xã hội loài vật như xã hội loài kiến, loài mối hay 
loài ong- đã không thay đổi từ hàng ngàn năm nay, bởi vì đời sống của chúng, 
đời sống cá thể hay tập thể tuân theo những nguyên tắc không thể vi phạm, qui 
tắc của tự nhiên, của bản năng. 

Loài người cũng có bản năng, vì con người cũng là t nhiên. Song ở con 
người, những bản năng này luôn luôn bị đặt dưới sự kiểm soát của xã hội (các 
cưỡng chế xã hội, các chuẩn mực xã hội) bằng những biện pháp khác nhau. Còn, 
những bản năng không thể nào chặn đứng được vì chúng gắn quá chặt với sự 
sống, như ăn nống, giao hợp... cả chết nữa, thì từng cộng đồng “văn hóa - hóa” 
chúng lên bằng những nghi thức - xã hội hay tòn giáo, mà hiệu quả cnối cùng là 
kiểm tỏa chúng lại trong vòng cộng đồng chấp nhận được. Văn hóa là sự chế 
ngự bản năng. 


Văn hóa, văn minh có mục đích, nhiệm vụ bắt chúng ta chấp nhận những 


21 


cưỡng chế xã hội bằng cách bù lại những thú vui tỉnh thần. Như vậy, văn hóa có 
nhiệm vụ điều hòa và giải quyết giữa những ham muốn cá nhân và cưỡng chế xã 
hội. 

Như vậy khác với loài vật, đặc điểm của loài người là khả năng vượt lên 
trên sự thống trị của bản năng. Bằng cách đó các học giả cho rằng loài người 
bước vào một quá trình hai mặt. Quá trình của tính sử và quá trình của tính toàn 
cầu. Tính sử chính là khả năng truyền lại đi sản của thế hệ này cho thế hệ sau - 
di truyền xã hội, di truyền văn hóa. Tính toàn cầu do khả năng con người biết 
đến những nền văn hóa khác, học hỏi những thứ tiếng khác, gặp gỡ những hình 
thức khác của nghệ thuật hay chính trị so với những hình thức của mình qua đó 
nhàn biết những con người khác bất kể thuộc nên văn hóa nào như những đồng 
loại của mình, nhờ vậy khám phá ra loài người. Con người bao gồm phần xã hội 
và phần sinh vật (bản năng) - con - người. 


Con người =efEi 


Lao động 


Vật chất (cơ bắp) 


Tình thần - trí tuệ - tâm hồn 
Tư duy - hành động - mô hình tự chọn - chịu trách nhiệm 
Ngõn ngữ 
Con người Chế tạo công cụ 
Tính xã hội 
Bản năng 
4. Thích nghỉ và biến đổi tự nhiên 


Từng nền văn hóa, xét cho cùng đều là hậu quả của việc từng cộng đồng để 
tồn tại, phải thích ứng với thiên nhiên bao quanh nó. 


Mối quan hệ của con người với tự nhiên là mối quan hệ nhiều chiều, mối 
quan hệ thích nghi, không thích nghĩ và biến đổi (tự nhiên, xã hội và chính 
mình). l 


Con người là một sinh vật nhìn vẻ phía trước, mất hướng về tương lai. 


Con người xưa nay vẫn sống trong nguy hiểm kể từ thời tổ tiên xa xưa nhất 
của loài người đặt những mốc đầu tiên trên con đường tiến hóa của giống nòi. 


22 


Kể từ buổi bình minh của lịch sử, con người đã không ngừng vượt lên trên 
các khả nãng và các giới hạn của mình. Có thể coi đặc điểm này là động cơ tiến 
hóa của loài người. Loài người xuất hiện muộn trên trái đất, tuy vậy bàn tay và 
khối óc, con tim... con người đã gây ra những biến đổi ròng khấp - trong không 
khí, nước và đất, trong các giới sinh vật khác, trong toàn bộ hệ thống các yếu tố 
tác động qua lại và liên quan chặt chẽ với nhau tạo thành môi trường sống. 

Có bốn giai đoạn sinh thái trong lịch sử mối quan hệ giữa con người với 
môi trường, cả về tác động của xã hội đối với môi trường tự nhiên lẫn điều kiện 
sống của con người. Đó là giai đoạn thu lượm, giai doạn dầu nông nghiệp, giai 
đoạn đầu đô thị, giai đoạn công nghiệp hiện đại. 

* Giai đoạn 1: 

Thoạt đầu tổ tiên con người hòa nhập vào môi trường sống rất giống cách 
của các loài động vật khác. Sau đó, cách đây gần 500.000 năm, con người biết 
sử dụng lửa. Đây là sự kiện có tác động sinh thái quan trọng, lửa đấnh dấu một 
sự thay đổi về chất trong quan hệ giữa con người với môi trường. Từ đây, con 
người trở thành một thế lực sinh thái đáng kể và cộng đồng con người không 
hòa nhập vào hệ sinh thái khu vực của mình giống như những động vật khác 
nữa. Ngoài lửa, sự bành trướng của con người cũng ]à mội tác động sinh thái nồi 
Đật trong giai đoạn này. 

* Giai đoạn 2 (Cách đây khoảng 12000 năm) 

Đây là giai đoạn thuần hoá súc vật và cây trồng. Con người trở thành một 
sinh vật đã có thể điều khiển có chủ ý các quá trình sinh học để phục vụ mình. 
Bàn tay con người đã làm biến đối bể mặt trái đất, thay đổi cơ cấu cây, con... lối 
sống định cư làm thay đổi bản chất mối quan hệ giữa con người với các loài 
sinh vật khác... gây nên những bệnh tật mới mà trong lối sống trước đó đã 
không thể có. 

Cả hai giai đoạn đầu đều có hai đặc điểm sinh thái mà các xã hội hiện tại 
không có. Đó là tỷ lệ sử đụng năng lượng ngoại thể (chủ yếu là lửa) thay đổi 
song song với tỷ lệ phát triển đân số; hoạt động của con người tác động không 
đáng kể vào chu trình Sinh - Địa - Hoá. 

* Giai đoạn 3: (cách đây khoảng 5000 năm) 

Trong giai đoạn này một loạt thay đổi quan trọng liên quan tới việc tổ chức 
xã hội và lối sống của các thành viên xã hội. Sự hình thành đô thị và lối sống đô 


23 


thị làm thay đổi cơ cấu thức ăn, việc chuyên môn hóa lao động trở thành thông 
lệ. Tuy vậy sinh quyển và phản lớn các hệ sinh thái của con người đều ở trong 
trạng thái cản bằng động. 

* Giai đoạn 4 


Tỷ lệ gia trăng mức sử dụng năng lượng không còn song song với tỷ lệ phát 
triển dân số. Mức tiêu thụ nãng lượng tăng nhanh gấp đôi tỷ lệ tăng dân số, các 
chu trình Sinh - Địa - Hóa ở nhiều vùng không còn nguyên vẹn nữa. Thế cân 
bằng đã bị phá vỡ ở nhiều nơi trên trái đất. 

Để tồn tại, các đân tộc, các cộng đồng người phải vượt qua sự cản trở mà 
thiên nhiên gây ra. Song khác với loài vật, con người không thể thuần tuý bằng 
bản năng vượt qua như các động vật khác, mà phải dùng những biện pháp kỹ 
thuật khác nhau để thích nghi biến đổi tự nhiên, buộc nó không còn là thiên 
nhiên như cũ nữa, bắt nó phục vụ lại mình. Những biện pháp đó có thể gọi là: 
chiến lược thích nghi. Chính kết quả hay hậu quả của chiến lược thích nghỉ này 
tác động không nhỏ tới việc hình thành những nét đặc thù của một bản sắc văn 
hóa, hình thức ứng xử của một tộc người. Sự khác nhau về văn hóa giữa các dân 
tộc hay các nhóm, cộng đồng người được quy định bởi những yếu tố trong đó có 
nguyên nhân do con người là một sinh vật có tư duy, có ý thức, có ngôn ngữ và 
khả năng biểu tượng hóa, có mô hình hành động lựa chọn (tương đối tự do) chứ 
không chỉ có mô hình hành động theo bản năng như phần lớn các động vật 
khác. Chính từ sự khác nhau về môi sinh này dã giúp cho các nhà nghiên cứu 
văn hóa Việt Nam trong và ngoài nước khẳng định sự hiện hữu của một nền văn 
minh và văn hóa Việt Nam, bên cạnh nền văn minh Hoàng Hà, văn hóa Trung 
Hoa. Bản sắc văn hóa của từng cộng đồng, từng dân tộc được khác họa bởi 
nhiều điều kiện lịch sử, xã hội và tâm trí đân tộc. Theo nghĩa rộng, văn hóa là 
cách tự nhiên được biến đổi bởi con người bao hàm cả kỹ thuật, kinh tế... để từ 
đó hình thành một lối sống, một hệ ứng xử, một thái độ tông quát của con người 
đối với vũ trụ, thiên nhiên và xã hội, là vai trò của con người trong vũ trụ đó, 
với một hệ thống những chuẩn mực, những giá trị, những biểu tượng, những 
quan niệm... tạo nên phong cách diễn tả trí thức và nghệ thuật của con người. 


5, Đặc điểm môi trường tự nhiên, hệ sinh thái Việt Nam với vấn để bản 
sác đàn tộc, bản sắc văn hóa Việt Nam 


Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á. Vùng Đông 


24 


Nam châu Á này bao gồm miền chân núi Himalaya và Thiên Sơn. Các đòng 
sông lớn của khu vực đều bắt nguồn từ hai dãy núi này. Hạ lưu của dòng sông 
ấy - Dương Tử, sông Hồng , Mê Công, Chaophaya... đều là những vùng đồng 
bằng màu mỡ đầy phù sa. Đặc trưng tiêu biểu của vùng này là sự chênh lệch khá 
lớn giữa bình nguyên và núi rừng, sự chênh lệch tương đối nhỏ giữa bình 
nguyên và mặt biển. Chính nét đặc trưng này cùng với điểu kiện khí hậu nóng, 
ẩm, mưa nhiều và có gió mùa là cơ sở thuận lợi cho việc phát sinh nghẻ nông 
trồng lúa nước từ rất sớm với văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc Sơn. 

Việt Nam - bán đảo Đông Dương là đầu cầu để mở vào Đông Nam Á từ 
hướng Ấn Độ và Trung Quốc. 

Địa hình Việt Nam trải đài (khoảng 15 vĩ độ); núi rừng chiếm 2/3 điện tích, 
sông ngồi nhiều và phân bố đều khắp. Đồng bằng chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn 
(chưa đến 1/3 diện tích). Ngoài ra, bao quanh hướng Đông và Nam là bờ biển 
khoảng hơn 2000 km. Tây và Bác bị chắn bởi núi rừng, trong đó quan trọng nhất 
là dãy núi Hoàng Liên Sơn và dãy núi Trường Sơn. Cũng vì vậy mà việc phân bố 
hệ thống động vật cũng như tập quán canh tác đân tộc Việt Nam là khá tiêu biểu 
và đặc thù. Ta có thể vạch ra phổ tự nhiên Việt Nam như sau: 

Nhiệt Ẩm - gió mùa. 

Trong đó cân bằng bức xạ ở Việt Nam quanh năm dương, độ ẩm gần như 
thường xuyên 100% . 

Đông Nam Á - Việt Nam được đặc trưng bởi hệ sinh thái phồn tạp (một 
trong hai loại hình hệ sinh thái tự nhiên của thế giới). Trong hệ sinh thái phôn 
tạp, thực vật phát triển hơn sơ với động vật (động vật dễ bị dịch bệnh do nhiệt 
ầm gió mùa). (Trong các di chỉ khảo cổ học chủ yếu là đấu tích quả, hạt cây và 
các động vật sống dưới nước như vỏ sồ, vỏ ốc, xương cá... xương động vật hiếm 
mà phần nhiều là động vật vừa và nhỏ). Thời kinh tế nông nghiệp trồng trọt (đa 
canh) vượt trội hơn chăn nuôi. Trong một hệ sinh thái phỏn tạp lại có nhiều 
vùng sinh thái khác nhau. Theo GS. Đào Thế Tuấn, Việt Nam có I0 vùng: Đông 
Bác Việt Nam, Tây Bắc Việt Nam, trung tâm Bác Việt Nam (châu thổ sông 
Hồng). Bắc Trung Bộ Việt Nam (Thanh - Nghệ Tĩnh), Trung Trung Bộ Việt Nam 
(Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên), Nam Trung Bộ Việt Nam (Quảng Nam 
- Ninh Thuận - Bình Thuận), Bác Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 
Còn theo G5. Mai Đình Yên có 19 vùng. Ví dụ: Vùng đầm phá ven biển Trung 


25 


Bộ, vùng hải đảo ven bờ. xa bờ, vùng núi, vùng đồi, vùng Hà Nội. vùng thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Từ góc độ địa lý - văn hóa, chúng ta cố thể khái quát địa hình Việt Nam: 
dài Bắc - Nam, hẹp Táy - Đông; đi từ Tây sang Đông có núi - đổi thung - châu 
thổ - ven biển - biển và Hải đảo. Đi từ Bắc võ Nam là các đèo cất ngang Tây 
Đông. 

Sự đa đạng của môi trường sinh thái. điểu kiện tự nhiên là yếu tố góp phần 
tạo nên sự đa dạng văn hóa. Trong vô vàn yếu tố tác động đến cuộc sống hàng 
ngày từ góc độ tự nhiên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước hầu như đều 
nêu bật bai tính trội của văn hóa Việt Nam truyền thống: sông nước và thực Vật, 
văn minh Việt Nam - nền văn minh thực vật (khái niệm của học giả Pháp P. 
Gourou) hay văn mình thôn đã, văn hóa lúa nước tính chất thực vật (mà cốt lõi 
là cây lúa) in dấu ấn đậm nét trong đời sống hàng ngày của con người Việt Nam 
như: ở, đi lại, mặc và ăn. Bữa ăn (bữa cơm) được mô hình hóa cơm - Tau - cá, 
cộng với không có thói quen ăn sữa và các sản phẩm từ sữa động vật, không có 
truyền thống chăn nuôi đại gia súc lấy thịt - chân nuôi gắn với trồng trọt. Tính 
chất thực vật còn thể hiện rõ nét trong đời sống tâm linh mà điển hình là tục thờ 
cây. Môi trường sông nước được cơi là một yếu tố đặc biệt quan trọng khi xem 
xét về những vấn để văn hóa, con người Việt Nam. Có thể nói đặc trưng nước 
chính là kết quả tổng thể của những đặc điểm về địa lý, địa hình cũng như khí 
hậu. Yếu tố nước mang tính chất phô quát và đặc thù này đã tạo nên sắc thái 
riêng biệt trong tập quán kỹ thuật canh tác (đê, ao, kênh, rạch...), cư trú (làng 
ven sông, trên sông “vạn chài, từ chợ búa, bến” tới những đô thị ven sông, biển 
hay ngã ba, ngã tư sóng...), ở (nhà sàn, nhà mái hình thuyền, nhà - ao, nhà 
thuyên...), ãn (cá nước ngọt, nước mặn, các loại nhuyễn thể...), tới tâm lý ứng 
xử (lính hoạt, mềm mại như nước), sinh hoạt cộng đồng (đua thuyền, bơi 
chải...), tín ngưỡng tôn giáo (thờ cá, rấn, thủy thần...), phong tục tập quán, 
thành ngữ, tục ngữ, cao dao, nghệ thuật (chèo, tuồng, rối nước, hò, lý...) và 
truyền thống. 

Bên cạnh những ưu đãi, thiên nhiên cũng đặt ra cho con người Việt Nam 
không ít khó khăn, thất thường, lũ lụt, bão tế, ẩm thấp gây vô vàn dịch bệnh cho 
người, cho động vật, mùa màng. Cuộc đấu tranh kiên cường, chống chợi hàng 
ngàn năm với những thử thách này của thiên nhiên đã hun đúc nên tính cách 


26 


kiên cường, bất khuất của cộng đồng người Việt mà điển hình là quá trình chỉnh 
phục và khai phá Châu thổ Bác Bộ. 


II- VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI 

Đặt vấn đề 

Con người là cá nhân không thể chia cắt được, đồng thời là sinh vật có tính 
xã hội cao nhất. 

Con người không chỉ sống cùng, sống với r nhiên mà còn phải sống cùng 
nhau để tạo thành những cộng đồng xã hội. Mối quan hệ giữa con người với con 
người trong cộng đồng xã hội ngày càng phức tạp. Loài người đã trải qua những 
hình thức tổ chức xã hội khác nhau, mà mức độ phức tạp của nó không thể biểu 
thị bằng một mũi tên thẳng đi lên. Khi nghiên cứn môi trường xã hội, cần lưu ý 
các khái niệm sau: 

a. Xã quyển 


Toàn bộ các thể chế pháp lý, chính trị, kinh tế, xã hội và nghề nghiệp tạo 
nên xã hội loài người. Xã quyển sử dụng truyền bá công nghệ, chịu trách nhiệm 
về sự lựa chọn những hình thức phát triển thông qua việc quốc tế hóa kinh tế và 
thương mại để dần dần áp đặt một hệ thống quản lý toàn cầu. 

b. Nhân tác quyển 

Đây là một lĩnh vực mơ hỏ hơn, kín đáo hơn, không phải bao giờ cũng có 
thể phân tích duy lý và thuộc về một quyển khác nữa, tức thế giới các ý tưởng 
mà ta có thể gọi là nhân tác quyển hay còn gọi là quyển sinh thần. Từ nhân tác 
quyển sinh ra các nền văn hóa, tôn giáo, các nền văn minh. 

Chính ở mức độ này hình thành một cách bí hiểm về nhận thức các tập tính 
của chúng ta, các khát vọng của chúng ta với môi trường và phát triển sinh thái 
học văn hóa, nghiên cứu mối tương tác, nhịp điệu giữa môi trường - con người - 
van hóa. 

Con người không chỉ sống trong mói trường sinh thái mà còn sống cả trong 
môi trường khác. Một môi trường đã hình thành từ ngàn xưa, đó là môi trường 
văn hóa mà người ta còn gọi là sinh thái văn hóa. 

c. Môi trường văn hóa ì 

Văn hóa một khi đã hình thành, cũng là môi trường sống của con người. 
Nếu môi trường tự nhiên và môi trường xã hội là điều kiện hình thành và phát 


27 


triển của môi trường văn hóa, thì ngược lại môi trường văn hóa môi khi đã xuất 
hiện lại góp phần rất lớn trong việc tạo ra thế ứng xử và lối ứng xử của con người 
trong việc không ngừng cải thiện môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. 

Môi trường văn hóa quen thuộc của một cộng đồng người bao giờ cũng gắn 
với các truyền thống đã có ý nghĩa trường tồn của một cộng đồng ấy và với hệ 
thống các giá trị được toàn thể công đồng công nhận. 


1. Xã hội tổ chức các quan hệ người - người 


Xã hội là toàn bộ những nhóm người, những tập đoàn. những lĩnh vifc hoạt 
động, những yếu tố hợp thành một số tổ chức được điều khiển bằng những thể 
chế nhất định. Theo C. Mác, trong tính hiện thực của nó, con người là tổng hòa 
các quan hệ xã hội. Xã hội được hiểu như những cơ cấu và những chức năng. Cơ 
cấu thể hiện các tương quan giữa các thành phần tạo nên xã hội, những tầng lớn, 
những giai cấp, những nhóm người. Chức năng thể hiện các hoạt động đáp ứng 
nhu cầu của xã hội, các hoạt động ấy nằm trong một hệ thống. Xã hội thay đổi - 
thay đổi về cơ cấu và chức năng (“Tám lý dân tóc, tính cách và bản xác”. NXB 
Hồ Chí Minh, 1993 tr. 110). 

* Gia đình: Hãy lấy cơ cấu và chức năng của gia đình làm ví dụ. Gia đình 
là tế bào của xã hội. Thực ra, gia đình cũng đã là xã hội, một xã hội thu nhỏ mà 
quan hệ người - người trong đó dựa trên một loạt những nguyên tắc tình cảm, 
đồng máu, luân lý, đạo đức, kinh tế... Mối quan hệ người - người trong gia đình 
cũng có sự thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào các hình thức hôn nhân cụ 
thể: Một người đàn õng, một người đàn bà và con cái tạo nên hình ảnh gia đình. 
Tuy vậy, trở ngược dòng lịch sử ta thấy có những cấu trúc gia định rệng lớn 
hơn, phức tạp hơn có thể gọi là “gia đình mở rộng”, như bầy, thị tộc, tông tộc... 
Theo nghĩa rộng nhất, gia đình là cội nguồn và vốn nương nấu của mỗi người, 
một thiết chế có lệ luật và tôn ti trật tự. Từ bao đời nay, chính gia đình đã tạo 
nên mốt liên hệ xã hội bền vững nhất, nơi duy trì và lưu truyền những nét đặc 
trưng của văn hóa dân tộc, truyền thống gia đình, truyền thống dòng họ và sư di 
truyền văn hóa. 

Cơ căn và chức năng của gia đình cũng phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ 
thể của từng dân tộc, từng cộng đồng người. Ví dụ gia đình của một số dân lộc 
Đông Á có nền chung là Nho giáo. Gia đình cổ truyền của người Hoa là một thể 


28 


chế xã hội, chính trị, là hình thức gia đình lớn “tứ đại, ngũ đại đồng đường” và 
sự phục tùng tuyệt đối của người phụ nữ đối với đàn ông “tam tòng, tứ đức”. 

Gia đình (gia tộc) người Nhật cổ truyền lại là một thể chế xã hội kinh tế 
hơn là một cộng đồng về huyết thống, nói khác đi, đó là một đơn vị kinh doanh. 
Gia đình cổ truyền của người Việt đa số là gia đình hat nhân, người phụ nữ có 
Vai trò quan trọng. 


2. Cá nhân và xã hội 


Xã hội Việt Nam trong hàng ngàn năm là một xã hội nông nghiệp, nền văn 
hóa của nó cũng là nền văn hóa nóng nghiệp. Trong xã hội ấy, gia đình, họ hàng 
và cùng với gia đình họ hàng là làng mạc tạo thành đơn vị xã hội cơ sở. Điều 
này ấn định một nguyên tắc ngàn năm gần như bất đi, bất dịch - các giá trị gia 
đình và cộng đồng được đặt trên các giá trị cá nhân. Cá nhân bị hòa tan trong 
cộng đồng, tách riêng ra. cá nhân không có máy may ý nghĩa. 

“Ở xã hội ta, cá nhân chìm đấm ở trong gia tộc cho nên nhất thiết những 
luân lý đạo đức, chế độ văn vật, chính trị, pháp luật, đều lấy gia tộc chủ nghĩa 
làm gốc” (“Việt Nam văn hóa sử cương”, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992, 
tr. 359 - Đào Duy Anh). 


Giữa phương Đông (bao gồm cả Việt Nam) và phương Tây cố sự khác biệt 
về cách nhìn nhận Vai trò của cá nhân, Trong xã hội phương Đông, coi trọng vai 
trò của cộng đồng còn phương Tây coi trọng vai trò của cá nhân. 

Có ba nguyên lý cơ bản tập hợp con người thành xã hội, khiến con người 
trở thành sinh vật xã hội. 

- Nguyên lý cùng cội nguồn hay nguyên lý cùng dòng máu: đây là “cương 
lĩnh tự nhiên” của loài người, là nguyên lý tiên nghiệm xuất hiện ngay từ buổi 
đầu của lịch sử loài người có thể gọi nguyên lý cùng dòng máu trong lịch sử 
loài người là một nguyên lý liên đại hay đó là một hãng số của văn hóa đân 
gian. 

Nguyên lý này với thời gian, được mở rộng từ phạm vị gia đình, gia tộc ra 
phạm vi tộc người và thậm chí trong trường hợp ở Việt Nam, ra cả phạm vị quốc 
gla - dân tộc. 


- Nguyên lý cùng chỗ hay trong văn hóa Việt Nam người ta thường gọi là 
quan hệ hàng xóm láng giểng. Nguyên lý này đóng vai trò quan trọng từ thời 


29 


đại Đá mới hay thời Cách mạng nông nghiệp (cách đây khoảng L0000 năm), khi 
con người đã có nbu cầu sống định cư và chuyên món hóa lao động. Trong vấn 
hoá cổ truyền Việt Nam. cùng với nguyên lý cùng cội nguồn, nguyên lý cùng 
chế là hai nguyên lý nền tảng của các quan hệ xã hội, các tổ chức xã hội mà ta 
có thể gắn với gia định (gia tộc) và làng xóm. 

Nguyên lý cùng lợi ích: đây là nguyên lý của các quan hệ tầng lớp. giai 
cấp, nghề nghiệp, giới tính... 


3. Sự xã hội húa cá nhàn và sự nhập thân văn hóa 

Con người - sinh vật xã hội, ngoài di truyền sinh học (như mọi loài của thế 
giới sinh vật còn thừa hưởng mội loại đi truyền khác - đó là dị truyền vân hóa 
thông qua giáo dục (giáo dục hiểu theo nghĩa rộng là sự truyền đạt văn hóa 
ngoàt nhà trường và trong nhà trường). Trong trường hợp này, gia đình là môi 
trường văn hóa đầu tiên để cá thể người tiếp nhận văn hóa của cộng đồng. Con 
người nhập thán văn hóa trước hết ngay từ khi còn trong bào thai mẹ. Ở Việt 
Nam việc giáo dục con trẻ từ trong trứng nước là đi truyền truyền thống văn hóa 
lâu đời và tốt đẹp. Những điều kiêng cũ, cấm kị đối với phụ nữ mang thai đều 
nhằm mục đích tạo cho đứa trẻ một mỏi trường văn hóa lành mạnh và trong 
sáng. Ngay từ thế kỷ XVI ở Việt Nam đã có sách về that giáo (của bà ngoại 
chứa Trịnh Tráng). 

Đứa trẻ vừa được sinh ra đã được sống và cảm thụ, hội nhập văn hóa trước 
hết là ở gia đình, rồi sau đó ở gia đình mở rộng, làng xóm... Việt Nam có câu 
“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, “Tính” có mặt bẩm sinh. Tính cách con người 
được hình thành rất sớm. Vì vậy tổ tiên ông bà người Việt rất coi trọng việc giáo 
dục văn hóa: “Dạy cø0 từ thuở còn thơ”. Gia đình đóng vai trò quan trọng trong 
việc hình thành nhân cách và trong việc truyền đạt các giá trị văn hóa: “Con hư 
tại mẹ, cháu hư tạt bà”, 

Như vậy, bối cảnh môi sinh gia đình - tộc họ - xóm làng là nơi con người 
nhập thân văn hóa xã hội hóa cá nhân đầu tiên. 

4. Phố hệ (cơ cấu) xã hội Việt Narm cổ (ruyên 

a- Phổ xã hội và trường haạt động cú nhân 

Phổ (Specrre) hay cơ cấu xã hội của các nhà nước, các dân tộc, các cộng 


đồng tuy đều dựa trên ba nguyên lý cơ bản nói trên và thuộc vào các hình thái 


30 


kinh tế xã hội nhất định tuỳ vào từng giai đoạn lịch sử cụ thể mà có những đặc 
thù riêng. 

Khi xem xét môi trường xã hội Việt Nam, điều đầu tiên phải nhắc tới: Việt 
Nam là quốc gia có vị thế địa chính trị, địa văn hóa đặc biệt, nằm ở giao điểm 
của các nền văn hóa lớn là cầu nối Đóng Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải 
đảo. 

Điều thứ hai, lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh chống xâm lược phương 
Bắc, mở rộng bờ cõi về phương Nam. 


Điều thứ ba, văn hóa Việt Nam là một nên văn hóa thống nhất trong đã 
đạng. Đa dạng trước hết là đa dạng tộc người (54 đân tộc). Từ lâu Việt Nam đã 
là một quốc gia có nhiều cộng đồng người Việt (Kinh) đóng vai trò chủ thể. 
Văn hóa Việt Nam truyền thống đa dạng trong văn hóa nhưng hướng tâm vào 
văn hóa chủ thể - văn hóa Việt. 

Điều thứ tư, văn hóa Việt Nam có đặc trưng văn hóa nông nghiệp lúa nước, 
mang tính chất tiểu nông, duy tỉnh với cơ cấu tính (tương đối). Đây là một nền 
văn hóa của kinh tế nông nghiệp chủ yếu theo phương thức cổ truyền mang sắc 
thái tiến hóa. 

Từ các công xã thị tộc, công xã nông thôn đến tổ chức nhà nước hiện nay là 
một quá trình diễn biến lâu dài qua các giai đoạn nhất định. Điều cần lưu ý 
không phải dân tộc nào, nhà nước nào cũng trải qua đầy đủ các giai doạn. các 
thời kỳ hay các hình thái kinh tế xã hội như nhau. Nhiều khái niệm tố chức, cơ 
cấu xã hội của Châu Âu khó có thể áp dụng y nguyên khi giải thích cơ cấu xã 
hội Việt Nam. 


Ví dụ vẻ chế độ phong kiến: phong kiến phương Tây có thể được diễn giải 
bằng sơ đồ các mối quan hệ sau: 


S Š : lãnh chúa 
⁄ ` P: Nông nô 
T: Ruộng đất 
P T 


Nhìn vào sơ đồ ta thấy lãnh chúa nắm toàn bộ nông nô và ruộng đất. Thời 
tiền quân chủ Việt Nam - quan hệ của tầng lớp thống trị ở Việt Nam thời cổ đại 
với nông dân và đất đai được mô tả theo mô hình sau: 


31 


TL: Thủ lĩnh 


TL 
ND; Nông dân 
ĐĐ: Đất đai 
ND <————> ĐĐ 

Tầng lớp thống trị không phải là người chủ sở hữu ruộng đất mà là người 
phân chia. Quan hệ với đất đai không bao giờ là quan hệ vĩnh viên. Bởi, sở hữu 
đất đai trong làng Việt ở châu thể Bác Bộ là quan hệ cho phép người nông dân, 
miễn là dân chính cư đều được quyền thuê ruộng của làng. 

Trong xã hội Việt Nam truyền thống, các tầng lớp, glai cấp cũng không 
theo cơ chế khát khe, phản biệt nghiêm ngặt rõ ràng. Mô hình Việt Nam truyền 
thống dưới đây cho thấy được sự khác nhau giữa cơ cấu tầng lớp giai tầng xã hội 
Việt Nam cổ truyền và những xã hội phong kiến Châu Âu; Châu Á. 

Vua 


Quan Dân có thể lên làm quan, làm vua 


/tại CÀ Vua quan có thể “tụt" xuống làm dân. 


Con vua thất thể lại ra quét chùa.” 


“ " - E do 
Bao giờ dân nổi can qua 


Và ở làng - cơ cấu kinh tế, xã hội chính yếu trong xã hội Việt Nam cổ 
truyền, nét cơ bản nhất của kinh tế làng là quan hệ địa chủ và nông dân tự đo 
chứ không phải các điền trang gia tộc Trung Hoa với tầng lớp quí tộc và cũng 
không phải các điền chủ và các đồn điển kiểu Châu Âu, 

Phổ xã hội Việt Nam có thể được vạch ra như sau: 

Cá nhân - gia đình - họ hàng - làng xóm - vùng (miền xứ) - đất nước. 

Trong tâm thức đàn gian, làng xóm như các gia đình và xu thế chính của 
tâm lý người Việt là kéo xã hội về với gia đình. 

Hầu hết các nhà nghiên cứu khi đề cập tới cơ cấu xã hội Việt Nam cổ 
truyền đều đạt tới một số điểm chung như sau: xã hội Việt Nam là xã hội nông 
nghiệp, văn hóa Việt Nam là văn hóa nông nghiệp. Trong xã hội đó, gia đình 
(và gia đình mở rộng - tộc họ), làng là đơn vị xã hội cơ sở, là hai yếu tố cơ bản 


32 


chi phối toàn bộ hệ thống xã hội Việt Nam. Đặc trưng của cơ cấu xã hội Việt 
Nam truyền thống là những gia đình tiểu nông trong những làng xã tiểu nông. 

b- Đặc điểm gia đình của người Việt 

Gia đình người Việt, trong đại đa số trường hợp (theo số liệu điều tra tỉ 2/2 
đến 3/4) là gia đình hạt nhân (bố mẹ và con cái chưa trưởng thành). Ngoài ra 
còn có hình thức gia đình nhỏ bố mẹ và gia đình một con trai, thường là con trai 
trưởng). Tuy vậy trong từng làng, một “gia đình nhỏ” chỉ là thiểu số bên cạnh 
rất nhiều gia đình hạt nhân (kiểu gia đình nhỏ, tách ra thành những gia đình 
“hạt nhân hóa” và cứ thế mà tiếp diễn mãi mãi). Sự tập hợp các gia đình “nhỏ” 
và “hạt nhân” thành đơn vị “chưng tộc danh về phía bố” không đeo đuổi một 
mục đích kinh tế rõ ràng nào. Nó chỉ nhằm giải quyết hai vấn đề, bảo đảm chế 
độ ngoại hôn trong lòng từng “đơn vị chung tộc danh về phía bố” và thờ phụng 
tổ tiên ở mức độ rộng rãi nhất (xem Nguyên Tử Chi: Nhận xét bước đầu về gia 
đình của người Việt, trong “Văn hóz học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam" 
NXB khoa học xã hội, 1996, tr. 252 - 544). 


Gia đình hạt nhân của người Việt là cơ cấu kinh tế tự cung, tự cấp theo mô 
hình “Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa". 


c- Làng 


Lầng là một đơn vị cộng cư có một vùng đất chung của cư dân nông 
nghiệp, một hình thức tổ chức xã hội nông nghiệp tiểu nông tự cấp tự túc, mặt 
khác là mẫu hình xã hội phù hợp, là cơ chế thích ứng với sản xuất tiểu nông, với 
gia đình - tông tộc gia trưởng, đảm bảo sự cân bằng và bẻn vững của xã hội 
nông nghiệp ấy. Làng được hình thành, được tổ chức chủ yếu dựa vào hai 
nguyên lý cội nguồn và cùng chỗ. Một mặt, làng có sức sống mãnh liệt, mặt 
khác, xét về cấu trúc, làng là một cấu trúc động, không có làng bất biến. Sự biến 
đổi của làng là do sự biến đổi chung của đất nước qua tác động của những mối 
liên hệ làng và siêu làng. Do những đặc thù của tự nhiên và xã hội mà ở miền 
Trung, miền Nam tuy gốc gác cũng là người Việt từ miền Bắc di cư vào, nhưng 
với môi trường sống mới, hình thức cơ cấu làng xã và quan hệ xã hội đã thay 
đổi nhiều không còn nhữmg đặc điểm như làng Bác Bộ. 

Làng Việt ở châu thổ Bắc Bộ là hình thức công xã nông thôn với những đặc 
thù riêng của làng thể hiện ở chế độ ruộng đất, chế độ công điền, các loại hình 


33 


và nguyên tắc tổ chức xã hội, lệ, luật, tục, tín ngưỡng, lễ hội của làng. Đặc trưng 
nổi bật của làng Việt Nam là ý thức cộng đồng làng, ý thức tự quản - quyển 
quản lý làng xã được thể hiện trong hương ước của làng và tính đặc thù độc đáo 
rất riêng của mỗi làng trong tập quán, nếp sống, tín ngưỡng, tôn giáo, thậm chí 
giọng nói và cả cách ứng xử. Các đặc trưng trên có mối liên hệ hữu cơ, tạo cho 
làng một vị trí đặc biệt làm nên những đặc trưng văn hóa làng, văn hóa dân tộc. 

Là một đơn vị xã hội của văn hóa Việt Nam, làng của người Việt là một 
môi trường văn hóa. Ở đó, mọi thành tố, mọi hiện tượng văn hóa được sinh 
thành phát triển, lưu giữ và trao truyền tới mọi cá thể. 

đ- Đô thị 

Đô thị xuất hiện ở Việt Nam chậm và ít, cũng không hoàn toàn mang nội 
dung giống như đô thị ở Trung Hoa hay phương Tây. Đô thị truyền thống Việt 
Nan trước hết là trung tâm chính trị, rồi từ đó mới là kinh tế và văn hóa cho đến 
thế kỷ XVI, Đại Việt chỉ có một đô thị, một trung tâm chính trị - kinh tế - văn 
hóa là Thăng Long mà vị trí chính trị đảm bảo cho kinh tế. Từ sau thế kỷ XVI, 
xuất hiện thêm một số đô thị mà chủ yếu gắn với ngoại thương (Thanh Hà, Hội 
An, Nước Mặn, Sài Gòn...). Ở Việt Nam có sự hòa tan của thành thị trong nông 
thôn do phân công lao động không rõ ràng, không triệt để. Nông thôn mang tính 
chất áp đảo, vì vậy tư duy nông nghiệp ảnh hưởng rất lớn tới cư dân đô thị Việt 
Nam. Ở Việt Nam có hiện tượng nông thôn hóa đô thị mà chúng ta thấy hiện 
nay vẫn là những vấn để gây nhiều khó khăn cho việc quản lý, xây dựng nếp 
sống đô thị. 


e- Từ làng đến nước 


Làng - như trên đã trình bày là một đơn vị cơ sở và là không gian sinh hoạt 
văn hóa chính yếu của người Việt, là một thiết chế phức hợp, vừa chịu những 
yếu tố khởi nguyên của công xã, vừa chịu tác động của những thay đổi chế độ 
xã hội. Làng - một hệ thống riêng (kinh tế - xã hội...) gồm những yếu tố hợp 
thành, hệ thống này có những quan hệ nội tại, bên trong (đóng kín), song cũng 
có những quan hệ bên ngoài (mở, hở) mà theo GS. Hà Văn Tấn những quan hệ 
này có thể chia làm hai loại: Liên làng - mối liên hệ giữa các hệ thống tương 
đương; siêu làng - mối liên hệ giữa làng với cộng đồng hay khu vực rộng lớn 
hơn. Khi cộng đồng tộc người đã tiến tới trình độ dân tộc thì cộng đồng siêu 
làng lớn nhất là nước, là dân tộc. (Hà Văn Tấn: “Làng, liên làng và siêu làng”. 


34 


Sđd, tr. 126). Con người Việt Nam trong lịch sử, từ rất lâu đã là con người vừa 
của làng, vừa của nước, đã mang trong mình ý thức cộng đồng làng và ý thức 
cộng đồng rộng lớn hơn miền (xứ, vùng, nước). Giữa hai yếu tố làng, nước là 
những tác động qua lại hữu cơ, bổ sung, hỗ trợ (đôi khi đối kháng) trong suốt 
những giai đoạn lịch sử tạo nên những cái chung của văn hóa dân tộc, những cái 
riêng của văn hóa từng làng, từng miền (xứ hay vùng). 


35 


Bài 3 
TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 


IL. GIÁI ĐOẠN VĂN HÓA BẢN ĐỊA, VĂN HÓA VIỆT NAM THỜI 
TIỀN SỬ VÀ SƠ SỬ 


1. Thời tiền sử 


Giai đoạn bản địa của văn hóa Việt Nam có thể tính từ khi con người bắt 
đầu có mặt trên lãnh thổ Việt Nam cho tới khoảng thế kỷ I trước Công nguyên. 
Đây là một giai đoạn đài và có tính chất quyết định, là giai đoạn hình thành, 
phát triển và định vị của văn hóa Việt Nam. Giai đoạn này được chia làm hai 
thời kỳ: thời tiền sử từ buổi đầu đến cuối thời đại đá mới và thời sơ sử cách đây 
khoảng trên dưới 4000 năm. 

Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á là một trong những chiếc nôi của 
loài người. Cách đây khoảng 40 ~ 50 vạn năm và đến bây giờ khí hâu Việt Nam 
mang nặng đặc trưng nhiệt đới nóng ẩm thích hợp cho sự sinh sống của con 
người. Với những vết tích còn lại, chúng ta biết rằng người vượn (Homoerectus) 
đã có mặt ở nhiều vùng từ Bắc tới Nam. Mở đầu cho giai đoạn tiền sử là văn hóa 
Núi Ao (tên di chỉ khảo cổ học thuộc sở kỳ thời đại đồ đá cũ phát hiện được ở 
núi Đọ, thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trên bẻ mặt Núi Đọ, các nhà 
khảo cổ học thu nhặt được hàng vạn mảnh ghè, cố bàn tay gia công của người 
nguyên thuỷ. Những công cụ đá này rất thô sơ, chứng tỏ “tay nghề”, nghề đếo 
còn rất vụng về. Người ta tìm thấy ở đây tám chiếc rìu tay loại công cụ được chế 
tác cẩn thận nhất của người vượn. Sau văn hóa Núi Đọ, các nhà khảo cổ học đã 
phát hiện ra đi chỉ khảo cổ thuộc hậu kỳ đá cũ ở Việt Nam. Đó là văn hóa Sơn 
VI (xã Sơn Vĩ, huyện Lâm Thao, tính Phú Thọ). 

Thời gian từ 20 đến 15 nghìn năm trước Công nguyên, con người (người 
hiện đại - Homo saplens) đã cư trú trên một địa bàn rất rộng, họ là chủ nhân của 
nền văn hóa Sơn Vĩ từ Lào Cai ở phía Bắc đến Bình Trị Thiên ở phía Nam, từ 
Sơn La ở phía Tây đến vùng sông Lục Nam ở phía Đông. Người Sơn Vĩ sống 


46 


chủ yếu trên các đồi gò của vùng trung du Bắc Bộ và Bác Trung Bộ, ngoài ra, 
người Sơn Vĩ còn sống cả trong các hang động núi đá vôi. Đây là các bộ lạc săn 
bất (bán), hái lượm, dùng đá cuội để chế các tông cụ. Công cụ còn rất thô sơ 
song đã có những bước tiến lớn trong kỹ thuật chế tác, đã có nhiều hình loại ổn 
định. Ví dụ, có loại có cất ngang ở một đầu, có loại có lưỡi đọc ở rìa cạnh, có 
loại có lưỡi chạy xung quanh theo rìa tròn, hoặc có lưỡi ở hai đầu. 

Dựa vào kỹ thuật chế tác công cụ của cư dân Sơn VI, giáo sư Hà Văn Tấn 
cho rằng họ đã có tư duy phân loại. Tư duy phân loại này thể hiện trong lựa 
chọn nguyên liệu đá và trong sự đa dạng của các loại hình công cụ. Người 
nguyên thuỷ đã biết dùng lửa. Họ chôn người ngay trong nơi cư trú, thức ăn chủ 
yếu là nhuyễn thể, những cây, quả, hạt và một số loại động vật vừa và nhỏ. 

Trong giai đoạn tiền sử, cách đây khoảng một vạn năm đã có những thay 
đổi quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong đời sống của con người. Loài 
người bước vào thời kỳ đá mới. Thời đại đá mới được đặc trưng bởi những tiến 
bộ về phương thức sản xuất cũng như kỹ thuật sản xuất. Thời kỳ này con người 
nhận biết, tận dụng và sử dụng nhiều loại nguyén vật liệu như đá, đất sét, xương 
sừng, tre gỗ... kỹ thuật chế tác được hoàn thiện và đạt tới đỉnh cao, nhiều loại 
hình công cụ. Đặc biệt con người đã biết làm gốm, thuần dưỡng động vật và cây 
trồng, bắt đầu hướng định cư, dân số gia tăng. Tiêu biểu cho giai đoạn này là 
văn hóa Hoà Bình. Môi trường hoạt động của cư dân văn hóa Hòa Bình rất rộng 
bao gồm hang - thung - thểm sông, suối. Vì thế, văn hóa Hoà Bình còn được gọi 
là nên văn hóa thung lũng. Văn hóa Hòa Bình kéo dài trong khoảng từ 12000 
đến 7000 năm cách ngày nay. 

Gần đây, người ta đã tìm thấy hạt và quả của nhiều loài cây thuộc họ rau 
đậu và họ bầu bí, được coi là đã thuần đưỡng trong một số di chỉ văn hóa Hòa 
Bình. Vì vậy đã có một nền nông nghiệp sơ khai xuất hiện trong lòng văn hóa 
Hòa Bình. Cuộc sống định cư tương đối là một nhân tố tạo cho sự nảy sinh nghề 
trồng trọt. Tất nhiên vai trò của nó còn rất nhỏ bé so với các hoạt động truyền 
thống hái lượm, và săn bắn (bắp). 

Trong giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ của thời đá mới, con người đã chiếm 
[ĩnh và chỉnh phục hai vùng sinh thái: núi, trước núi và ven biển, Ở vùng sinh 
thái ven biển, nghề đánh cá phát triển mạnh. Thời kỳ này được đặc trưng bởi các 
nên văn hóa Đa Bút (Thanh Hóa), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long... với những 


37 


làng định cư lâu dài, ổn định, trong đó, bên cạnh quan hệ dòng máu đã xuất 
hiện và ngày càng nhiều những quan hệ láng giềng phức tạp. 

Thời kỳ này cũng để lại những dấu vết của nghệ thuật như những hiện Vật 
bằng xương có vết khác hình cá, hình thú và những hình vẽ trên vách bang 
Đồng Nội... Người Hòa Bình, theo G5. Hà Văn Tấn có lẽ đã có những biểu hiện 
về nhịp điệu, thể hiện bằng những nhóm vạch ba vạch một trên các hòn cuội tìm 
thấy trong hang động. Dù mới chỉ là giả thuyết về số đếm, cách tính ngày... 
Những di vật tìm thấy trong văn hóa Hòa Bình và Bác Sơn cũng cho thấy một 
bước phát triển tư duy của người nguyên thuỷ được thể hiện bằng những hoa 
văn, ký hiện biểu thị mặt trời: như hình tròn, hình chữ... vẽ trên đồ gốm. Có thể 
bấy giờ đã bắt đầu hình thành một loại nòng lịch sơ khai. 


2. Thời sơ sử 


Cách đây khoảng 4000 năm, cư đàn Việt Nam, từ lưu vực sông Hồng cho 
đến lưu vực sông Đồng Nai, dã bước vào thời đạt kim khí. 

Thời kỳ này trên lãnh thổ Việt Nam tên tại ba trung tâm văn hóa lớn là 
Đông Sơn (miền Bắc), Sa Huỳnh (miền Trung) và Đảng Nai (miền Nam). 

Văn hóa Đông Sơn (cả giai đoạn tiền Đông Sơn) được coi là cốt lõi của 
người Việt cổ. 

Vân hóa Sa Huỳnh (cả giai đoạn tiền Sa Huỳnh) được coi là tiền nhân tố 
của người Chăm và vương quốc Chăm Pa. 

Văn hóa Đồng Nai (cả giai đoạn Đồng và Sắt) lại là một trong những cội 
nguồn hình thành văn hóa Óc Eo của cư dân thuộc nhóm Mã Lai - Đa Đảo sinh 
sống vào những thể kỷ sau Công nguyên ở vùng Đông và Tây Nam Bộ. Hiện 
nay văn hóa Ốc Eo thường được gắn với vương quốc Phù Nam, một Nhà nước 
tồn tại từ thế kỷ II đến thế kỷ VỊI ở châu thổ sông Cửu Long. 


2.1. Từ văn hóa tiên Đông Sơn đến văn hóa Đông Sơn 

Nhiễu học giả thừa nhận rằng văn hóa Đông Sơn hình thành trực tiếp từ ba 
nền văn hóa ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cá. Các nền văn hóa Phùng 
Nguyên - Đông Đậu - Gò Mun thuộc giai đoạn Đồng thau (từ khoảng 200 đến 
700 năm trước Công nguyên) phân bố ở lưu vực sông Hồng. Trong giai đoạn 
này con người vẫn sử dụng đá, gỗ, tre, nhà, xương, sừng... để chế tạo công cụ và 


38 


vũ khí. Đỏ gốm đạt độ nung cao hơn, dày và cứng hơn, đa số có màu xanh mốc. 
Bên cạnh đó việc xuất hiện của vật liệu mới - đồng, đã gây ra những tác động to 
lớn đối với kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng người. 

Ở các khu vực nói trên có sự giao lưu văn hóa mạnh mẽ thông qua việc tiếp 
xúc kinh tế - xã hội (như trao đổi tặng phẩm, vật phẩm tôn giáo), hoặc quan hệ 
hôn nhân, quan hệ ngoại giao, xung đột và hòa giải. 

Cư dân tiên Đông Sơn là cư đân trồng lúa nước, họ đã biết chăn nuôi một số 
gia súc như trâu, bò, lợn, gà... Làng mạc, giai đoạn này có diện tích rộng và 
tầng văn hóa dầy. Bên cạnh nơi cư trú hay trong khu vực cư trú là các di chí mộ 
táng. 

Vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyén, các nên văn hóa bộ lạc mất dần 
tính địa phương tiến tới chỗ hòa chung vào một nền văn hóa thống nhất - văn 
hóa Đông Sơn. Đó là lúc các nhóm bộ lạc liên kết lại trong một quốc gia: Nước 
Văn Lang. Tính thống nhất văn hóa được hiện rõ trên một vùng rộng lớn từ biên 
giới Việt - Trung cho đến bờ sông Gianh, Quảng Bình. 

Một số sách cổ của Trung Quốc như “Thuỷ kinh chú", Giao Châu ngoại lực 
ký v.v... đã ghi chép về nghề trồng lúa nước của người Việt cổ ở giai đoạn này, 
Vì thế, cư dân văn hóa Đông Sơn vẫn là cư dân nông nghiệp trồng lúa. Họ canh 
tác trên nhiều (oại đất khác nhau. Nông nghiệp dùng càng phát triển (có nhiều 
lưỡi cày đồng, với các chủng loại phù hợp với từng loại đất). Cũng có thể ngay 
từ thời kỳ này người ta đã biết làm một năm hai vụ. Bên cạnh trồng trọt là chăn 
nuôi, việc chãn nuôi trâu bò đã phát triển, trước tiên là để đảm bảo sức kéo cho 
nông nghiệp. Trên trống đồng người ta thấy khắc họa văn hình bò trong một số 
di chỉ khảo cổ học còn tìm thấy tượng đầu gà. 

Kỹ thuật đúc đồng thau đạt tới đính cao của thời kỳ này, với một trình độ 
điêu luyện đáng kinh ngạc. Số lượng và loại hình công cụ, vũ khí bằng đồng 
tăng vọt. Đó là những trống đồng, thạp đồng Đóng Sơn nổi tiếng, chứng tỏ trình 
độ kỹ thuật và bàn tay tài hoa của người thợ Đông Sơn. Kỹ thuật luyện và rèn 
sắt cũng khá phát triển, đặc biệt ở giai đoạn cuối của văn hóa Đông Sơn. 

Làng xóm thời kỳ này thường phân bố ở những nơi đất cao... nhưng bao giờ 
cũng nằm gần các sông lớn hay các chi hm của chúng, 


Làng thời kỳ này có qui mô tương đương với xóm hay làng nhỏ ngày nay, 


có chừng vài trăm người. Có lẽ do hiện tượng chiến tranh đã trở nên thường 
xuyên (thể hiện trong các truyền thuyết, và tỷ lệ cao của các loại vũ khí đồ dùng 
cho binh lính) nên chung quanh làng có những vành đai phòng thủ, mà khả năng 
lớn là các luỹ tre làng. Công trình phòng thủ thực sự với hệ thống thành luỹ qui 
mô thời Đông Sơn pgàầy nay người ta mới chỉ biết đến có một, đó là thành ốc Cổ 
Loa. 

Người Đông Sơn đã có những phong tục, y phục khá phong phú. không 
phảt chỉ biết có ở trần, mặc vỏ sui như nhiều người thường nghĩ. Đàn ông 
thường đóng khố. Có một số loại áo, áo cánh dài tay, áo xẻ ngực bên trong có 
yếm. Ngoài ra còn có một số trang phục lễ hội như váy lòng chim hay lá kết, 
khố đài thêu... Người Đông Sơn ưa thích đỏ trang sức, họ đeo đồ trang sức 
thường được làm bảng đồng, thuỷ tỉnh, song không thấy đồ vàng bạc hay đá quí, 
Do sự bùng nổ dân số vào giai đoạn đầu của văn hóa Đông Sơn khiến cho cư 
dân phải mở rộng diện cư trú đến những vùng đất mới. 

Phương thức quảng canh, trồng cấy đại trà ở những vùng đất mới này 
không thích hợp với giống lúa nếp. Từ đó, suy ra hệ quả là để trở thành thành 
phần chính trong cơ cấu lương thực, gạo nếp trở thành quí hiếm, được dùng chủ 
yếu trong lễ tốt cầu cúng. Mô hình cơm - rau - cá trong cơ cấu bữa ăn của người 
Đông Sơn chứng tô sự hiểu biết thấu đáo và sự hòa hợp cao độ của người Đông 
Sơn, 

Nhà ở của cư dân Đông Sơn tạo ra bằng các vật liệu để bị phá huy theo thời 
gian. Hình dáng nhà có các loại mái cong, mái tròn và là nhà sàn. Về phương 
tiện đi lại, chủ yếu là thuyền bè, đường vận chuyển chủ yếu là đường sông và 
ven biển. Ngoài ra còn có đi bộ, gánh gồng mang vác trên vai, trên lưng. Và con 
người đã biết thuần dưỡng voi, dùng voi để chuyển tải. 

Những nghi lễ và tín ngưỡng giải đoạn này gắn chặt với nghề nông trồng 
lúa nước. Đó là tục thờ mặt trời, mưa đông, các nghị lễ phỏn thực và những nghi 
lễ nông nghiệp khác như hát đối đấp gái trai, tục đua thuyền, tục thả điều... 

Nghệ thuật âm nhạc là ngành nghệ thuật quan trọng đã khá phát triển thể 
hiện đời sống tinh thần của cả cư dân Đông Sơn. Nhạc cụ đáng lưu ý là trống 
đồng, phách, khèn. Giao lưu văn hóa thời kỳ này rất rộng rãi, Ngoài giao lưu với 
Sa Huỳnh và Đồng Nai, ở phía Bắc có mối quan hệ và tiếp xúc với các hái đảo, 
phía Tây với lục địa. Các nhà nghiên cứu Việt Nam phần đồng đều nhất trí cho 


40 


rằng đã hình thành một quốc gia Văn Lang và một Nhà nước sơ khai trên cơ sở 
nền văn hóa Đông Sơn. 


2.2. Văn hóa Sa Huỳnh 


Trung tâm hay đỉnh cao của văn hóa thời đại kim khí Việt Nam ở miền 
Trung (từ đèo Ngang đến Đồng Nai) được gọi theo tên mộc địa điểm khảo cổ 
học ven biển tỉnh Quảng Ngãi. Đó là văn hóa Sa Huỳnh. 

Văn hóa Sa Huỳnh tồn tại từ sơ kỳ thời đại đồng thau (hơn 4000 năm cách 
ngày nay) cho tới sơ kỳ thời đại rất sớm (những thế kỷ 7 ~+ 6 trước Công nguyên 
tới thế kỷ ! + 2 trước và sau Công nguyên). 

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, văn hóa Sa Huỳnh có 
những quan hệ cội nguồn hay giao lưu với những văn hóa hậu kỳ đá mới - sơ kỳ 
đồng thau của miền cao nguyên Lâm Đồng mà chủ nhân của những văn hóa trên 
được cơi là tiên Môn - Khơme hay tiền Nam Á. 

* Đặc trưng văn hóa 


Một đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Sa Huỳnh là hình thức mai táng bằng 
chum gốm suốt từ giai đoạn sớm đến giai đoạn muộn. Trên địa bàn phân bố của 
văn hóa Sa Huỳnh từ gò đồi phía Tây cho đến đồng bằng ven biển và hải đảo 
phía Đông, đã phát hiện nhiều khU mộ - những bãi mộ chum rộng lớn, nhiều 
tầng lớp với những loại hình cầu. hình trứng, hình trụ có kích thước lớn, phân bế 
lẻ tẻ hay thành cụm. 

Ở những giai đoạn sớm và giữa, đồng thau đã được người Sa Huỳnh sử 
dụng để chế tác công cụ và vũ khí. Sang tới giai đoạn cuối, đồ sắt chiếm lĩnh vẻ 
cả số lượng và chất lượng. Nét độc đáo của cư dân Sa Huỳnh là kỹ thuật chế tạo 
đồ sắt chủ yếu bằng phương pháp rèn. Số lượng đồ sắt được phát hiện đến nay 
lên tới hàng trăm chiếc, chủng loại đa dạng gồm rựa, dao quắm, giáo, mai, liềm, 
kiếm ngắn... 

Cùng với việc đạt đến trình độ cao của kỹ thuật chế tạo sắt, cư dân văn hóa 
Sa Huỳnh còn đạt đến bước phát triển cao với các nghề xe sợi, đệt vải, chế tạo 
gốm, làm đổ trang sức. Trong các di tích tìm thấy nhiều dọi xe chỉ các loại và 
những đấu vải cồn in trên công cụ vũ khí bằng sất trong các mộ chum. Nghề 
gốm rất phát triển với nhiều hình loại chum, vò, bát, đèn, bình hình, lãng hoa... 
Cư đân văn hóa Sa Huỳnh cũng là những người có năng khiếu thẩm mỹ, rất 


41 


khéo tay và có một mỹ cảm phát triển tuyệt vời. Họ rất ưa dùng đồ trang sức 
(vòng, nhẫn, khuyên tai) bằng thuỷ tỉnh, mã não, đá, gốm... Trong các ởdi tích 
văn hóa Sa Huỳnh tìm thấy số lượng lớn những loại khuyên tai này. Cư dân văn 
hóa Sa Huỳnh còn biết nấu cát làm thuỷ tỉnh và dùng thuỷ tỉnh để chế tạo đồ 
trang sức (hạt cườm, hạt chuỗi, vòng tay...). Từ đây đồ trang sức thuý tỉnh lan ra 
cả phía Bắc và vào phương Nam. 

Văn hóa Sa Huỳnh ]à sản phẩm của những cư dàn nông nghiệp trồng lúa ở 
những đồng bằng ven biển. Tuy vậy nền kinh tế của họ là nên kinh tế đa thành 
phần, họ sớm biết khai thác những nguồn lợi của biển, cửa rừng, biết phát triển 
các nghề thủ công, họ đã biết mở rộng quan hệ trao đổi buôn bán với các cư dân 
trong khu vực Đông Nam Á lục địa, hải đảo và rộng hơn với Ấn Độ, với Trung 
Hoa. Đặc biệt ở giai đoạn cuối, nghề buôn bán bằng đường biển rất phát triển. 

Mật độ phân bố di tích cũng như qui mô lớn của các di chỉ văn hoá Sa 
Huỳnh là chứng cớ của sự quần tự đông đúc dân cư, sự phong phú về kiểu loại, 
số lượng của các loại hình hiện vật từ nhiều chất liệu là dấu hiệu về sức sản xuất 
mạnh mế của cư đân văn hóa này, chứng tỏ ở giai đoạn cuối đã hình thành nhà 
nước sơ khai. Sự trùng hợp về địa bàn phân bố của niên đại kết thúc của văn hóa 
Sa Huỳnh và niên đại mở đầu của văn minh Chăm Pa, cho thấy Nhà nước Chăm 
Pa là sự nối tiếp của Nhà nước Sa Huỳnh. Nhà nước Chăm Pa được hình thành 
trên cốt lõi của văn hóa Sa Huỳnh đưới ảnh hưởng của những yếu tố văn hóa 
ngoạt sinh Trung Hoa, Ấn Đô, 


2.3. Văn hóa Đồng Nai 


Sau thời đại Đá cũ, băng đi một thời gian dài, đến khoảng hơn 4000 năm 
cách ngày nay, trên đất Đông Nam Bộ xuất hiện một lớp cư đàn mới. Họ là chủ 
nhân của nền văn hóa Đồng Nai thuộc thời đại kim khí (đồng thau và sắt sớm), 
sinh sống ở các tiểu vùng sinh thái khác nhau. 

Văn hóa Đồng Nai được nhìn nhận như bước mở đầu cho truyền thống văn 
hóa tại chỗ ở Nam Bộ với bản sắc riêng và sức sống mãnh liệt. Hàng trăm di 
tích của các giai đoạn sớm, giữa, muộn đã được phát hiện và nghiên cứu. 

Ở vùng đổi đá phiến và bazan đất đỏ thuộc Đồng Nai có những di tích (cư 
trú, mộ táng...) với diện tích lớn, tầng văn hóa dầy. Đây là vùng phát sinh và 
quần tụ quan trọng liên tục nhất của văn hóa Đồng Nai với những di tích Cầu 


42 


Sát, Suối Chôn, Phú Hòa, Hàng Gòn. 


Ở cả năm biểu vùng văn hóa Tiền - sơ sử Đông Nam Bộ, đi vật được đưa ra 
khỏi lòng đất từ nhiều dạng di tích khảo cổ khác nhau với nhiều chất liệu gốm, 
đá, gỗ, đồng, sắt, xương. Đồ đá là loại di vật phổ biến và có số lượng lớn. Đây 
cũng là đặc điểm lớn nhất của văn hóa Đồng Nai. Một loại hình nữa là đàn đá, 
đây là chế phẩm đặc thù của văn hóa Đồng Nai, đàn đá có mặt ở nhiều đi tích, 
có niên đại khoảng 3000 năm cách ngày nay. 

Đồ gốm và nghề làm gốm đã xuất hiện trong những di tích sớm và tồn tại 
trong suốt quá trình lịch sử của văn hóa Đồng Nai. Chế tạo và sử dụng đồ đựng 
đun nấu, ăn uống đơn giản về dáng vẻ, mộc mạc và trang trí không cầu kỳ, song 
gốm được nung ở độ nung cao và bằng kỹ thuật bàn Xoay. 

Văn hóa Đồng Nai còn nổi tiếng bởi sưu tập công cụ gỗ phong phú về loại 
hình, nhiều về số lượng. Đặc biệt những tổ hợp hiện vật gốc tìm thấy ở các di 
tích vùng ngập mặn ven biển như Bưng Bạc, Bưng Thơm, Cái Vạn... Bên cạnh 
đó là bộ sưu tập công cụ - đồ dùng chế tác từ xương sừng hết sức độc đáo chưa 
từng có ở Đông Nam Á, với những lưỡi câu lớn gia công từ sừng hươu, dao và 
kim đùi từ xương trụ của chó nhà, rìu có vai từ mai rùa biển và nhóm trang súc 
đủ loại. 

Dựa trên hệ thống tư liệu, các nhà nghiên cứu cho rằng những hình thức 
quan rrọng và phố biến nhất trong đời sống kinh tế truyền thống Đông Nam Bộ 
là trồng lúa cạn không dùng sức kéo, trồng rau đậu, cây có quả củ cho bột bằng 
phương pháp phát - đất đặc thù của nông nghiệp nương rây, chăn nuôi, săn bắn, 
hái lượm, đánh bắt cá tôm... 


Đời sống tính thần của cư dân văn hóa Đồng Nai được biết đến qua những 
hiện vật nghệ thuật. Tín ngưỡng đặc sắc nhất là sưu tập thể đeo bằng đá cuội 
mài đẹt hình van hoặc chữ nhật và bán câu có lỗ thủng tròn hay tạo núm ở đầu, 
tượng lợn, rùa bằng sa thạch. tượng chó sản môi bằng đồng... Ngoài ra còn kể 
đến bộ sưu tập đàn đá hơn 60 mảnh. 

II. GIAI ĐOẠN TIẾP XÚC KHU VỰC 

1. Bối cảnh văn hóa lịch sử 


Vào những thế kỷ cuối của thiên niên kỷ trước Công nguyên, nền văn hóa 


43 


Việt cổ bắt đầu chịu những thử thách ghê gớm. Quốc gia Văn Lang, sau đó là 
Âu Lạc và đân tộc hầu như vừa mới được xác lập và tồn tạt chưa bao lâu đã rơi 
vào tình trạng bị đô hộ. Năm 179 trước Công nguyên, Triệu Đà vua nước Nam 
Việt đóng đô ở Phiên Nhung (Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay) xâm chiến 
nước Âu Lạc, chia Âu Lạc ra thành hai quận: Giao Chỉ và Cửa Chân. Năm 111 
trước Công nguyên, nhà Hán chiếm được nước Nam Việt, đổi vùng đất của Âu 
Lạc thành châu Giao Chỉ. Thời kỳ này kéo dài từ năm 179 trước Công nguyên 
(tuy vậy nó được bắt đầu thực sự sau thất bại khởi nghĩa Hai Bà Trưng, năm 43 
sau Công nguyên). Từ năm 938 với chiến thắng của Ngô Quyền mở đầu cho kỷ 
nguyên độc lập thời tự chủ cho quốc gia Đại Việt. Thời kỳ này gọi là thời kỳ 
Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. vì người Việt chưa bao giờ chịu khuất phục 
(trong tiến trình lịch sử văn hoá bên cạnh xu hướng Hán hoá là xu hướng chống 
Hán hoá mạnh mẽ, giữ gìn bản sắc của dân tộc Việt, văn hoá Việt. Trong thời 
kỳ này, đặc trưng cơ bản của văn hoá Việt là đấu tranh để bảo vệ bản sắc văn 
hoá của mình, chống lại chính sách đồng hoá, đồng thời vẫn tiếp tục cố gắng 
phát triển, cð gắng duy trì và nung nấu quyết tâm giải phóng đất nước, giải 
phóng dân tộc). 

Như vậy có 3 đặc trưng cơ bản trong bối cảnh văn hoá- lịch sử giai đoạn 
này: 

1. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt - Hán. 

2. Giao lưu văn hoá tự nhiên Việt - Ấn. 

3. Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc dân tộc, bản sắc văn hoá. 

2. Tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hóa Việt - Hán 

Cùng với việc xảm chiếm và thôn tính đất đai của người Việt, giai cấp 
thống trị Hản đã tiến hành những chính sách đồng hoá văn hoá Việt trên mọi 
phương điện. 

Ở lĩnh vực chính trị - xã hội, kẻ thống trị Hán có ý thức đĩ thực mô hình tổ 
chức chính trị và sinh hoạt xã hội của Trung Hoa sang đất Việt với mục đích 
thiết lập trên đất này một cơ cấu xã hội, một thể chế chính trị, một phương thức 
canh tác và một phong tục tập quán giống như Trung Hoa. Đó là các chính sách 
bất dân bản xứ học tập như người Hán, ăn mặc, tổ chức xã hội, làm ruộng giống 
người Hán. Ngoài ra còn có những cuộc di cư ô ạt từ phương Bắc Xuống sống 


44 


lẫn với người Việt để đồng hóa người Việt (trên thực tế lại xảy ra hiện tượng 
Việt hóa những nhóm cư dân Hán - thường được gọi là đân Mã lưu). 

Ở lĩnh vực tư tưởng là sự truyền bá các học thuyết, các tôn giáo của phương 
Đông, là sự du nhập đạo Nho, đạo Lào - Trung... vào Việt Nam. 

Sự tiếp xúc cưỡng bức và giao thoa văn hoá Việt - Hán còn để lại dấu ấn 
trong những lĩnh vực khác như cách ăn, mặc, ở, đi lại, phương thức sản xuất, 
quan hệ xã hội, tiếng nói... không vì Hán hóa mà người Việt biến thành người 
Hán, xã hội Việt biến thành xã hội Hán, thực thể Việt vẫn khác. Điều đó là đo 
trong suốt thời gian này bên cạnh hướng Hán hóa đã có một chiều hướng khác 
luôn hạn chế và làm biến chất cái áp đặt từ bên ngoài. Đó là chiều hướng chống 
Hán hóa, để giữ gìn bản sắc của dân tộc.Vì thế từ đầu Công nguyên trở đi, nền 
văn mình Đông Sơn mà sợi dây liên kết Nhà nước Âu Lạc với thiết chế xã hội là 
chế độ Lạc tướng đã bị giải thể cấu trúc. Chính do có xu hướng chống Hán hóa 
mạnh mẽ như vậy cho nên, mặc dù ngay từ đầu Công nguyên, các Thái thú Tích 
Quang, Nhâm Diên ra sức truyền bá điển lễ hôn nhân và gia đình theo lối Trung 
Hoa, Sĩ Nhiếp vào thế kỷ II ra sức mở trường dạy học để truyền bá hóa Trung 
Hoa nói chung, và Nho giáo nói riêng vẫn không thể nào bắt rễ sâu được vào 
làng xã Việt Nam. Trong sử sách Trung Hoa thời kỳ này những đoạn viết về 
Phật giáo Giao Châu thì nhiều mà nói về Nho thì rất ít. Dân Mã lưu do Mã Viện 
đưa sang không những không thực hiện được nhiệm vụ đồng hóa người Việt và 
làm chỗ dựa cho chính quyền mà, trái lại, còn bị Việt hóa hoàn toàn. 


3. Giao lưu văn hóa tự nhiên Việt - Ấn 


Ngay từ thời Đông Sơn, người Việt cổ đã tiến hành giao lưu rộng rãi với 
nhiều vùng trong khu vực. Qua giao lưu văn hoá có thể nói rằng, người Việt cổ 
đã đóng góp xứng đáng cho văn hóa Đông Nam Á. Trong giai doạn thiên niên 
kỷ I sau công nguyên này bên cạnh giao lưu với văn hóa Hán, luồng ảnh hưởng 
của văn hóa phương Nam mà tiêu biểu là văn hóa Ấn Đ đã theo Phật giáo du 
nhập vào nước ta. Phật giáo từ Ấn Độ truyền bá vào đất Việt và Trung Quốc - 
rồi từ Trung Quốc truyền đội sang đất nước fa từ rất sớm, đại để vào Í + 2 thế 
kỷ đầu Công nguyên. 


Cũng như bất cứ một tôn giáo nào trên đường phát triển, Phật giáo đã chia 
thành nhiều tông phái khác nhau với hai đồng chính là Tiểu thừa (Nam Tông) và 
Đại Thừa (Bắc Tông). Phật giáo vào nước ta đã biến đạng khá nhiều, bởi đạo Bà 


45 


Lamôn, bởi những thêm bớt trên đường truyền bá từ Ấn Độ sang các nước láng 
giềng, sang Trung Quốc và từ Trung Quốc sang đất Việt khi vào đất Việt Phật 
giáo cũng phải biến hóa cho phù hợp với phong tục tập quán của cư dân bản địa. 

Có thể đạo Phật đã du nhập vào nước ta trong thế kỷ đầu của Công nguyên. 

Ở đời Hán, có ba trung tâm Phật giáo là trung tâm Lạc Dương ở Hà Nam 
(kinh đô nhà Hậu Hán), trung tâm Bành Thành ở Giang Tô, thuộc hạ lưu Trường 
Giang và trung tâm Luy Lâu ở đất nước ta. Trung (âm Phật giáo Luy Lâu có thể 
thành lập sớm hơn các trung tâm Bành Thành và Lạc Dương. Do hàng năm đều 
có thuyền chở cống phẩm từ Giao Châu lên miền hạ lưu Trường Giang rồi từ đó 
cống phẩm mới được vận chuyển tiếp về Lạc Dương. Chắc rằng các tăng sĩ ấn 
Độ đã từng nghỉ một thời gian ở Luy Lâu, học tiếng và chữ Hán, tìm hiểu tình 
hình chính trị, văn hóa Trung Hoa rồi mới theo thuyền buôn và thuyền chở cống 
phẩm đi tiếp lên miền Bắc. Vậy trung tâm Luy Lâu có thể được hình thành do sự 
viếng thăm của những thương nhân và tăng sĩ Ấn Độ theo thuyền mà tới bằng 
đường biển và đường sông. 

Thương gia Ấn Độ đến Giao Châu phải ở lại đày cho đến năm tới, chờ gió 
mùa đông bắc để trở về Ấn Độ. Một số tăng sĩ có thể ở lại hẳn Luy Lâu. Họ 
sống với người Việt và Hoa Kiểu, và đã ảnh hưởng tới những người này bằng 
tiếng nói, lối sống và đạo Phật. Người Việt đã tiếp thu nhiều thành tựu văn hóa 
vật chất, ngôn ngữ và tinh thần Ấn Độ trong đó có đạo Phật. 


Theo sử sách Trung Quốc, bấy giờ Giao Châu ngoài các chùa thờ Phật, còn 
nhiều đến thờ khác của tín ngưỡng đán gian Việt Nam. Điều đó chứng tỏ tín 
ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn đậm dà trên đất Giao Châu. 


II. GIAI ĐOẠN TIẾP XÚC NGOÀI KHU VỰC LỚP VĂN HÓA 
GIAO LƯU VỚI VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY 


Không phải đến khi người Pháp vào xâm lược, giao lưu văn hóa Việt Nam 
và văn hóa phương Tây đã mới diễn ra, bởi thế Kỷ XVIL các linh mục phương 
Tây đã vào truyền giáo ở vùng Hải Hậu (nay thuộc tỉnh Nam Định) và chúa 
Trịnh vua Lê ở đằng ngoài cũng như các chúa Nguyễn ở đàng trong, rồi nhà Tây 
Sơn đều có quan hệ với phương Tây. Tuy nhiên quan hệ thực sự diễn ra vào nửa 
sau thế kỷ XIX, khi thực đân Pháp đánh chiếm cửa Cần Giờ và đặt ách cai trị 
lên dân tộc Việt Nam. Đây là thời kỳ biến động lớn về tư tưởng và chính trị, 


46 


đồng thời văn hóa Việt Nam cũng có sự thay đổi căn bản. Nhìn ở phương diện 
tính chất giao lưu văn hóa ở thời kỳ này có hai dạng: 

Thứ nhất là giao lưu một cách cưỡng bức, ấp đặt; thứ hai là tiếp nhận một 
cách tự nguyện. Như vậy có nghĩa là một bên là xu hướng Âu hóa, bên kia là xu 
hướng chống Âu hóa các ảnh hưởng phương Tây. Song biển hiện của chúng 
không rõ nét theo từng giai đoạn mà đan cài trong không gian và thời gian. 

Về phía người Pháp, đội quân đi xâm lược và đô hộ rất có ý thức đùng văn 
hóa như một công cụ cai trị nên bị người dân Việt phản ứng một cách quyết liệt 
Có thể thấy thái độ ấy của các nhà nho yêu nước ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX như 
Nguyễn Đình Chiểu, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực v.v... số phận của 
chữ Quốc ngữ trong giai đoạn này chính là nằm trong thái độ ấy. Tuy nhiên với 
người Việt vận mệnh đân tộc là thiêng liêng nhất, bằng thái độ cởi mở họ đã 
tiếp nhận giá trị, những thành tố văn hóa mới, miễn sao chúng có tác dụng hữu 
ích trong công cuộc chống ngoại xâm, đành lại độc lập đân tộc, điện mạo văn 
hóa Việt Nam thay đổi trên các phương điện: 

- Thứ nhất là chữ Quốc ngữ, từ chỗ là loại chữ viết dùng trong nội bộ một 
tôn giáo được dùng như chữ viết của một nền văn hóa. 

- Thứ hai là sự xuất hiện của các phương tiện văn hóa như nhà in, máy in ở 
Việt Nam... 


- Thứ ba là sự xuất hiện của báo chí, nhà xuất bản. 


- Thứ tư là sự xuất hiện của một loạt các thể loại, loại hình văn nghệ mới 
như tiểu thuyết, thơ mới, điện ảnh, kịch nói, hội họa v.v... 

Điều đáng quan tàm là sự cấu trúc lại nền văn hóa có những đột biến như 
mô hình: 


Truyền thống 


Tiếp xúc Đối mới 


Như vậy cuộc giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa phương 
Tây diễn ra trong hoàn cảnh nhân dân ta một mặt phải tiến hành cuộc đấu tranh 
chống chủ nghĩa thực dân dành độc lập dân tộc, mặt khác phải tiếp nhận nền 


41 


văn hóa phương Tây để hiện đại hóa đất nước. Kết quả là văn hóa Việt Nam 
trong giai đoạn này thay đổi diện mạo, nhưng văn hóa Việt Nam không bao giờ 
đánh mất bắn sắc đân tộc. 


IV. GIÁO LƯU VÀ TIẾP BIẾN TRONG GIẢI ĐOẠN HIỆN NAY 


Từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công giao lưu và tiếp biến 
văn hóa có sự thay đổi rất rõ nét so với các giai đoạn trước. Với quan điểm mà 
đồng chí Đô Mười tuyên bố tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI] của Đảng 
cộng sản Việt Nam: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, hoàn thành 
lịch sử của giao lưu và tiếp biến văn hóa thay đổi về nhiều phương diện. 

Thứ nhất sự tiến bộ của các ngành khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự bùng 
nổ của công nghệ thông tin khiến cho văn hóa các sản phẩm văn hóa càng da 
dạng và phong phú. Nói khác di, giao lưu và tiếp biến văn hóa và giao lưu tiếp 
biến văn hóa ở thời đại tin bọc. Lịch sử hôm nay có những hình thức sản phẩm 
giao ]ưu mà trước kia chưa hể có, phương tiện giao lưu văn hóa lại đa dạng, 
phong phú. 

Thứ hai, công cuộc đổi mới và “mở cửa” hôm nay hoàn toàn đo dân tộc 
Việt Nam chủ động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho 
việc giao lưu văn hóa là hoàn toàn tự nguyên, chủ động, không hề bị Áp đặt hay 
cưỡng bức, 

Tựu trung, việc giao lưu, tiếp biến văn hóa ở giải đoạn hiện nay vừa có tính 
cấp thiết, lại nhanh chóng và đa dạng, đồng thời cũng phức tạp hơn xưa. Kết quả 
của công cuộc giao lưu này đã khiến cho chúng ta thu được những kết quả khả 
quan trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội, từ khoa học công nghệ đến văn 
hóa thông tin. Tuy nhiên, công cuộc giao lưu ấy cùng đặt văn hóa Việt Nam 
trước những thách thức mới, đòi hỏi việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc càng 
phải tiến hành khẩn trương, khoa học và kiên quyết hơn. 


48 


Bài 4 
VĂN HÓA NHẬN THỨC 


I.NHẬN THỨC VỀ VŨ TRỤ 
1. Triết lý âm dương. Bản chất và khái niệm 


Trong cuộc sống, dân tộc nào cũng va chạm với những cặp đối lập “đực - 
cái”, “nóng - lạnh”, “cao - thấp”... Người nông nghiệp thì không những thế, còn 
luôn mong sao cho mùa màng bội thu và gia đình đông đúc, tức là quan tâm đến 
sự sinh sôi nảy nở của hoa màu và con người với hai cặp đối lập Mẹ - Cha và 
Đất - Trời. Đối với nòng nghiệp lúa nước, điều này lại càng bội phần hệ trọng: 
Nghề lúa nước mang tính thời vụ rất cao, do vậy cần rất nhiều sức người (đòng 
tay hơn hay làm), Thời xưa, đất ruộng, thêm người thì thêm việc tăng thu nhập, 
chưa phải lo thiếu ăn (nên mới có triết lý “Trời sinh với, Trời sinh có! ; mặt 
khác, với cuộc sống định cư, việc sinh đẻ hầu như không ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của cộng đồng Ê', 

Người ta cũng dần dần nhận ra rằng hai hình thái sinh sản này có cùng một 
bản chất: Đất được đồng nhất của hai cặp “mẹ - cha” và “đất - trời” chính là sự 
khái quát hóa đầu tiên trên con đường dẫn tới triết lý âm đương. 

Chính từ quan niệm âm dương với hai cặp đối lập gốc “mẹ - cha", “đất - 
trời” này, người xưa đã dần dần suy ra vô số những đối lập mà, đến lượt mình, 
lại trở thành cơ sở để suy ra những đối lập mới. Chẳng hạn. Từ cặp “lạnh - 
nóng”, có thể suy ra: (a) Về thời tiết thì mùa đông lạnh thuộc âm, mùa hề nóng 
thuộc đương: (b) Về phương hướng thì phương Bắc lạnh thuộc âm, phương Nam 
nóng thuộc đương: (c) Về thời gian thì ban đêm lạnh thuộc âm, ban ngày nóng 
thuộc dương. Tiếp tục, đêm thì tối màu đen thuộc âm, ngày thì nắng đỏ nên màu 
đỏ thuộc dương. 


#) Người du mục thì ngược lạì, để coi sóc một đàn gia súc, cần những người nhanh khắc 
chứ không cần đông, và với cuộc sống di chuyền, việc sinh đẻ lại gáy khó khăn rất 
nhiều, 


49 


ÀM DƯƠNG 


. 


⁄ N 
MẸ - CHA MẸ - CHA 


Niệm (dẻo) - cứng (rắn) thấp - cao 
tình cảm - lý trí vũ lực lạnh - nóng 
chậm - nhanh 


phương Bắc - phương Nam 


tĩnh - động mùa đông - mùa hạ 


hướng nội - hướng ngoại 


h : đêm - ngày 
ổn định - phát triển —_. 
` tôi - sáng 
số chân - số lẻ BE... 
hình vuông - hình tròn b2 252002002 6ugg 


Sự khái quái bước đầu nguyên lý âm - dương 


Từ cặp “mẹ - cha” (nữ - nam), có thể suy ra: (a) Vì giống cái có tiềm năng 
mang thai và sau khi sinh thì có con gắn bó với mẹ cho nên về loại số, tuy một 
mà hai, âm ứng với số chẵn; giống đực thì không có khả năng ấy, cho nên 
dương ứng với số lẻ (bởi vậy mà thời xưa, người ta đã dùng hai vạch ngắn== để 
ký hiệu cho âm và một vạch đài = để ký hiệu cho đương (cách ký hiệu này sau 
được dùng trong Bát quái); (b) Về hình khối thì vì khối vuông ổn định, vững 
chãi, tĩnh, nên hình vuông thuộc về âm; còn khối cầu để chuyển động nên hình 
tròn thuộc dương, Thêm vào đó, tỷ lệ giữa cạnh và chu vì hình vuông là l: 4 - số 
4 chắn thuộc âm; còn tỷ lệ giữa đường kinh và chu vi hình tròn là 1:3 - số 3 (số 
œ) lẻ thuộc đương (người Việt Nam ta dùng biểu tượng vuông - tròn này). 

Về loại hình văn hóa thì văn hóa gốc nông nghiệp chứa những đặc trưng âm 
tính là chủ yếu: ở thì muốn yên ổn cho một chỗ, với thiên nhiên thì muốn hoà 
hợp, với mọi người thì nặng về tình cảm, với môi trường xã hội thì bao dung... 
Còn văn hóa gốc dụ mục thì lại chứa những đặc trưng đương tính là chủ yếu: ở 
thì nay đây mai đó, với thiên nhiên thì muốn chính phục, với mọi người thì thiên 
về bạo lực, với môi trường xã hội thì ưa độc tôn... Xét dưới góc độ triết lý âm 


40 


đương, có thể gọi văn hóa gốc nông nghiệp là loại văn hóa trọng âm, cồn văn 
hóa gốc du mục là loại văn hóa trọng đương. 

Tuy nhiên, việc xác định bản chất âm đương của các sự vật, hiện tượng 
xung quanh khóng phải lúc nào cũng để dàng, Chẳng hạn, cây lúa là âm hay 
đương? Cái này là am hay dương? Đối với mỗi trường hợp trên đều có hai cách 
trả lời. Chính từ thực tế này, người xưa đã dần dần tìm ra những đạc điểm mang 
tính quy luật của triết lý âm đương. 


2. Hai quy luật của triết lý Âm Dương 
Triết lý Âm Dương có hai quy luật cơ bản: 
2.1. Quy luật về thành tố 


Không cá gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn đương, trong âm có đương và 


trong đương có ám. 


Trong cái nắng tiềm ẩn cái mưa (hơi nước bốc lên), trong cái mưa tiểm ẩn 
cái nắng (mây tan đi), trong lòng đất ẩm chứa cái nóng dương (ở tàm trái đất 
nhiệt độ lên tới trên 4000°C). Trong mỗi người đều tiểm ẩn chất khác giới nên 
giới tính có thê biến đối bằng cơ chế thức ăn (Xưa) hoặc giải phẫu (nay). Quy 
luật này cho thấy rằng việc xác định một vật là âm hay dương chỉ là tương đối, 
trong sự so sánh với một vật khác. Chính vì vậy mà với các cặp đối lập có sẵn 
(từ trái nghĩa), tức là có vật so sánh tiểm ấn, thì việc xác định âm dương có thể 
thực hiện rất đễ đàng, còn với các vật đơn lẻ thì để sinh ra lúng túng. Từ đây suy 
ra hai hệ quả phục vụ cho việc xác định bản chât âm đương của một đối tượng. 


a- Muốn xác định tính chát ảm dương của một vật, trước hết phải vác 
định được đối tượng so sánh 


Ví dụ: nam so với nữ thì mạnh mẽ (dương), nhưng so với hùm beo thì lại 
yếu đuối (âm); màu trắng so với màu đen thì dương, nhưng sơ với màu đô lại là 
âm... Nhờ sự so sánh này mà ta có thể xác lập được những thang độ âm dương 
cho từng lĩnh vực; chăng hạn, về màu sắc ta có: đen => trắng => xanh => vàng 
= đỏ (từ đất đen nhú ra lá trắng, càng hấp thụ ánh nắng lá càng xanh, lâu dần lá 
chuyển sang vàng, rồi cuối cùng thành đỏ). Tuy nhiên, không phải cứ xác định 
được dối tượng so sánh rồi là có thể xác định được tính âm đương của chúng. 


0- Đề xác định tính chát âm dương của mót vật, sau khi xác định được 
đối tượng so sánh, còn phải xác định cơ sở so sánh 


Đối với cùng một cặp hai vật, với các cơ sở sơ sánh khác nhau sẽ cho ta 
những kết quả khác nhau. Ví dụ: một người nữ so với một người nam xét về giới 
tính là âm, nhưng nếu xét về tính động thì lại là dương... 


2.2. Quy luật về quan hệ 


Âm và đương luôn gắn bỏ mật thiết với nhau và chuyến hóa cho nhau: âm 
cực sinh đương, dương cực vĩnh âm 

Chẳng hạn, ngày và đêm, mưa và nắng, nóng và lạnh... luôn đổi chỗ cho 
nhau. Ở xứ nóng (đương) phát triển nghề trồng trọt (âm); ngược lại, ở xứ lạnh 
(am) phát triển nghề chãn nuôi (dương), Cây từ đất đen (âm) mọc lên, lá xanh 
sang vàng rồi hóa đỏ (đương) và cuối cùng dở lại đen để về với đất, 

Người càng lành hiển (âm) thì càng hay nóng cục 
(dương). Từ chất nước (âm) nếu làm lạnh đến cùng thì hóa 
thành băng đá (dương). 

Biểu tượng am-dương, (hình thành trong Đạo giáo vào 
đầu Công nguyên) phản ánh dầy đủ hai quy luật về bản 
chất hòa quyện và quan hệ chuyển hóa của triết lý Âm Biểu tượng 
Dương. âm - dương 

Trong thực tế, ta còn có thể gặp những cặp khái niệm mà ngay cả sau khi 
đã vận dụng hai quy luật của triết lý Âm Dương, việc xác định bản chất âm 
dương của chúng vẫn không dễ dàng gì hơn bởi lẽ chúng còn bị chi phố! bởi 
những quan niệm xã hội. Cặp “trái - phải” thuộc loại như thể. 


3. Triết lý Âm Dương và tính cách người Việt 


3.1. Như đã nói, triết lý Âm Dương là sản phẩm trừu tượng hóa từ ý niệm 
và ước mơ của cư dân nông nghiệp về sự sinh sản của hoa màu và con người. Từ 
hai cặp đối lập gốc “mẹ - cha” và “đất - trời”, người xưa dần đần suy ra hàng 
loạt cặp đối lập như những thuộc tính của âm dương. Lối tư duy đó tạo nén ở 
người Đông Nam Á cổ đại một quan niệm iưỡng phún lưỡng hợp (= nhị 
nguyên) có phần chất phác và thỏ sơ về thế giới (dualisme eosmologique) mà 
nhiều nhà nghiền cứu phương Tây đã từng nối tới (J. Przyluski, G. Coedès, E, 
Porée-Maspero...). 


32 


Từ tư duy lưỡng phân lưỡng hợp, trên cơ sở các cặp đối lập rõ nét, người 
Đông Nam Á xưa hắn đã mở rộng dân ra để tìm cách xác lập bản chất âm đương 
cho những khái niệm, sự vật biệt lập. Quá trình này chấc đã dẫn họ tới chỗ cảm 
nhận được hai mặt của âm đương và quan hệ chuyển hóa lấn nhau giữa chúng. 
Có tế những ý niệm còn có phần hồn nhiên và chất phác đó đã là tiền để để giúp 
cho tố tiên người Hán phạm trù hóa và hệ thống hóa chúng thanh ứriếf lý Âm 
Dương dưới dạng như chúng ta đã biết. 

3.2. Õ người Việt Nam, Tư duy Lưỡng phân lưỡng hợp bộc lộ rất đậm nét 
qua khuynh hướng cặp đôi ở khắp nơi: 

Từ tư duy đến cách sống, từ các dấu vết cổ xưa đến những thói quen hiện 
đại: 

a) Trong khi trên thế giới, vật tổ của các dân tộc thường là một loài động 
vật cụ thể (chim ưng, đại bàng, chó sói, bò...) thì vật tổ của người Việt là mội 
cặp đôi trừu tượng Tiên - Rồng. 

b) Ở Việt Nam, mợi thứ thường đi đôi từng cặp theo nguyên tắc âm dương 
bài hòa: ông Đồng - bà Cốt, đồng Cô - đồng Cậu, đồng Đức Ông - đồng Đức Bà... 
khi xin âm đương (= xin quẻ) thì hai đồng tiền phải một ngửa, một sấp; ngói âm 
dương lợp nhà phải viên ngửa viên sấp, khi ghép gỗ thì phải một tấm có gờ lỏi 
ra khớp với tấm kía có rãnh lõm vào... Lối tư duy âm dương khiến người Việt 
nối đến đất, núi liền nghĩ ngay đến nước, nói đến cha liền nghĩ ngay tới mc: 
“Công Cha như nứi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 

c) Tổ quốc đối với người Việt Nam là một khối âm dương: Đất - nước, Núi 
- nước, Non - nước, Lửa - nước là những cặp khái niệm thường trực. 

đ) Ngay những khái niêm vay mượn đơn độc, khi vào Việt Nam cũng được 
nhân đôi thành cặp: ở Trung Hoa, thần mai mối là một ông Tơ Hồng thì vào 
Việt Nam được biến thành ông Tơ bà Nguyệt; ở Ấn Độ chỉ có Phát Ông thì vào 
Việt Nam xuất hiện Phật Ông - Phật Bà (người Mường gọi là Bụt đực, Bụt cái)... 

e) Biểu tượng âm - dương dùng phổ biến hiện nay mới được đặt ra từ đầu 
Công nguyên, Trong khi đó thì người Việt vẫn giữ được một biểu tượng âm - 
đương có truyền thống lâu đời hơn, biểu tượng vuông - tròn. Có vuông có tròn, 
tức là có ãm có dương; nói “vuông tròn” là nói đến sự hoàn thiện. Thành ngữ có 
câu: “Mỹ tròn con vưông”, “Ba vuông bảy tròn”... Ca đạo thì có: “Ba vuông 


43 


sánh với bảy tròn, đời cha vinh hiển, đời con sang giảu...”; "Lạy tời cho đặng 
vuông tròn, trăm năm cho trọn lòng son với chàng!” Trong ` "Truyện Kiểu”, Nguyễn 
Du viết: '“Trăm năm tính cuộc vuông tròn, phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông; 
Nghĩ mình phận mỏng cánh buồm. khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay?” 

Một điều rất \ý thú là, gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng ở rìa ngoài mật 
trống đồng Yên Bồng (Lạc Thùy, Hòa Bình) và trống Thôn Mống (Nho Quan 
Ninh Bình) có các hình biểu tượng âm dương vuông tròn và tròn vuông lồng vào 
nhau. Tiền đồng cổ Việt Nam qua các thời đại với lỗ vuông ở giữa chính là đấu 
vết truyền thống của biểu tượng Am dương này. Trên cái nền rộng như thế mới 
hiểu được rằng cách giải thích quan niệm “Trời trồn đất vuông” theo lối dân 
gian (“Trởi tròn nh cái bát tp, đất nhất cái mâm vuông”) chỉ là một cách lý 
giải ngây thơ, thực ra đó là một cách nói về triết lý Âm Dương mang tính bình 
tượng. Sở đĩ trời tròn vì trời là dương, mà biểu tượng của đương là tròn; đất 
vuông vì đất là âm, mà biểu tượng của âm là vuông... 

3.3. Người Việt Nam còn nhận thức rõ về hai quy luật của triết lý âm 
dương. Những quan niệm dân gian kiểu: “Trong rủi có may, trong đở có hay"... 
là gì nếu không phải là sự diễn đạt cụ thể của quy luật “trong dương có âm” và 
“trong âm có dương”? Những nhận thức đân gian về quan hệ nhân quả kiểu: 
“Sướng lắm khổ nhiều”; “Trèa cao ngã đau”; “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”: 
“Nhất sĩ phì nông, hết gạo chạy rồng, nhất nông nhì s; “Con vua thì lại làm 
vua, Con sãi ở chùa lại quái lá đa, bao giờ đân nổi can qua, con vua thất thế lại 
ra quét chủa”,.. là gì nếu không phải là sự điễn đạt cụ thể của quy luật “âm 
đương chuyển hóa” ? 

Chính nhờ có lối ttr duy âm đương từ trong máu thịt mà người Việt Nam có 
được triết lý sống quân bình: trong cuộc sống, gắng không làm mất lòng al: 
trong việc ăn ở, gắng giữ sự hài hòa âm dương trong cơ thể có hài hòa với mỏi 
trường thiên nhiên... Triết lý quân bình ám dương được vận dụng không chỉ cho 
người sống mà ngay cả cho người chết: rong những ngôi mộ cổ ở Lạch Trường 
(Thanh Hóa) có niên đại vào thế kỷ II trước Công nguyên được giống theo 
hướng Nam - Bắc, các đỏ vật bằng gỗ (dương) được đặt ở phía Bắc (ám) và, 
ngược lại các vật bằng gốm đất (am) được đặt ở phía Nam (dương). Cách sắp 
xếp âm đương bù trừ nhau này rõ ràng là để tan ra sự quân bình. Do triết lý 
quân bình âm dương, ngay cả hộ pháp ở chùa cũng có ông Thiện, ông Ác (Thiện 
trước Ác sau), 


54 


Chính triết lý quân bình âm đương này tạo ra ở người Việt một khả năng 
thích nghỉ cao với mọi hoàn cảnh (lếi sống linh hoạt) dù khó khăn đến đâu vẫn 
không chán nản. Người Việt Nam là dàn tộc sống bằng tương lai (tính thần lạc 
quan): Thời trẻ khổ thì tin rằng về già sẽ sướng, suốt đời khổ thì tin rằng đời 
con mình sẽ sướng (“Không ai giàu ba họ, kháng at khó ba đời...) Một ví dụ 
điển hình cho tỉnh thân lạc quan kỳ lạ đó là bài ca đao miền Trung về mười quả 
trứng. 


4. Hai hướng phát triển của triết lý Âm Dương 


Cùng xuất phát từ nguyên lý Âm Dương. người xưa đã theo hai ngả khác 
nhau để có hai sản phẩm rất khác nhau là Ngũ hành và Bát quái. 

4.1. Một hướng gọi âm đương là Lưỡng nghỉ và, bằng phép phân đôi thuần 
tuý, đã sản sinh ra những mô hình vũ trụ chặt chẽ với số lượng thành tố chân: 2 
sinh 4 (Tứ tượng), 4 sinh 8 (Bát quái)... Kinh Dịch trình bày nguyên lý hình 
thành vũ trụ dưới dạng: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh †Ú tượng, tứ 
tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa vô cùng. Trong chuỗi này không có chỗ 
đứng cho ngũ hành. Điều này cho thấy quan niệm phổ biến xưa nay cho âm 
dương - ngũ hành - bát quái đều là những sản phẩm của cùng một đân tộc là sai 
lầm biết chừng nào! 

Quan sát thống kê cho thấy người phương Bắc đường như rất thích dùng 
những cách nói khái quát với những con số chấn 4, 6, 8: Tứ bàng (4 bên hàng 
xóm): tứ đức (4 đức của phụ nữ theo Nho giáo); tứ hải (4 biển); tứ mã (xe 4 
ngựa); tử phối (4 người được thờ chung với Khổng Từ); tứ thanh (4 thanh trong 
tiếng Hán), tứ trụ (4 vị đại thần); cục bộ (6 bộ trong triểu đình); lục cực (6 điều 
khô), lục nghệ (6 môn học lễ - nhạc - xa - ngự - thư - số); lục súc (6 loài vật 
nuôi: ngựa, bò, đê, gà, chó, lợn); lục tặc (6 thứ giặc); lục thư (6 cách đặt chữ 
Hán); lục vị (6 vị thuốc quý); bất am (âm thanh của 8 loại nhạc cụ); bát bừu (8 
vật quý); bát hiển (8 người tài Trung Quốc); bát tiên (8 vị tiền); bát trần (§ món 
ñn ngon); bát vị (bài thuốc § VỊ)... 

4.2. Hướng thứ hai tạo nên những mô hình vũ trục bí ẩn với số lượng thành 
tố lẻ: 2 sinh 3 (tam tài), 3 sinh 5 (ngũ hành). 


Tư duy số lẻ đương như là nét đặc thù của người nông nghiệp phương Nam. 
Dân gian Việt Nam rất thích dùng những cách nói với các con số lẻ: 3 mặt [ lời, 


"5 


3 xôi nhồi I chõ; mua danh 3 vạn, bán đanh 3 đồng; 3 bè 7 mối, 3 hồn 7 vía, 3 
dãy 7 tòa, 3 lo 7 liệu, 3 vành 7 vẻ, 3 vợ 7 nàng hầu, 3 vuông 7 tròn, 3 chìm 7 nổi 
9 lênh đênh; 3 hồn 9 vía, 3 bò 9 trâu, túm 5 tụm 3; 5 cha 3 mẹ, 5 bè 7 mối, 5 lần 
7 lượt, 5 lừa 7 lọc, 5 thê 7 thiếp, 5 liệu 7 lo, ... Các số 18 (18 chim bay khắc trên 
nhiều trống đồng; 18 đời Hùng Vương, !8 ụ hỏa công ở thành Cổ Loa, I8 thòn 
Vườn Trầu ở Hóc Môn), 27 đại tang (3 năm thực ra chỉ có 27 tháng); 36 (36 con 
chìm cá bay và đứng trên mặt trống Ngọc Lũ, 36 phố phường Hà Nội; 36 chước. 
chước chuồn là hơn; 36 cái nð nường...), v.v... thực chất đều là những bội số của 
các con số 3 và 9; (2 x2,09x 3,9 x4), 


Người Việt thích số lẻ, nhưng đồng thời cũng sợ số lẻ (tâm lý con người cái 
gì càng thích thì càng sợ), nên rất kiêng các số 3, 5, 7 và các số có tổng bằng 5 
(I + 4 và 2 + 3): Chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3; Mồng năm. mười bốn. hai ba, di 
chơi cũng lỗ nữa là đi buôn; Mồng năm, mười bốn, hai ba, lấy vợ thì tránh làm 
nhà thì kiêng: Mông năm, mười bốn, hai ba, trồng cây cây đổ, làm nhà nhà xiêu. 


Hổmang @ Thái cực 
Ụ 
Ámdươn ®@ lưỡng nghỉ 
⁄X% 
Tamtài @® © Tú tượng 
UŨ ll 
Ngũ hành @ @ Bái quải 


Sự phát triển của triết lý âm dương 


Hai hướng phát triển của triết lý âm dương được trình bày ở trên. 

Dưới đây tập trung nói về tam tài và ngũ hành là những mô hình được sử 
dụng phổ biến hơn trong truyền thống văn hóa phương Nam. 

A- CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA VŨ TRỤ 

Mô hình Tam tài - Ngũ hành 

1. Tam tài 


Tam tài là một khái niệm bộ ba, “ba phép” (tài = phép, phương pháp): 


36 


Thiên - Địa - Nhân. Song, có lẽ đây là một tên gọi xuất hiện về sau đùng sự vận 
dụng cụ thể một quan niệm triết lý cổ xưa về cấu trúc không gian không gian 
của vũ trụ dưới dạng một mô hình ba yếu tố. 


Con đường đi từ âm đương đến tam tài có ..) 
lẽ đã diễn ra như sau: với lối tư đuy tổng hợp và 
biện chứng quen thuộc, người xưa sớm nhận ra 
rằng các cặp âm dương tưởng chừng riêng rẽ 
như Trời - Đất, Trời - Người, Đất - Người thực ® 
ra có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau, tạo nên 
một loại mô hình hệ thống gỗm ba thành tố. c~^ 
Trong tam tài “Trời - Đất - Người” này, Trời 
dương, Đất âm, còn Người ở giữa (âm so với Trời, nhưng dương so với Đất). 
Trời - Đất - Người chỉ là một bộ ba điển hình, đại diện cho hàng loạt những 
bộ ba khác: trời - đất- nước (tín ngưỡng Tam phủ); Cha - Mẹ - Con; Con người - 
Không gian - Thời gian; Sơn Tỉnh - Thủy Tinh - Mị Nương, bộ ba vợ - chồng - 
em chết đi biến thành bộ ba Trầu - Cau - Vôi; trên trống đồng, Trời - Đất - Người 
được thể hiện bằng bộ ba Chim - Hươu - Người khắc trên ba vành từ ngoài vào 
trong. Trên những chiếc rìu Đông Sơn có các hình trang trí thể hiện con đường 
chuyển Hiếp từ tư duy âm đương (cặp cá sấu - rồng đang giao nhau) sang tư duy 
con số 3 - tam tài (một gia đình lươn, một gia đình người - 2 bố mẹ l con). 


2. Những đặc trưng khái quát của Ngũ hành 


Trong cuộc sống, người nông nghiệp tiếp xúc với đất trồng trọt, cây nuôi 
sống con người, nước tưới cây, lửa đốt tro nuôi đất, sắt đá cho ta công cụ lao 
động nhưng làm cây cối cần cỗi không mọc được... Từ những vật chất cụ thể và 
thiết thực ban đầu, ý nghĩa của chúng được phức tạp hóa dần thành các ý niệm 
trừu tượng, đa nghĩa kết hợp trong hai bộ tam tài “Thủy - Hỏa - Thổ” và “Mộc - 
Kim - Thể”, trong đó có Thổ là yếu tố chung; kết hợp chúng lại, ta được bộ năm 
với số mối quan hệ đa dạng và phong phú hơn hẳn, trong đó “Thủy - Hoả” tà 
một cặp âm dương đối lập nhau rất rõ rệt, “Mộc - Kim” là cặp thứ hai, “Thi” ở 
giữa điều hòa. 

Do có mức độ trừu tượng hóa cao, Ngũ hành không phải là *'Š5 yếu tố” mà là 
5 loại vận động (hành = sự vận động), Thủy , Hỏa... không chỉ và không nhất 


5? 


thiết là “nước”, “lửa” mà còn là rất nhiều thứ khác. Đó là những khái niệm với 
nội hàm riêng biệt, những khái niệm không thể dịch được °`, 


= G@—@ _ _X 
dy : Huy 


Nguyên lý hình thành bộ năm từ 2 bộ Tam tài 


3. Hà Đồ - cơ sở của Ngũ hành 


3.1. Hà Đồ: là một hệ thống gồm những nhóm chấm đen hoặc trắng được 
xếp theo những cách thực nhất định. Tên gọi “Hà Đổ" là theo truyền thuyết do 
người Trung Hoa đời Hán đặt ra. 

Những nhóm chấm-vạch ây 
chính là những ký hiệu biểu thị 
10 số tự nhiên từ I đến 10 ở thời 
kỳ chưa có chữ viết, nhưng đã 
xuất hiện triết lý Âm Dương, bởi 
lẽ các chấm trắng chính là các số 
đương (số lẻ) và các chấm đen 
biểu thị các số âm (số chẩn). Bức 
đồ này có thể chuyển sang đạng Hà Đồ (phải) - Giải mã Hà Đồ 


các con số hiện đại. 


43.2. Đây là sản phẩm mang tính triết )ý sâu sắc của lối tư duy tổng hợp. 
Trước hết, đó là sự tông hợp giữa số học và hình học (người làm nông phải vừa 
tính đếm, vừa đo đạc ruộng đất): I0 con số được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 
có một số âm (chẩn) và một dương (lẻ), gắn với một phương: Bắc - Nam- Đông 
- Tây và trung ương (nơi con người đứng - không có trung ương thì không thể 
nào xác định Bác - Nam - Đóng - Tây được), 


Thứ hai, đây là sự tống hợp cuộc đời các con số với cuộc sống của con 


0° Cho nên cách dịch *Ngũ hành” thành Five clements (hoặc Five substances) và 
“Thủy”. “Hỏa”... thành Waler. Fire... thường gặp lâu nay là rất sai lầm. 


38 


người: Các số nhỏ (từ 1 - 5) gọt là số sinh, nằm ở vòng trong; các số lớn (từ 6 - 
10) gọi là số chấn, nằm ở vòng ngoài (ngay cả ở trung ương, số 5 cũng nằm 
trong số I0, cũng như con người. kbi mới sinh ra còn quanh quẩn trong nhà, 
trưởng thành lên mới dí ra ngoài xã hội. 

Hà Đồ thực sự là một thứ triết lý uyên thâm về các con số; mỗi nhóm số có 
một chắn một lẻ (một âm một dương); một nhỏ một lớn (một sinh một thành). 
Người nông nghiệp chú trọng nhiều đến quan hệ, cho nên đặc biệt quan tàm đến 
chỗ giữa - con số 5 ở chỗ giữa của chính giữa, trung tâm của trung tâm được gọi 
là số “tham thiên lưỡng địa” ° (3 trời 2 đất = 3 đương 2 âm). 

Tại sao 5 được tổ hợp từ 3 + 2 chứ không phải từ 4 + 2? Không có sách 
nào giải thích về vấn để nầy, song căn cứ vào triết lý âm đương thì có thể thấy 
rằng trong vũ trụ, 2 - 3 chính là tý lệ âm dương hợp lý hơn cả. Nó không quá 
chênh lệch tới mức mất cân đối như | - 4 (dương bị âm lấn át), cũng không cân 
bằng tuyệt đối (đồng nghĩa với chết), mà là dương vừa vận nhỉnh hơn ám một tí. 
Dương có lớn hơn âm thì vũ trụ mới phát triển, nhưng lớn hơn ở mức vừa phải 
thì vũ trụ mới phát triển inột cách hài hòa, vững chắc. 

Vai trò của số 5 đối với nền văn hóa nông nghiệp Nam - Á lớn đến mức 
người Việt Nam ta có tục kính nể con số 5, kiếng con số 5 và kiêng luôn cả các 
cặp số cấu thành nên nó (xem ở trên): “Mông năm, mười bốn, hai ba: dị chơi 
cũng lỗ nữa là đi buôn !”. 


4. Ngữ Hành theo Hà Đồ 


Trong sự tồn tại và phát triển của mình, Hà Đồ đã trở thành cơ sở cho việc 
tạo nên Ngũ hành. Mỗi phương - mỗi nhóm số Hà Đồ tiếp nhận một hành tương 
ứng theo thứ tự như sau. 


Phương 


phương Bắc hành Thuỷ 
phương Nam hành Hoả 


phương Tây hành Kim 
hành Thổ 


8 - @ Trung ương 


Tương ứng “Số Hà đồ'” - Phương - Hành” 


#2 Chú ý: Nhị ram là những từ chỉ hai, ba sự vật rời rạc: còn lưỡng. tham là những từ chỉ 
hai, ba bình diện khác nhau, gắn bó mật thiết với nhau của cùng mội sự Vật. 


59 


Ngũ hành xây dựng như thế chính là một mô hình Š yếu tố về cấu trúc 
không gian của vũ trụ. Sự sắp xếp các hành theo phương cho thấy rõ nguồn gốc 
nông nghiệp của Ngũ hành: Đối với người nông nghiệp không gì quan trọng hơn 
đất, cho nên hành Thổ được đặt vào trung ương, cai quản bốn phương (vị trí của 
Số tham thiên vương địa). 

Sau đất thì đến nước. Đối với người làm nòng nghiệp, không gì quan trọng 
hơn đất và nước; cho nén sau đất, nước trở thành quan trọng số một (Nhất nước, 
nhì phân...). Hành Thủy ứng với số 1 của Hà Đồ, là khởi đầu (nguyên thủy, thủy 
chung): Thủy là âm, cho nên phải ở phương Bắc, còn hành Hỏa là đương, tất sẽ 
ở phương Nam. Còn lại cập Mộc - Kim thì hành Mộc (dương) bởi cây cối là sự 
sống, xanh tốt vào buôi sáng, mùa xuân - ứng với phương Đông dương tính; còn 
hành kim (âm, bởi kim loại nh) ứng với phương Tây âm tính. 


Như vậy, các hành được sắp xếp theo 


1 
thứ tự của Hà Đồ - đó là thứ tự Thủy -hỏa - oi) 
mộc - kim - thổ. Thứ tự quen dùng “Kim - TỘ: 
mộc - thủy - hoả - thổ” là thứ tự đã bị sau M NT 
này làm cho sai lạc. ` b ; ` Ấn g7 

Giữa các hành có quan hệ tương sinh Ị 
(hành này hỗ trợ, giúp đỡ cho hành kia): Thuỷ 
quan hệ này xác định giữa từng cặp hai ề 
hành một theo trật tự thuận chiều kim đồng _ Ngũ hành tương sinh theo Hà đồ 
hồ của Ngũ hành theo Hà Đồ. 

* Thủy sinh Mộc (ví dụ: nước giúp cho cây tươi tốt). 

* Mộc sinh hỏa (ví đụ: gỗ làm nhiên liệu cho lửa cháy). 

* Hỏa sinh Thổ (ví dụ: lửa đốt tro bụi làm cho đất màu mỡ); 

* Thổ sinh Kim (ví đụ: trong lòng đất sinh ra kim loại): 

* Kim sinh Thủy (ví dụ: kim loại nóng chảy trở về thể lông). 

Ngũ hành tương sinh thực chất là sự chỉ tiết hóa của quan hệ âm dương 
chuyển hóa (Thủy là cực âm và Hỏa là cực dương). 

Giữa các hành còn cố quan hệ tương khắc (hành này hạn chế, pây trở ngại 
cho hành kia) theo các cặp sau: 


* Thuỷ khác Hỏa (ví dụ: nước dập tắt lửa) 


60 


* Hỏa khắc kim (ví dụ: lùa nung cháy kim loại) 

* Kim khắc Mộc (ví dụ: dao chặt cây) 

* Mộc khắc Thổ (ví dụ: cây hút chất màu của đất) 

* Thổ khắc Thủy (ví dụ: đất đấp đê ngăn nước). 

Quan hệ tương khác giữa các hành 
được xác định theo hướng ngược chiều Hoả Thể 
kim đồng hồ trên Lạc Thư - bước phát 
triển tiếp theo của Hà Đồ (Lạc Thư gồm 
các số từ I đến 9 xếp thành hình vuông 
sao cho các số dương và âm cân bằng 
nhau, kết quả là bất kỳ 3 số nào trên một Mộc Kim 
đường thẳng đều cho một tổng bất biến 
bằng 15). Cả hai loại quan hệ tương sinh Thuỷ 
và tương khắc có thể được ghép lại, trình _ Ngũ hành tương sinh tương khắc 
bày trong một hình ngôi sao lấy Ngũ hành 
theo Hà Đồ làm gốc và kéo hành Thổ từ trung tâm ra biên: Các mũi tên theo 
vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ biểu thị quan hệ Ngũ hành tương sinh, còn 
các mũi tên vẽ theo hình ngôi sao một nét bên trong biển thị quan hệ Ngũ hành 
tương khắc. 

Với tư cách một mô hình bộ 5 vẻ cấu trúc không gian của vũ trụ, Ngũ hành 
có các ưu điểm: a) có số lượng thành tố vừa phải (không nhiều quá, không ít 
quá): b) có số lượng thành tố lẻ (bao quát được trung tâm), c) có số lượng mối 
quan hệ tối đa. Về mặt toán học, người ta đã chứng minh rằng hệ thống 5 trung 
tâm chính là hệ thống tự điều chỉnh ưu việt nhất. Không phải ngẫn nhiên mà cơ 
thể con người là một hệ thống Ngũ hành bàn tay bàn chân con người cũng đều 
là những hệ thống Ngũ hành. Bàn tay người 5 ngón chính là sản phẩm cuối cùng 
của cả một quá trình tiến hóa từ động vật bậc thấp (cá với vây là một mái chèo) 


5. Ứng dụng của Ngũ hành 


5.1. Ngũ hành có ứng dụng rất rộng. SỜ dĩ như vậy là vì, như đã nói, các 
hành trong Ngữ hành là những khá! niệm vừa cụ thể vừa trừu tượng, chúng rất 
đa nghĩa. 


Trong các ý nghĩa này thì về mặt văn hóa, đáng chú ý là hệ thống các màu 


6l 


biểu và vật biểu theo Ngũ hành. Về màu biểu thì hai màu đen, đỏ mang tính đối 
lập âm đương rõ rệt nhất nên ứng với hai hành Thủy - Hỏa (hai phương Bắc - 


Nam). Hai màu xanh - trắng cũng đối lập âm/đương nhưng kém rõ rệt hơn. ứng 
với hai hành Mộc - Kim. Màu vàng ứng với hành Thồ ở trung ương. 
Linh vực TH | HOẢ | MỘC | KM | THỔ 

1 | SổHà đồ f 3 h 5 

2 Thả Truỳ Kim 

3 _ | Hành bị khắc Hoả Kim Mộc Thuỷ 

4 | Vật chất nước cây kim loại đất 

5 | Phương hướng Bắc Nam Đông Tây Trung ương 

6 | Thời tiết (mùa) đông hạ Xuân thu khoảng giữa các mùa 

7 | Mùi vị mặn đẳng chua cay ngọt 

9 đỏ xanh trắng vàng 

10 | Vật biểu rùa tổng hổ Người 


Một số ứng dụng của Ngũ hành 


Mang tính ước lệ hơn cả là bộ vật biểu. Đáng chú ý là trong số vật biểu cho 
năm phương thì đã có ba là những động vật tiêu biểu của vùng phương Nam 
sông nước, đó là Chim, Rồng và Rùa; thành ngữ Việt Nam có câu: “Nhất diểu, 
nhì xà, tam ngự, tứ tượng”, 

Vật biểu cho phương chính Nam là Chim. Đây là loài vật luôn quy tụ về 
phương Nam ấm nắng. Không phải ngầu nhiên mà người Lạc Việt tự xưng là 
dòng dõi họ Hồng Bàng (Hồng Bàng = một loài sếu lớn), và trên các trồng đồng 
là cả một thế giới các loài chim, con người cũng dùng lòng chim để hóa trang. 

Vật biểu cho phương Đông là Rồng. Đây là con vật do người Bách Việt 
tưởng tượng ra trên cơ sở nguyên mẫu là cá sấu và rắn. Tính cách trọng tình 
cảm, hiếu hòa của người nông nghiệp đã biến con cá sấu nguyên mẫu ác độc 
thành con rồng tưởng tượng cao quý, hiển lành. Rồng còn là con vật mang đủ 
tính tổng hợp và linh hơạt của văn hóa nông nghiệp với các đối lập: nước - lửa, 
nước - trời (sinh ra từ nước rồi bay lèn trời và phun lửa), linh hoạt tới mức 
không cần có cánh mà vẫn có thể bay lên trời được, 


62 


Vậi biểu cho phương Tây là Hồ - con vật đại điện rất phù hợp cho văn hóa 
gốc du mục trọng động, trọng sức mạnh. 

Vật biển cho phương Bác là Rùa, phương Bắc xét trong hệ thống cũng 
thuộc vùng văn hóa gốc du mục trọng động, song lại là phương của hành Thủy: 
nước là cái có tầm quan trọng số một (sau đất) đối với nghề nông lúa nước, mà 
con rùa thì gấn liền với nước. 

Vật biểu cho trung ương là người. Con người đứng ở trung tâm cai quản 
muôn loài, cài quản bốn phương. 

Vật biểu của hành/phương nào thì mang theo màu biểu của hành/phương 
ấy. Cho nên, khi xã hội có vua, mà vua thì cai quản con người, con người cai 
quản muôn loài. Thành ra vua mới giành lấy màu vàng (màu của hành Thố, của 
Trung ương, của con người) làm của riêng cho mình. Vua mặc áo màu vàng là 
vì thế! 

5.2. Trong truyền thống văn tióa đân gian, ta có thể gặp rất nhiều ứng dụng 
của Ngũ hành. Chẳng hạn, người Việt Nam trị tà ma bằng bùa Ngũ sắc (= Ngũ 
hành), bằng bức tranh dân gian Ngũ Hồ vẽ 5 con hổ ở 5 phương với 5 màu theo 
Ngũ hành với ý nghĩa: Hổ tượng trưng cho sức mạnh, trấn trị ở khắp 5 phương, 
tà ma không còn lối thoát! Ở các lễ hội sử đựng những lá cờ hình vuông may 
bằng vải 5 màu theo Ngũ hành. Không gian vũ trụ đối với người Việt Nam 
không phải 4 phương mà là 5 phương theo Ngũ hành: Ngũ phương chí thần 
(thần 5 phương trời), Ngũ đạo chỉ thân (thần 5 ngà đường); không phải 8 hướng 
mà là 9 hướng (biến thể của 5 hướng): Lạy 9 phương Trời, lạy 1Ô phương đất. 
Cũng không phải ngẫu nhiên mà 6 ngọn núi ở Non Nước (Quảng Nam) được 
quy về 5 để gọi là Ngũ Hành Sơn. Ở lăng Trần Thủ Độ (Thái Bình) có đặt tượng 
hồ đá phía Tây, rồng phía Đông, phượng (chim) phía Nam, rùa phía Bắc, mộ 
Trần Thủ Độ ở giữa, theo đúng qui định vật biểu trong Ngũ hành. 

Một điều rất đáng chí ý là trong các ứng dụng dân gian của Ngũ hành, 
ngoài trung ương là vị trí đặc biệt ra thì phương Nam và Đông (phương của văn 
hóa gốc nông nghiệp) thường được coi trọng hơn Bắc và Tây (phương cửa văn 
hóa gốc du mục). 


Ở nhiều vùng đân tộc, ngay cả rừng phía Tây cũng được xem là nơi ở của 
ma quý. Người Chàm coi phía Bắc là nơi của người chết (nghĩa dịa), phía Nam 
của người sống, phía Tây của ma quỷ, phía Đông của thánh thần. Trong thuật 


63 


Phong thủy, việc tìm đất gọi là tầm Long (phương Đông); công cụ tìm đất là cái 
tróc long, đất tốt có Tả Thanh Long, hữu Bạch Hồ thì tay Long (phương Đông) 
phải dài hơn tay Hổ! 

5.3. Như đã nói, một hướng khác đi theo con đường phân đôi cập Lưỡng 
nghỉ “Âm - Dương” thành Tứ tượng (từ hai mùa nóng - lạnh thu được bốn mùa 
Xuân - Hạ - Thu - Đông; từ hai phương chính Nam - Bắc thu được bốn phương 
Nam - Bắc - Đông - Tây). Rồi từ tứ tượng phân đöi tiếp mà thành Bát quái. Bát 
quái có tám quẻ (Cần, Đoài, Li, Chấn, Khôn); mỗi quẻ biểu thị bằng ba vạch 
liên (= lẻ, dương) và/ hoặc đứt (= chẳn, âm). Bát quái Tiên thiên (có trước), biểu 
tượng cho tám biện tượng tự nhiên: Trời - Đầm - Lửa - Sấm - Gió - Nước - Núi - 
Đất. Bát quái Hậu thiên (có sau), biểu tượng cho cha mẹ và sáu con trong một 
gia đình. 

Để trừ tà ma, trong khi dân gian phương Nam sử đựng Ngũ hành (bùa ngũ 
sắc, tranh Ngũ hổ), thì người phương Bắc dùng Bát quái làm bùa. Ở Việt Nam, 
ứng dụng cửa Bát quái xuất hiện cùng những ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, 
nó thường chỉ giới hạn trong những người chịu ảnh hưởng của Nho học cùng 
một số tầng lớp thị đân. 


B- TRIẾT LÝ VỀ CẤU TRÚC THỜI GIAN CỦA VŨ TRỤ LỊCH 
ÂM DƯƠNG VÀ HỆ CAN CHI 


1. Lịch và lịch am đương 


Nghề nông rất cần biết về thời tiết, khí hậu, vòng quay bốn mùa, cho nên 
trên thế giới này, mọi nền lịch pháp đẻu là sản phẩm của các vùng văn hóa nông 
nghiệp. Có ba loại lịch cơ bản: lịch thuần dương, lịch thuần âm, và lịch âm đương. 

Lịch (thuận) đương phát sinh từ vùng văn hóa Ai Cập (lưu vực sông Nil) 
vào khoảng 3000 năm trước Công nguyên, dựa trên chu kỳ chuyển động biểu 
kiến của mặt trời, mỗi chủ Kỳ (gọi là một năm) có 365,25 ngày. Lịch (thuần) 
àm phát sinh từ vùng văn hóa Lưỡng Hà, dựa trên sự tuần hoàn của mặt trăng: 
mỗi chu kỳ trăng (gọi là một tháng) dài 29,5 ngày; một năm âm lịch có 354 
ngày, tức là ít hơn năm dương lịch 11 ngày. Khoảng 3 năm thì lịch thuần âm sẽ 
nhanh hơn lịch thuần đương 1 tháng và khoảng 36 năm thì nó sẽ nhanh hơn 1 
năm (cho nên đầu năm của lịch thuần am chạy khắp các mùa trong năm của lịch 


64 


thuần đương). 


Vào khoảng thế ký thứ 7 tr. CN, lịch âm Lưỡng Hà đã được người Etruscan 
từ vùng Tiểu Á đưa đến Ý và truyền cho người La Mã. Đến năm 47 tr. CN, 
hoàng đế Julis Caesar mới thay nó bằng lịch đương Ai Cập mà ông đã dày công 
tìm hiểu trong thời gian quân đội La Mã do ông chỉ huy chiếm đóng vùng này. 
Cho đến nay, hệ lịch đương này, mặc dù còn rất nhiều nhược điểm, từ châu Âu 
đã được phổ biến ra hầu khắp thế giới. Lịch thuần âm cho đến nay chỉ còn được 
dùng hạn chế ở một số quốc gia Hồi giáo. 

Lịch của Á Đông mà ta thường gọi là “lịch âm” thực chất là một thứ lịch âm 
dương. Là sản phẩm của lối tư duy tổng hợp, nó đã kết hợp được cả chu kỳ mật 
trăng lẫn mặt trời. Một cách đơn giản, việc xây dựng lịch này gồm ba giai đoạn: 

a) Định các ngày trong tháng theo mặt trăng bằng cách xác định trước hết 
là hai ngày Sóc-Vọng (Sóc = bát đầu, ngày đầu tháng; Vọng = ngửa mặt nhìn lên, 
ngày giữa tháng trăng tròn - do tầm quan trọng của hai mốc thời gian này trong 
thấng cho nên đến nay, đân gian ta vẫn đều đặn hằng tháng cúng hai tuần Sóc- 
Vọng). Căn cứ vào thời điểm xuất hiện của trăng, hình dáng của trăng, dân gian 
đã tích luỹ được kinh nghiệm xem trăng mà xác định chính xác từng ngày. 

b) Định các tháng trong năm theo mặt trời bằng cách xác định các ngày tiết 
(tiết = thời tiết mà trước hết là hai tiết Đông chí và Hạ chí (ngày lạnh nhất và 
ngày nóng nhất, chí = tột cùng), rồi thêm Xuân phân và Thu phân (ngày giữa 
xuân và giữa thu), ta được tứ thời. Rồi thêm 4 ngày khởi đầu cho 4 mùa (Lập 
xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông), tổng cộng là đã được 8 mốc gọi là bát tiết. Rồi 
cứ tiếp tục như thế mà phân nhỏ ra nữa, kết cục là xác định được tất cả 24 tiết, 
mỗi tháng có 2 ngày tiết. Do tầm quan trọng của các mốc thời gian đó trong 
năm cho nên nhân dân ta định kỳ cúng bái vào các địp này, rồi dần dần kết hợp 
với lịch lao động (cứng vào những dịp công việc rảnh rỗi), tạo thành những ngày 
Tốt (Tốt lã biến âm của từ tiết). 

c) Do mỗi năm theo mặt trời dài hơn 12 tháng theo mặt trăng là 11 ngày 
nên cứ sau gần 3 năm lại phải điều chỉnh cho hai chủ kỳ này phù hợp với nhau 
bằng cách đặt tháng Nhuận (nói chính xác ra là cứ L9 năm thì có 7 năm nhuận) °°. 


#) Muốn xác định năm nhuận thì lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu số dư là 0, 3, 6, 9, 
11, 14, 1? thì nãm đó là năm nhuận. Ví đụ, 1995: 19 = 15, dự 0 năm Ất Hợi (1995) là 
năm nhuận (nhuận tháng 8). 


65 


Tháng Nhuận phần ánh sự phối hợp tự nhiên giữa hai luỏng ảnh hưởng của 
mặt trời và mặt trãng cùng đồng thời tác động lên trái đất, tạo nén sự biến đông 
thời tiết có tính chu kỳ của vũ rrụ. Thiên vàn học hiện đại đã xác định được rằng 
cứ sau gần 3 năm âm lịch thì Trái Đất lạt phải chuyển động tiếp trên quỹ đạo 
một khoảng thời gian bàng một tháng âm lịch thì mới về được diểm giao hội. 
Còn theo cách định lịch âm dương như trên thì cứ sau gần ba năm sẽ có một 
tháng chỉ có một ngày tiết, tháng đó sẽ phải kéo đài ra có đủ hai ngày tiết, đó 
chính là tháng Nhuận, là khoảng thời gian mà Trái Đất phải chuyển động tiếp 
trên quỹ đạo để trở về điểm giao hội. 

Những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng “đây là một thứ lịch rất khoa học, 
bởi tính ảm lịch của nó phản ánh rất tốt nhiều hiện tượng liên quan đến mật 
trăng như thủy triểu, khí triểu, sự sinh trưởng của sính vật trong tháng” (Lê 
Thành Lan, 1991). GS. Hoàng Xuân Hãn (1982) kêu gọi: “Các nước Á Đông 
nên cùng nhau dự định chung sự cải cách để bảo tồn một hệ lịch rất khoa học, 
rất hợp thời, hợp người, bắt nguồn từ nên văn minh Á Đông, và đang làm tiêu 
biểu cho nền văn hóa ấy”. Không chỉ gần đây mà ngay từ 1930, nhà thiên văn 
học người Pháp L. De Saussure đã mệnh danh hệ lịch này là một nền lịch pháp 
thâm sảu nhất và đã là một đanh dự cho trí khôn con người”, nhiều lần ông gọi 
nó là tài tình (œuvre géniale, chef đ” œuvre). 

Nghiên cứu của L. Saussure cho thấy lịch âm đương có một cơ sở thiên văn 
học chật chế. Lấy chuôi sao Bắc Đấn làm mốc, người xưa bằng mắt thường nhận 
thấy có Mật Trời, Mặt Trăng và 5 ngôi sao tượng trưng cho Ngũ hành (Thủy, Hỏa, 
Mộc, Kim, Thổ) là những tỉnh cầu không những hàng ngày cùng vòm trời Xoay 
một vòng quanh sao Bắc Đầu, mà còn di chuyển chậm trên vòm trời. Do vậy 
mà, theo số lượng, chúng được gọi là thất tính, còn theo đặc tính thì chúng 
được gọi là các hành tình. 


Giá trị của lịch âm dương còn ở hệ đếm can chỉ độc đáo có một không hai 
của nó. 
2. Hệ đếm can chỉ 


Đề định thứ tự và gọi tên các đơn vị thời gian, người xưa dùng một hệ đếm 
gọi là can ch¡, gồm hai hệ nhỏ là hệ can và hệ chỉ. 


66 


Hệ Can gồm 1Ô yếu tố (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Ki, Canh, Tân, Nhâm, 
Quý) xây dựng trên cơ sở 5 hành phối hợp với âm dương (5 x 2) mà thành. Vì 
vậy, hệ này còn gọi là thập can hoặc thiên can (số gốc 5 là số lẻ. số đương). 

Sự tương ứng hành-can sử dụng rộng rãi hiện nay là sự tương ứng do người 
Trung Hoa quy định, có từ đời Hán (theo đó: Mộc = Giáp - Ất, Hòa = Bính - 
Định, Thổ = Mậu -KỈ, Kim = Canh - Tân, Thổ = Nhâm - Quý). 

Hệ Chỉ có 12 yếu tố (Tí, Sửu, Dân. Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân. Dậu, 
Tuất, Hợi). Chúng gồm 6 cặp âm dương cũng do Ngũ hành biến hóa mà ra 
(hành Thổ phán biệt thành âm thố và dương thổ công với 4 hành Thủy - Hỏa - 
Mộc - Kim thành 6), cho nên được gọi là thập nhị chỉ, hay địa chỉ (số 6 chấn là 
số âm). Tên mỗi chỉ ứng với một con vật, toàn là những con vật sống trên mật 
đất, gần gũi với cuộc sống của người nông đân. 

Hệ can và hệ chị có thể được dùng đóc lập như những hệ đếm 10 và 12. 

Hệ chỉ phổ biến hơn. dùng để chỉ 12 giờ trong một naày (ngày khởi đầu 
bằng giờ Tí, vào lúc nửa đêm, từ 23 đến I giờ, khi đương khí bắt đầu sinh ra), 
12 tháng trong một năm. khởi đầu bằng tháng TÍ, vào lúc giữa đông, khi đương 
khí bát đầu sinh ra. 

Đông Nam Á cổ đại là khu vực mà vào thời xa xưa đã có hệ đếm giờ trong 
ngày và tháng trong năm nhất quán như vậy. Không phải ngắn nhiên mà cư dân 
sống ở những vùng biệt lập vẫn đuy trì được hệ lịch cổ này. Lịch của người 
Khơmú bắt đầu từ tháng 11, sớm hơn lịch Việt hiện nay 2 tháng (Đặng Nghiêm 
Vạn, 1972). Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí thì đến thế kỷ 19, ở Bất Bạt, 
MI Lương (Hà Tây), cũng vẫn “hàng năm lấy thắng 11 làm tháng đầu năm, hàng 
tháng lấy ngày mồng 2 làm ngày đầu tháng, gọi là tháng lui, ngày tiến”. Cũng 
chỉ với lịch bắt đầu từ tháng Tí này, ngày Tốt Đoan Ngọ 5-5 mới với ý nghĩa là 
ngày giữa năm. Còn ở người Việt cổ thì sự nhất quán trong hệ thống lịch âm 
dương nguyên thủy còn để lại dấu vết nơi sự tồn tại của tên gọi tháng Một ứng 
với tháng LI (so sánh: Một, Chạp, Giêng, Hai...). 

Phối hợp các can chi với nhau, ta được hệ đếm gồm 60 đơn vị với các tên 
gọi như Giáp Tí, Ất Sửu... Quý Hợi, gọi là hệ Can chị, hay Lục giáp. Khác hẳn 
với hệ đếm 60 (giờ - phút- giây) của phương Tây, đây là một hệ đếm 6O đặc 
biệt, được tạo ra trên cơ sở triết lý âm đương theo nguyên tác chỉ ghép các can 


67 


chi “đồng tính” (đương với đương, âm với âm) (1), nghĩa là có một nửa số kết 
hợp không dùng đến (không cố Giáp Sửu, Ất Tí...). 


Hệ can chi dùng để gọi tên ngày, tháng, năm. Cứ 60 năm gọi là một hội. 
Hội đầu tiên sau Công nguyên bắt đầu năm thứ 4, hội hiện nay bắt đầu năm 
1984 (từ đầu Công nguyên đến nay đã có 33 hội trôi qua). 


II- NHẬN THỨC VỀ CON NGƯỜI 

1. Nhận thức về con người, tự nhiên 

Bởi lễ cuộc sống của con người nóng nghiệp gắn bó mật thiết với thiên 
nhiên, cho nên con người và vũ trụ được xem là nằm trong một thể thống nhất 
(thiên địa vạn vật nhất thể), cho nên vũ trụ làm sao, con người làm vậy - con 
người là một “tiểu vũ trụ”, từ đó suy ra rằng các mô hình nhận thức đúng với vũ 
trụ cũng sẽ đúng cho lĩnh vực con người. . 

a) Trong vũ trụ có ân đương, con người cũng vậy: Theo quan hệ trên dưới, 
từ ngực trở lên là phần đương, từ bụng trở xuống là phần am; trán là dương, cằm 
là âm: mu bàn tay, mu bàn chân là đương; lòng bàn tay, lòng bàn chân là âm. 
Theo quan hệ trước sau, bụng là phần âm, lưng là phần dương; mặt trước cẳng 
chân là dương, bụng chân phía sau là âm. Cứ như vậy, có thể phân biệt âm 
dương tới từng bộ phận cơ thể. 

Vũ trụ cấu trúc theo Ngũ hành, con người cũng thế: 5 tạng, 5 phủ, 5 giác 
quan, 5 chất cấu tạo nên cơ thể đều hoạt động theo nguyên lý Ngũ hành 


TT Lĩnh vực 
Số Hà Đồ 


2_ | Hành được sinh 
3 | Hành bị khắc Mộc Thủy 
KK=.. 
1 | Ngũ tạng can phế t 
2 | Ngũ phủ đởm đại UẾNG 
3 | Ngũ quan mắt mũi miệng 
Ngũ chất da lông thịt 


Ngũ hành trong cơ thể con người 


+ Bởi lẽ tự thAn CAN đã là hệ dương (thiên can), còn CHI là hệ âm (địa chỉ) rồi, nên 
tên can chi vẫn là sự kết hợp hài hoà âm đương, ví dụ “Giáp Tý? = “Giáp” (yếu tế 
dương của hệ can dương) + “T('° (yếu tố dương của hệ chỉ âm. 


68 


Với 5 PHỦ (phủ = vùng) cũng vậy, không phải hoàn toàn là bàng quang = 
bọng đái, tiểu trang = ruột non, đởm = mật, đại tràng = ruột già, vị = dạ dày 
(bao tử). Bàng quang là kho chứa nước, biến nó thành tân dịch (nước miếng: mồ 
hôi, ...) và chủ để tiểu tiện. Tiểu tràng (trường) chủ về hóa vật, chứa dựng đồ ăn 
từ vị (đạ dày), biến nó thành một thứ nước máu dẫn lên tìm để hóa ra máu đi 
nuôi cơ thể. Đởm (đảm) chủ về sự quyết đoán. Đại tràng (rường) làm tiếp 
nhiệm vụ của tiểu tràng, chủ về bài riết, Vị là biển chứa thủy cốc và chủ vệ việc 
xử lý nó. 

Người ta thường nói đến “lục phủ”. Phủ thứ sáu là tam tiêu - đây là một 
phủ khác hẳn năm phù kia, nó bao gồm ba khu vục chỉ ra mối quan hệ giữa các 
tạng phủ trên dưới với nhau: Thượng tiêu là khu vực từ miệng đến ngực (đại 
điện là các tạm tâm và phê); trung tiêu là khu vực từ ngực đến bụng (đạt điện là 
tì); hạ tiêu là khu vực từ bụng đến hậu môn (đại diện là thận và can), Tam tiêu 
là phủ bao trùm lên các phủ, cho nên nó không ứng với một hành cụ thể nào, 
không thể đứng ngang hàng với năm phủ còn lại được, 

b) Với cơ chế Ngũ hành tài tình, bảng trên cho phép ta nhìn thấy, một mặt 
là các quan hệ hàng ngang giữa các yếu tố cùng loại qua luật tương sinh - tương 
khắc, mặt khác là quan hệ hàng đọc giữa các yếu tố khác nằm trong cùng một 
cột, ứng với cùng một hành. Những mối liên hệ hè thống ấy chính là cơ sở của 
cách chẩn đoán và chữa bệnh Đông y, 

Lấy ví đụ hiện tượng đau dạ dày. Dạ dày thuộc vị (phủ), có liên hệ với tạng 
tì và ứng với hành thổ. Dạ dày đau là vì tì bị can (hành mộc) khắc quá mạnh. 
Muốn chữa phải bình can (hạ bớt hưng phấn của can) và kiện (ì (nâng cao khả 
năng hoạt động của tì). Hoặc các bệnh về mắt. Mắt liên quan đến tạng can, Vì 
vậy can hỏa thịnh bốc lên thì sinh ra đau mắt đỏ cấp tính; can huyết hư thì sinh 
ra mắt mờ, hoa mắt, quáng gà. 

Nói sâu xa hơn thì, mọi bệnh tật đều đo mất quân bình âm đương mà sinh 
ra. Trong con người quan trọng nhất là các tạng, và trong các tạng thì quan 
trọng nhất là tâm (dương tính, thuộc hỏa, ở vùng ngực) và thận (âm tính, thuộc 
thủy, ở vùng bụng). Như vậy, tâm là dương ở trong dương, thận la tâm ở trong 
âm (ĐÓ 


t2 Ngược lại, phế là âm ở trong dương, còn can là dương ở trong âm. 


69 


c©) Đối với hai tạng tâm - thận này, y học Việt Nam coi trọng nhất là tạng 
thận. Theo Hải Thượng Lãn Ông Lé Hữu Trác. nhà y học Việt Nam thiên tài thế 
kỷ 18 (1729-1791), thì khi con người mới sinh ra, tạng thận hình thành trước 
hết, trong thận có nguồn năng lượng khởi thủy vô hình mà ôðng gọi là Mệnh 
Môn (cánh cửa của sinh mệnh); Mệnh Môn hỗa là hỏa tiên thiên, nó chì phối 
con người từ khi mới hình thành trong bào thai cho đến lúc ra đời, chi phối cả 
hỏa ở tạng tám, cả quá trình phát dục và tình trạng sức khỏe con người cho đến 
lúc chết. Cho nên trong con người, theo cụ Hải Thượng, “bách bệnh đều gốc ở 
tạng thận”. 

Quan niệm coi trọng trục tâm - thận, trong đó thận (chứa mệnh môn) là 
trung tâm này làm cho ÿ học Việt Nam khác hắn y học phương Tây. Thận và 
bụng đều mang tính tĩnh, âm (đặc trưng của văn hóa nông nghiệp). Văn hóa 
nông nghiệp coi trọng sự quân bình âm dương (tâm-thận); trong đó cái âm làm 
chủ cái dương, cái tĩnh làm chủ cái động (thận làm chủ tâm); cái vô hình làm 
chủ cái hữu hình (tạng, mệnh món lầm chủ cơ thể). Với nhận thức về tầm quan 
trọng của vùng bụng (chứa thận) đối với cơ thể và cuộc sống, người Việt Nam 
đã lấy lòng làm biểu tượng của tình yêu (phải lồng nhau); rốn làm biểu tượng 
của trung tâm (cái rốn của vũ trụ); thậm chí lấy trung tâm thể xác làm trung tâm 
lý trí (sáng dạ, tối đạ, suy bụng ta ra bụng người...). 


2. Cách nhìn cổ truyền về con người xã hội 


2.1. Xuất phát từ sự gắn bó mật thiết của con người nông nghiệp với thiên 
nhiên, từ tư tưởng coi con người và vũ trụ nằm trong một thể thếng nhất (thiên 
địa vạn vật như thể), người xưa đã áp dụng các mô hình nhận thức về vũ trụ vào 
việc lý giải không chỉ cấu tạo và hoạt đồng của con người sinh vật, mà cả cho 
lĩnh vực con người xã hội. 

Trên nguyên tắc, cũng như mọi vật trong vũ trục hoặc các thành phần của 
một bộ phận cơ thể, mỗi cá nhân trong xã hội đều có thể được đặc trưng bởi một 
trong năm hành. Nhưng việc quy hành cho từng thành phần, từng cá nhân sẽ 
được tiến hành trên cơ sở nào? Đối với các thành phần của một bộ phận trên cơ 
thể (ví dự như các khu vực trên khuôn mặt, các ngón tay trên một bàn tay) Việc 
quy hành được thực hiện đưựa vào vị trí, đặc điểm của chúng. Đối với các cá 
nhân trong xã hội, việc quy hành được thực hiện dựa vào mối dây liên hệ dễ 


70 


thấy là thời điểm ra đời (tuổi) của mỗi con người xác định theo hé can chị. Trêu 
cơ sở đó: (a) những đặc trưng của mỗi hành sẽ được gán cho thành phần. cá 
nhân ứng với nó; (b) mối quan hệ giữa thành phần. cá nhân đó với thành phần, 
cá nhân khác sẽ được xác định theo các quy luật tương tác (tương sinh, tương 
khắc) giữa các hành. 

Thậm chí không cần đợi quy về hành, các quy luật tương sinh tương khắc 
đã được phố biến cho ngay cả nội bộ các chỉ, các can với các luật “tam hợn”, 
“tứ xung” để áp dụng vào việc xem xét mối quan hệ giữa những người ứng với 
các can, chỉ, hành ấy trong quan hệ bè bạn, hôn nhân v.v... Và, tương tìr như ở 
Ngũ hành. hệ thống 12 chi cũng xác định được cho các thành phần của một bộ 
phận trên cơ thể (các khu vực trên khuôn mặt, các bộ phận trên một bàn tay). 

Cũng dựa vào Can Chị, Ngũ hành, là thuật xem Tử vị. Đây là một lối đoán 
số khá thịnh hành ở Việt Nam, gốc từ Trung Hoa, do Trần Đoàn (tự là Đồ Nam, 
hiệu là Hi Di) đời Tống soạn ra. 

Trong hệ thống Tử vị, toàn bộ các mặt quan hệ, hoạt động của con người 
được chia thành 12 cung (ứng với 12 chỉ), họp thành hai nhóm: a) cá nhân: bản 
thân, tiền kiếp, bệnh tật, nhà cửa, của cải, sự nghiệp, đi lạt , b) quan hệ xã hội: 
cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bề bạn. Để lập lá số, cần tiến hành an sao. 
tức là dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh mà xếp 110 sao (thực chất là một hệ 
thống 110 mô hình tính cách, hình đáng, đặc điểm con người) theo I2 cung - 
đây là một công việc phức tạp nhưng tuân theo những quy tắc rất chặt chẽ. Khó 
khăn hơn là việc giải đoán: tuỳ thuộc vào những người với khả năng giải đoán 
khác nhau mà kết quả giải đoán có thể sẽ có mức độ sai đứng rất khác nhau. 

2.2. Ngày nay, không ai có thể phủ nhận rầm quan trọng của dự doán học 
và đự đoán xã hội. Lĩnh vực này đang ngày càng trở thành mối quan tâm chung 
của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, 

Để đưa ra được các dự đoán đúng, điều quan trọng là phải xây dựng được 
các mô hình đúng. Muốn xây đựng được mô hình đúng thì phải có đẩy dủ đữ 
kiện. Con người tồn tại trong không gian, thời gian và thừa hưởng các tính cách, 
đặc điểm di truyền; vì vậy một hệ thống dự đoán về con người trong xã hội tối 
thiểu phải mô bình hỏa được ba bình diện đó. 

Từ cách nhìn tổng thể này, có thể thấy rằng ngay một cách đoán số thịnh 
hành nhất là tử vi cũng còn rất nhiều khiếm khuyết. Nó chỉ mới mô hình hóa 


71 


- được một thông số duy nhất là thời gian. Chính vì vậy mà hiệu quả giải đoán 
cao đều do đã kết hợp tử vi với việc đùng một vốn trí thức tổng hợp, thậm chí 
không nhất thiết phải đùng đến từ vị. 

Truyền thống tư duy tổng hợp phản ánh cả trong cách đào tạo con người. 
Các cụ ngày xưa không học thì thôi, đã học thì đồng thời sẽ biết cả bốn khoa: 
NHO - Y- LÝ - SỐ; không giỏi thì thôi đã giỏi một khoa thì thường cũng khá cả 
mấy khoa kia. 

Vào thời Minh, khi chưa hề có tử vị, Không Tử đã từng bảo học trò: không 
những việc IO đời, mà việc 100 đời sau cũng có thể sưy đoán mà biết được! 
(Luận ngữ). Sử sách còn truyền lại những lời tiên trí, sấm ký của Trạng Trình, 
Nguyễn Binh Khiêm - người tương truyền là biết trước việc xảy ra “500 năm 
sau”, người mà vua Quang Trung từng ca ngợi là bậc có tài “huyền cơ tham tạo 
hóa” (nắm được bộ máy huyền vị, xen vào công việc của tạo hóa). 

2.3. Do nhìn thấy mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự nhiên (vũ 
trụ) người xưa 'không chỉ đưa những kết quả nhận thức về vũ trụ ấp dụng vào 
xem xét con người, mà còn ngược lại, lấy con người làm trung tâm để xem xét 
đánh giá tự nhiên-Con người là hành Thổ trong Ngũ hành, là trung tâm của vũ Trụ. 

Xu hướng này trước hết thế hiện ở việc dùng những kích cỡ của chính mình 
để đo đạc tự nhiên và vũ trụ. Người Việt đo chiều đài bằng đơn vị cơ bản là 
thước (sau này thường gọi là thước ta để phân biệt ở thước mét của phương Tây, 
thước Tây): Một thước bằng 2 gang tay 4 40 cm) °`, Khi làm nhà, người Việt 
dùng công cụ tính toán là cái thước tầm (hai rưi mực) hình thành trên cơ sở đơn 
vị đo cơ bản là đốt gốc ngón tay út của người chủ nhà. Khi định vị các huyệt 
trên cơ thể con người để châm cứu, thầy thuốc Đông y dùng thước đo là thốn - 
một thốn bằng một đốt giữa ngón tay giữa của người bệnh. 

Việc đùng kích cỡ của con người để đo đạc tự nhiên này thể hiện rõ hàng 
loạt đặc tính của lối tư đuy biện chứng (động) của văn hóa nông nghiệp: linh 
hoạt (việc đo đạc có thể thực hiện bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu rất đơn giản và dễ 
dàng), chủ quan (đo đạc sự vật bằng kích cỡ nằm ngay trong mình), và đo vậy 
mà tương đối (thước của mỗi người mỗi khác, khi đo lại có thể dư di ít nhiều). 
Cái thước mét hay bản vẽ thiết kế phương Tây thì khác hẳn: nó nguyên tắc máy 
® Các đơn vị phát sinh dưới thước gồm: tấc (= 1/10 thước = 4 em), phân (= I/10 tấc ~= 

4 mm), lí (= 1/10 mm). Trên thước có: bộ (= 5 thước x 2 m), trượng (= 2 bộ ~ 4 mì). 


72 


móc (không có dụng cụ không đo được), khách quan (quan sát đo đạc bằng kích 
cỡ nằm ngoài con người), và do vậy mà tuyệt đối (mọi người đều thấy kết quả 
như nhau). 

Lối đo đạc của truyền thống nông nghiệp là sinh hoạt, chủ quan, tương đối 
nhưng không hẳn là sai, Chính vì linh hoạt cho nên nó Inòn cho phép đáp ứng 
mọi nhu cầu của con người: cần du đi có thể du đi, cần chính xác có thể chính 
xác. Thậm chí có trường hợp, loại thước đo dường như hoàn toàn tương đối này 
lại là duy nhất đúng. Chẳng hạn, để xác định các huyệt trên cơ thể thì chỉ có 
dùng thốn mới luôn bảo đảm chính xác, bởi một lẽ đơn giản là mỗi người cao 
thấp béo gầy (mập ốm) khác nhau cho nên vị trí các huyệt chỉ có thể xác định 
bằng kích thước của chính mình. 


73 


Bài 5 


VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CỘNG ĐỒNG 
NGƯỜI VIỆT NAM 


Cuộc sống nóng nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên, vì vậy, người nông dân 
phải liên kết với nhau, dựa vào nhau mà sống, Cho nên nét đặc trưng số một của 
làng xã Việt Nam là tính cộng đồng: Làng xã Việt Nam được tổ chức rất chặt 
chẽ đồng thời theo nhiều nguyên tắc khác nhan. 


1. Tổ chức nông thôn theo huyết thống (Gia đình và Gia tộc) 

Những người cùng quan hệ huyết thống gắn bó mài thiết với nhau thành 
đơn vị cơ sở là gía đình và đơn vị cấu thành gi ứộc. Đối với người Việt Nam, 
gia tộc trở thành một cộng đồng gắn bó có vai trò quan trọng thậm chí còn hơn 
cả gia đình: họ rất coi trọng các khái niệm liên quan đến gia tộc như trưởng họ, 
tộc trưởng, nhà thờ họ, từ đường, gia phả, ruộng kị, giỗ họ, giỗ tổ, mừng thọ... 
Không phải ngẫu nhiên mà trong tiếng Việt, khái niệm truyền thống của Việt 
Nam là '*làng nước”, còn “nhà nước” chỉ là sự sao phỏng khái niệm "quốc gia” 
của Trung Hoa. 

Ở Việt Nam, làng và gia tộc (họ) nhiễn khi đồng nhất với nhau. Dấu vết 
hiện tượng "làng là nơi ở của một họ” còn lưu lại trong hàng loạt tên làng: Đăng 
Xá (nơi ở của họ Đặng), Ngô Xá, Đỗ Xá, Trân Xá, Nguyễn Xá. Châu Xá. Lê 
Xá, ... Trong làng, người Việt cho đến giờ văn thích sống theo lối đại gia đình: 
các cụ già rất lấy làm hãnh điện nếu họ đứng đầu một gia đình quần tụ được ba, 
bốn thế hệ (tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường). Ở nhiều đân tộc ít người 
phổ biến tình trạng các thế hệ của một đại gia đình, một gia tộc ở tập ung dưới 
một mái nhà đài - loại nhà này có thể dài tới trên 30 mét, với số lượng thậm chí 
tới hơn trăm người. 

Sức mạnh gia tộc thể hiện ở tỉnh thần đùm bọc, thương yêu nhau. Người 
trong họ có trách nhiệm cưu mang nhau vẻ mật vật chất: "Sẩy cha còn clrí, sẩy 
mẹ bú dì", Hỗ trợ nhau về trí tuệ, tỉnh thần: Nó lú nhưng chú nó khôn: và dìu đất 
nhau, làm chỗ dựa cho nhau về chính trị: *®M/ người làm quan, ca họ được nhờ", 


74 


Quan hệ huyết thống là quan hệ theo hàng dọc, theo thời gian, Nó là cơ sờ 
của tính tôn tỉ. Người Việt có hệ thống tồn tì trực tiếp rất chỉ lí, phân biệt rạch 
ròi tới chín thế hệ (gọi là cửu tộc). 


KiiCố Cụ Ông Cha ¡ Con | Cháu | Chất | Chút Ì 


Hệ thống cửu tộc này thuộc loại rất ft gặp trên thế giới, bởi lẽ trong tiếng 
Việt, tất cả các thế hệ đếu thể hiện bằng những từ đơn tiết, điểu đó cho thấy sự 
phản biệt này có nguồn gốc rất lâu đời. Trong khi đó, ở các ngôn ngữ phương Tây 
chỉ phân biệt một thế hệ phía trên và một tới hai thế hệ phía dưới; các thế hè xa hơn 
được diễn giải bằng từ ghép, so sánh tiếng Ảnh: father (cha) - grandfather (ông) - 
great-grandfather (cu) - forefather (cụ kị). Ngay cả tiếng Trung Hoa cũng vậy: 


- Tẳng 
h 
SẺ | lôn 


Ề | 
SÁU Tổ | Phụ | NGÃ | Tử 
tầng tô tô 


Huyến tôn (Cao 
tằng lồn) 


Tôn ti gián tiếp (con chú con bác, anh em họ) cũng được quy định rất 
nghiêm ngạt; các cụ thường dạy con chấu: “Xanh đầu con nhà bác, bạc đâu con 
nhà chỉ": "Bé bằng củ khoai, cứ vai mà gọi". 


Tính tôn ti dẫn đến mặt trái là óc gia trưởng. Tổ chức nông thôn theo huyết 
thống đi theo hướng ngày càng coi trọng vai trò của gia đình hạt nhân, môi 
dưỡng tính tư hữu. 


2. Tổ chức nông thòn theo địa bàn cư trú (Xóm và Làng) 


Những người sống gần nhau có xu hướng liên kết chặt chẽ với nhau. Sản 
phẩm của lối liên kết này là khái niệm Zăng, xám. 

Việc tổ chức nông thôn theo địa bần cư trú là bước thứ hai trong lịch sử 
phát triển của làng xã Việt Nam: Khi công xã thị tộc tan rã và chuyển thành 
công xã nông thôn thì các thành viên của làng không chỉ gắn bó với nhau bằng 
các quan hệ máu mủ mà còn gắn bó cả bằng những quan hệ sản xuất. Tuy 
nhiên, những quan hệ sản xuất này ở Việt Nam cũng khác hẳn phương Tây. 

Ở phương Tây, các gia đình sống gần nhau có quan hệ với nhau, nhưng họ 
sống theo kiểu trang trại, quan hệ lỏng lẻo, phần nhiều mang tính chất xã giao. 
K. Marx đã từng nhận xét một cách dí đỏm rằng nông thôn phương Tây là “cái 
bao tải khoai tây” (mà trong đó mỗi gia đình là một củ khoai tây!) Ở Việt Nam 


75 


thì khác: Thứ nhất, để đối phó với môi trường tự nhiên, đáp ứng nhu cầu cần 
đông người của nghề trồng lúa nước mang tính thời vụ, người đân Việt Nam 
truyền thống không chỉ cần đẻ nhiều mà còn làm đổi công cho nhau. Thứ hai, 
để đối phó với môi trường xã hội (nạn trộm cuớp...), cả làng hợp sức mới có kết 
quả. Chính vì vậy mà người Việt Nam liên kết với nhau chặt chế tới mức bán 
anh em xa, mua láng giểng gần. Nguyên tắc này bổ sung cho nguyên tác: “Mộ: 
giọt máu đào hơn ao nước lấ": Người Việt Nam không thể thiếu được anh em 
họ hàng, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu được bà con hàng xóm. 

Cách tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú dựa trên quan hệ hàng ngang, 
theo không gian. Nó là nguồn gốc của tính dân chủ, bởi lẽ muốn giúp đỡ nhau, 
muốn có quan hệ lâu dài thì phải tôn trọng, bình đẳng với nhau. Đó là hình thức 
dân chủ sơ khai, đân chủ làng mạc; trong lịch sử, nền dân chủ nông nghiệp này 
có trước nền dân chủ tư sản của phương Tây. Tính dân chủ bình đẳng kéo theo 
mặt trái là thói đựa đẫm, ở lại và thói đố kị, cào bằng. 

3. Tổ chức nông thôn theo nghề nghiệp và sở thích (Phường, Hội) 


Trong một làng, phần lớn người đân đều làm nông nghiệp; tuy nhiên nhiều 
làng có những bộ phận cư dân sinh sống bằng nghề khác, họ liên kết chặt chế 
với nhau, khiến cho nông thôn Việt Nam có thêm một nguyên tắc tổ chức thứ ba 
là tổ chức theo nghệ nghiệp, tạo thành đơn vị gọi là phường. Ở nòng thôn có thể 
gặp hàng loạt phường như phường gốm làm sành sứ, phường nề làm nghề xây 
cất, phường chài làm nghề dánh cá, phường vải làm nghề dệt vải, rồi những 
phường nón, phường giấy, phường mộc, phường thợ tiện, phường đúc đồng... 

Bên cạnh phường để liên kết những người cùng nghề, ở nông thôn Việt 
Nam và mở rộng ra là xã hội Việt Nam nói chung, còn bói là tổ chức nhằm liên 
kết những người cùng sở thích, thứ vui, đẳng cấp: Hội tư văn liên kết các quan 
văn cùng làng, hội văn phả liên kết những người theo nghề võ, hội bó lão liên 
kết các cụ ông, hội chư bà liên kết các cụ bà đi chùa, rồi cồn bội tổ tôm, hội 
chọi gà, hội cờ tướng v.v... Phường và hội rất gần nhau, nhưng phường thì mang 
tính chất chuyên môn sâu hơn và bao giờ cũng giới hạn trong quy mô nhỏ. 

Cũng giống như tổ chức nông thôn theo địa bàn cư trú, tổ chức theo nghề 
nghiệp và sở thích là sự liên kết theo chiều ngang, cho nên đặc trưng của 
phường hội là tính dân chủ - những người cùng phường hội có trách nhiệm 
tương trợ giúp đỡ lần nhau. 


76 


4. Tổ chức nông thôn theo truyền thống nam giới (Giáp) 


Đây là hình thức tổ chức có lẽ xuất hiện muộn sau này. Nó tạo nên cái đơn 
vị gọi là giáp. Đứng đầu giáp là ông cai giáp (câu đương); giúp việc cho cai 
giáp là các ông lẻnh - lềnh nhát, lềnh hai, lễnh ba (từ chữ lệnh mà ra). Đặc điểm 
của giáp là: (a) chí có đàn ông tham gia, và (b) mang tính chất “cha truyền con 
nối”, cha ở giáp nào (hì con cũng vào giáp ấy. Trong nội bộ giáp phân biệt ba 
lớp tuổi chủ yếu: tỉ ấu (từ nhỏ đến 18 tuổi), định (hoặc tráng: đình = đứa; trắng 
= khoẻ mạnh) và lão. 

Vinh dự tối cao của thành viên hàng giáp là lên lão. Thông thường tuổi lên 
lão là 60. Tuy nhiên, nhiều làng có lệ riêng quy định tuổi lên lão là 55 hoặc 50. 
Thậm chí có làng còn hạ tuổi lên lão xuống 49 (bởi lš 49 thường là tuổi hạn, tổ 
chức lên lão sớm cho chắc chắn). Lên lão là lên ngồi chiếu trên, được cả giáp, 
cả làng trọng vọng. Cách tổ chức nông thôn theo “giáp” ra đời muộn, nhưng nó 
lại xây dựng trên nguyên tắc trọng tuổi già là truyền thống rất lâu đời. Sở đi như 
vậy là vì, khác với các nên văn hóa gốc du mục trọng sức mạnh, cư đân nông 
nghiệp sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên cần những người giàu kinh nghiệm 
- điều chỉ có được ở tuổi già. 

Õ các dân tộc miền núi, nơi hầu như không chịu ảnh hưởng của văn hóa 
Trung Hoa, từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay già làng, hội đồng già làng vẫn 
nắm toàn bộ quyền hành. Ở vùng người Việt (miễn xuôi). quyền hành thực sự 
trong làng đã được chuyển giao cho lớp trẻ hơn; ruy nhiên, truyền thống trọng 
lão vẫn được duy trì - người ta vẫn kính lão đắc thọ; kính già, già để tuổi cho. 
Khi làng có việc, các cụ già tuỳ theo tuổi tác, được ngồi ngang hàng với các 
quan viên chức sắc; quy định phức biến là các cụ già 60 tuổi ngang với tú tài, 70 
tuổi ngang với cử nhân, 80 tuổi ngang với tiến sĩ. Có nơi tôn xưng gọi là cụ già 
là quan lão. VỊ trí do tuổi tác mang lại gọi là xỉ tước (xỉ = răng, gãy răng là dấu 
hiệu của tuổi già) hoặc thiên tước (tước vị trời cho). 

Giáp là một tổ chức mang tính hai mặt - nó vừa được tổ chức theo chiều 
đọc (theo lớp tuổi), lại vừa được tổ chức theo chiều ngang (những người cùng 
làng). Cho nên, một mặt, giấp mang fínj tôn 1í, nó là một môi trường tiến thân 
bằng tuổi tác: Sống lâu lên lão làng: mặt khác, giáp lại cũng có /ính đán chủ: tất 
cả mọi thành viên cùng lớp tuổi đều bình đẳng như nhau, cứ đến tuổi ấy thì sẽ 
có địa vị Ấy. 


T1 


5. Tổ chức nông thôn theo đơn vị hành chính (Thôn và Xã) 


Vẻ mại hành chính, làng được gọi là xế (đôi khi một xã cũng có thể gồm 
vài làng), xóm được gọi là thôn (đôi khi một thôn cũng có thể gồm vài xóm). 
Nông thôn Nam Bộ cồn có ấp (ấp là xã thôn lập ra ở nơi mới khai khẩn hoặc 
thôn ở biệt lập). 

Trong xã, sự phân biệt rõ rệt nhất là phản biệt đân chính cư và đân ngu cư 
(còn gọi là dân nội tịch và đân ngoại tịch). Dân chính cư là dân gốc ở làng ấy, 
còn dân ngụ cư là dân từ nơi khác đến trú ngụ. Sự phân biệt này hết sức gắt gao: 
dân chính cư có đù mọi quyền lợi, còn đân ngụ cư luôn bị khinh rẻ. Sự đối lập 
này không phải là con đẻ của chế độ phong kiến như người ta thường nghĩ mà 
chính là sản phẩm của cơ chế văn hóa nông nghiệp: đó là một phương tiện duy 
trì sự ổn định của làng xã. Nó nhằm hạn chế việc người nông dân bỏ làng đi ra 
ngoài, cũng như hạn chế không cho người ngoài vào sống ở làng. Bất kỳ ai, ở 
bất kỳ làng nào, nếu bỏ làng mình ra đi thì sẽ không đâu dung nạp, sẽ rơi vào 
thân phận đáng sợ của dân ngụ cư. 

Người ta lại cũng hay nói tới việc người Việt Nam đời đời kiếp kiếp gắn bó 
với làng quê, với “quê cha đất tổ”, với nơi “chôn rau cát rốn” như một thứ tình 
yêu qué hương đặc biệt. Thực ra, đó không phải là cái gì khác mà chính là một 
hệ quả của sự phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư được điều khiển một cách 
vô thức bởi nhu cầu ổn định làng xã: người ta sợ rơi vào thân phận đân ngụ cư 
nên không đám đi đâu. Ngày nay, khi sự phân biệt đó không còn, các cụ, mặc 
dù về tình cảm vẫn gắn bó với quê cha đất tố, đã hoàn toàn có thể yên tâm rời 
bỏ làng quê đi theo con chấu vào sống nơi thành phố. 

Việc phân biệt dân chính cư và dân ngụ cư như một công cụ để duy trì sự 
ổn định của làng xã cồn thể hiện rõ ở những điều kiện cho phép chuyển dân ngụ 
cư thành đân chính cư. Muốn chuyển thành dân chính cư, dân ngụ cư phải thỏa 
mãn hai điển kiện: đã cư trú ở làng từ ba đời trở lên và phải có một ít điển sản 
(tài sản đưới đạng ruộng đất). Điều kiện thứ nhất đảm bảo rằng con cháu kẻ ngụ 
cư đã yên tâm với cuộc sống ở đây, Điều kiện thứ hai đảm bảo sự pắn bó với đất 
đai - ruộng đất không dễ gì bỏ vào túi mà mang theo như tiền bạc được. 

Dân chính cư trong xã chia làm năm hạng: 

1) Chức sắc gồm những người đỗ đạt hoặc có phẩm hàm; 


2) Ciufc dịch gồm những người đang làm việc trong Xã; 


78 


3) Lão gồm những người thuộc hạng lão trong các giáp; 

4) Đừnh gồm trai định trong các giáp; 

5) Tỉ ấu là hạng trẻ con của các giáp. 

Hai hạng trên cùng - chức sắc, chức dịch (và một phần hạng thứ ba - những 
người cao tuổi nhất trong hạng lão) tạo thành một bộ phận gọi là gưưn viên 
hàng xã, Quan viên hàng xã thường lại chia thành ba nhóm: kỳ mục, kỳ dịch (lý 
dịch) và kỳ lão °°, Nhóm kỳ lão bao gồm những người cao tuổi nhất trong xã 
đóng vai trò tư vấn cho Hội đồng kỳ mục. Nhóm kỳ mục (ở miền Bắc và Trung 
gọi là Hội đồng kỳ mục) do Tiên chỉ và Thứ chỉ đứng đầu; ở các thôn ấp miền 
Nam sau này gọi là Hội tế, do Hương cả đứng đầu; có trách nhiệm bàn bạc tập 
thể và quyết định các công việc của xã, Nhóm kỳ dịch, hay lý dịch, thường do Hội 
đồng kỳ mục cử ra, có nhiệm vụ thi hành mọi quyết định của Hội đồng kỳ mục. 

Trực tiếp làm việc, tiếp xúc với đân, với quan trên là lý địch. Đối tượng 
quản lý chủ yếu của lý dịch là ba hạng dân bên dưới - lão. định và tỉ ấu - đó 
chính là ba lớp tuổi nằm trong các giấp, do các giáp ca! quân. Chính nhờ biết 
đựa vào giáp như một tổ chức truyền thống hoàn toàn tự nguyên và rất ổn định 
(do mang tính cha truyền con nối) nên bộ máy hành chính của các làng xã Việt 
Nam cổ truyền rất gọn nhẹ. Đứng đầu ban lý địch này là lý trưởng (hay Xã 
trưởng), đưới ông ta có phó lý (giúp việc), hương trưởng (lo việc công ích và 
trương tuần (hay xã tuần, lo việc an ninh tuần phòng). Phương tiện quản lý chủ 
yếu của lý dịch chỉ có hai loại số - số đỉnh và số điển: một tay năm nhân lực 
(trai đỉnh), và một tay nắm kinh tế (ruộng đất). 

Cách thức tổ chức bộ máy hành chính xã thôn Việt Nam như vậy đã được 
hình thành dần đần như một sản phẩm lịch sừ của quá trình phát triển văn hóa 
đân tộc. 


6. Tính cộng đồng và tính tự trị - hai đặc trưng cơ bản của nông thôn 
Việt Nam 


6.1. Việc tổ chức nông thôn đồng thời theo nhiều nguyên tắc khác nhau tạo 
nén tính cộng đồng làng xã. Tính cộng đồng là sự hiên kết các thành viên trong 


£) Kỳ: già cả: mục: mắt, thiết yếu, địch: công việc. Kỳ mục - những người già giữ Vai 
trò chủ chốt trong xã. Kỳ dịch. lý địch - những người đang đám nhiệm còng việc của xã. 


79 


làng lại với nhau, mỗi người đều hướng tới những người khác - nó là đặc trưng 
đương tính, hướng ngoại. 

Sản phẩm của tính cộng đồng ấy là một tập thể làng xã mang (ính tự trị: 
làng nào biết làng ấy, các làng tồn tại khá biệt lập với nhau °° và phần nào độc 
lập với triểu đình phong kiến. Mỗi làng là một “vương quốc” nhỏ khép kín với 
luật pháp riêng (mà các làng gọi là hương sắc) và “tiểu triều đình” riêng (trong 
đó hội đồng kỳ mục là cơ qưan lập pháp, lý dịch là cơ quan hành pháp; nhiều 
làng tôn xưng bốn cụ cao tuổi nhất làng là tứ trụ 2Ð). Sự biệt lập đó tạo nên 
truyền thống phép vua thua lệ làng. Tình trạng này thể hiện quan hệ dân chủ 
đặc biệt giữa nhà nước phong kiến với làng xã ở Việt Nam. 

Ông Phạm Văn Đồng (1994) từng nhận định “Trong lịch sử lâu đời của đân 
tộc, làng... vừa có tính đẳng cấp phong kiến (= tôn t¡ - TNT), vừa có tính cộng 
đồng (dân chủ - TNT) rất đáng quý. Lúc bấy giờ câu nói “Phép vua thua lệ 
làng” cố cấp đạo lý chân chính của nó ... thể hiện một dạng dân chủ mà phải 
biết mình với con mắt lịch sử thì mới thấy hết ý nghĩa độc đáo”. 

Trải qua các triểu đại, Nhà nước phong kiến luôn tìm cách nắm chặt bộ 
máy xã thôn nhưng luôn thất bại. Cố gắng lớn nhất là vào đời Trần Thái Tông 
(1225 - 1258), nhà nước cử ra những “xã quan” đại diện cho quyền lợi của 
chính quyền trung ương về nằm cạnh bộ máy làng xã nhưng đến đời Trần Thuận 
Tôn (1366 - 1397) thì phải bãi bỏ. Đời Lê, cố gắng này lại được lặp lại (Lê 
Thánh Tông đổi “xã quan” thành “xã trưởng”), nhưng từ thế kỷ XV trở dị, triểu 
đình lại phải lùi bước, xã trưởng trả về cho dân cử. Ý đồ này được lặp lại một 
lần thứ ba đưới thời Pháp thuộc. Năm 1904 ở Nam Kì và 1921 ở Bắc Kì, thực 
dân Pháp ban bố những nghị định nhằm cải tổ lại bộ máy hành chính cấp xã 
(gọi là chính sách Cải lương hương chính). Nhưng, cũng như những lần trước 
cuộc cải tổ này cũng không tránh khỏi thất bại, cho nên năm 1927 chính quyền 
thực dân phải ban bố một nghị định có chiếu cố nhiều hơn đến cơ cấu cổ truyền 
và năm 1941 thì vai trò của dân làng trong việc tổ chức bộ máy hành chính địa 
phương lại được nới rộng hơn nữa. Năm 1905, sau năm năm rưỡi giữ chức Toàn 
quyền Đông Dương, Paul Doumer trong cuốn hồi ký của mình đã rút ra kết 


( Hiện tượng “kết chạ” (kết nghĩa anh em giữa các làng) chỉ phổ biến ở một số vùng 
nhất định, không phổ biến rộng rãi. 
® Tự trụ là bốn chức quan cột trụ của triểu đình phong kiến. 


80 


luận: “Theo tôi, duy trì trọn vẹn, thậm chí tăng cường cách tổ chức cũ kỹ mà 
chúng ta đã thấy, là một điều tốt. Theo cách tổ chức này thì mỗi làng xã sẽ là 
một nước cộng hoà nhỏ, độc lập trong giới hạn những quyên lợi địa phương, Đó 
là một tập thể được tổ chức rất chặt chẽ, rất có ki luật, và rất có trách nhiệm đối 
với chính quyền cấp trên về cá nhân những thành viên của nó." 

Tính cộng đồng và tính tự trị chính là hai đặc trưng bao trùm nhất, quan 
trọng nhất của làng xã; chúng tồn tại song song như hai mặt của một vấn đề. 

6.2. Biểu tượng truyền thống của tính cộng đồng là sân đình - bến nước - 
cây đa. 

Làng nào cũng có một cái đình. Đó là biểu tượng tập trung nhất của làng 
về mọi phương tiện. Trước hết, nó là một (rung tâm hành chính, nơi điện ra mọi 
công Việc qUan trọng, nơi hội họp, thu sưu thu thuế, nơi giam giữ và xử tội 
phạm nhân... Thứ đến, đình là một ¿ru tâm văn hóa, nơi tổ chức các hội hè, ăn 
uống (do vậy mà có từ định đám), nơi biểu diễn chèo tuổng. Đình còn là một 
trung tâm về mặt tôn giáo: Thế đất, hướng đình được xem là quyết định vận 
mệnh cả làng; đình cũng là nơi thờ thân Thành Hoàng bảo trợ cho đân làng. 
Cuối cùng, đình là một rung tâm về mặt tình cảm: Nói đến làng là nghĩ đến cái 
đình với tất cả những tình cảm gắn bó thân thương nhất: “Qua đình ngả nón 
trông đình, đình bao nhiêu ngồi thương mình bấy nhiêu”... 


Có người cho rằng đình có nguồn gốc Trung Hoa. Thực ra, nó chỉ là một 
tên gọi mới, phổ biến trong người Việt miền xuôi để cho một khái niệm cũ, một 
kiến thức truyền thống rất lâu đời mà cho đến tận ngày nay vẫn còn tồn tại với 
tên gọi nhà rông. Nhà rông và đình chỉ là những tên gọi khác nhau của cùng 
một khái niệm, chúng có cùng chức năng và kiểu kiến trúc, là hậu thân của 
những ngôi nhà làng thời Hùng Vương với sàn cao và mái cong hình thuyền mà 
ta vẫn thấy khắc trên các trống đồng. Đình làng Đình Bảng (Bắc Ninh) làm vào 
thế ký XVII vẫn theo lối nhà sàn. 

Do ảnh hưởng của Trung Hoa, đình từ chỗ là nơi tập trung của tất cả mọi 
người dần dần chỉ còn là chốn lui tới của đàn ông. Bị đẩy ra khỏi đình, phụ nữ 
quần tụ lại nơi bến nước (ò những làng không có sông chảy qua thì có giếng 
nước) - chồ hàng ngày chị em gặp nhau cùng rửa rau, vo gạo, giặt giũ, chuyện 
trồ. 


81 


Cây đa cô thụ mọc um tùm ở đầu làng, gốc cây có miếu thờ lúc nào cũng 
khói hương nghỉ ngút - đó là nơi hội tụ của thánh thần: 7hẩu cáy đa, ma cây 
gạo, cú cáo cáy để. Sơ thân sợ cả cây đa, Cây đa, gốc cây có quan nước, còn là 
nơi nghỉ chân gặp gỡ của những người đi làm đồng, những khách qua đường... 
Nhờ khách qua đường, gốc cây đa trở hành cánh cửa sổ liên thông làng với thế 
giới bên ngoài. 

Biểu tượng truyền thống của tính tự trị là /ÿ tre. Rặng tre bao kín quanh 
làng, trở thành một thứ thành lũy kiến cố bát khả xâm phạm: đốt không cháy, 
trèo không được, đào đường hầm thì vướng rễ không qua (chính vì vậy mà tiếng 
Việt gọi rặng tre là /rỹ, thành lũy). Lũy tre là một đặc điểm quan trọng làm cho 
làng xóm phương Nam khác hẳn ấp lý Trung Hoa có thành quách đắp bằng đất 
bao bọc. 

Tính cộng đồng và tỉnh tự trị là hai đặc trưng gốc rẻ, chúng là nguồn gốc 
sinh sẵn ra hàng loạt ưu điểm và nhược điểm vẻ tính cách của người Việt Nam. 


Tính cộng đồng và tính tự Irị của làng xã 


TÍNH CỘNG ĐỒNG (+) TÍNH TỰ TRỊ (—] 
CHỨC NĂNG Xác định sự độc lập của làng 
Dương tính, hướng ngoại 


Âm tính, hướng nội 


Biểu tượng | Sản đình, bến nước, cây đa Lũy tre 
HỆ ~ Tinh thần đoàn kết tương trợ, Tỉnh thần tự lập; 
- Tính tập thể hòa đồng; - Tỉnh cần cù; 


- Nếp sống dân chủ bình đẳng - Nếp sống tự cấp tự túc 


- Óc tư hữu, ính kỷ; 


- Sự thủ tiêu vai trỏ cả nhân; 
- Thói dựa đẫm, ÿ lại; 
- Thói cào bằng, đố kị 


- Óc bè phái, địa phương; 


- Óe gia trưởng tôn tỉ 


6.3. Tính cộng đồng nhấn mạnh vào sự đồng nhất. Do đồng nhất (củng hội 
cùng thuyển, cùng cảnh ngộ) cho nên người Việt Nam luôn sẵn sàng đoàn kết 
giúp đỡ lần nhau, coi mọi người trong cộng đồng như anh chị em trong nhà: íay 
đứa ruột xót; chị ngã em nâng; lá lành đàm lá rách... Do đồng nhất (giống 
nhau) cho nên người Việt Nam luôn có fính tập thể rất cao, hòa đồng vào cuộc 


82 


sống chung. Sự đồng nhất (giống nhau) cũng chính là ngọn nguồn của né? sống 
đán chủ bình đẳng bộc lộ trong các nguyên tắc tổ chức nông thôn theo địa bàn 
cư trú, theo nghề nghiệp, theo giáp. 

Mặt khác, lại cũng chính do đồng nhất mà ở người Việt Nam, ý thức về con 
người cá nhân bị thủ tiêu: Người Việt luôn hồa tan vào các mối quan hệ xã hội 
(với người này là m, người kỉa là cháu ,với người khác nữa là a„//chị...), giải 
quyết xung đột theo lối hòa cđ làng. Điều này khác hẳn với truyền thống 
phương Tây, nơi con người được rèn luyện ý thức cá nhân từ nhỏ. 

Sự đồng nhất (giống nhau) còn dẫn đến chỗ người Việt Nam hay dựa dâm, 
Ỷ nại vào tập thể: "Nước trôi thì bèo trôt"”, “nước nổi thì thuyền nổi". Tế hại hơn 
nữa là tình trạng “Cha chung không ai khác”; "Lắm sãi không ai đóng của 
chùa”... Cùng với thói dựa dẫm, ÿ nại là tư tưởng cầu an (“An phận thú 
thường") và cả nể, làm gì cũng sợ “Rút đây động rừng" nên có việc gì thường 
chủ trương “Đóng cửa bảo nhau”... 

Một nhược điểm trầm trọng thứ ba là thói cào bằng, đố kĩ, không muốn cho 
ai hơn mình (đế cho tất cả đều đồng nhất, giống nhau!): “Xếu đều hơn tốt lỏth 
“Khôn độc không bằng ngốc đàn”; “Chết một đống còn hơn sống mội người"... 

Những thói xấu có nguồn gốc từ tính cộng đồng này khiến cho ở Việt Nam, 
khái niệm “giá trị” trở nên hết sức tương đối (nó khẳng định đặc điểm tính chủ 
quan của lối tư đuy nông nghiệp): Cái tốt, nhưng là tốt riêng rẽ thì trở thành xấu 
(“Khôn độc không bằng ngốc đà!}, ngược lại, cái xấu, nhưng †à xấu tập thể thì 
trở nên bình thường: “Toét mắt là tại hướng đình, Cả làng cùng toét, riêng mình 
em đâu?” 


6.4. Tính tự trị chú trọng nhấn mạnh vào sự khác biệt. Khởi đầu là sự khác 
biệt của cộng đồng (làng, họ) này so với cộng đồng (làng, họ) khác. Sự khác 
biệt - cơ sở của tính tự trị - tạo nên t,?h thần tự lập cộng đồng: mỗi làng. mỗi 
tập thể phải tự lo liệu lấy mọi việc. Vì phải tự lo liệu, nên người Việt Nam có 
truyền thống cần cù, đầu /ắt mặt tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nó 
cũng tạo nên 2 sống tự cấp tự rác: mỗi làng tự đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc 
sống của làng mình; mỗi nhà có vườn rau, chuồng gà, ao cá - tự đảm bảo nhụ 
cầu về ăn; có bụ! tre, rặng xoan, gốc mít - tự đảm bảo nhu cầu về ở. 

Mặt khác, cũng chính đo nhấn mạnh vào sự khác biệt - cơ sở tính tự trị - mà 
người Việt Nam có thói xấu là ốc !ư hữu ích kỷ: “Bè ai người nấy chống” 


83 


“Ruộng ai người nấy đắp bờ”; “Ai có thân người ấy lo, ai có bò người nấy giữ': 
“Thân trâu trâu la, thân bò bò liệu... Óc tư hữu ích kỷ này sinh ra từ tính tư trị 
của làng xã Việt và đã luôn bị chính người Việt phê phán: “Cửa mình thì bo bọ, 
Của người thì để cho bò nó ăn...” 

Thói xấu thứ hai có nguồn gốc từ tính tự trị là óc bè phái, địa phương, cục 
bó, làng nào biết làng ấy, chỉ !o vun vén cho địa phương mình: “Trống làng ta 
có đồng ta”; “Ta về ta tắm ao ta, Dà trong dù đục ao nhà vẫn hơn”... 

Một biểu hiện thứ ba của tính khác biệt - cơ sở của tính tự trị - là óc gia 
trưởng - tôn tí: tính tôn ti, sản phẩm của nguyên tắc tổ chức nóng thôn theo 
huyết thống, tự thân nó khóng phải là xấu, nhưng khi nó gắn liền với óc gia 
trưởng, tạo nên tâm lý guyển huynh thê" phụ, áp đặt ý muốn của mình cho người 
khác, tạo nên tư tường thứ bậc vô lý: “Sống lâu lên lão làng”: "Áo mặc không 
qua khỏi đâu”, thì nó trở thành một lực cản đáng sợ cho sự phát triển xã hội, 
nhất là khi là thói gi đình chủ ng hư vẫn đang là một căn bệnh lan tràn, 

Đặc điểm môi trường sống quy định đặc tính tư đuy. Cả hai quy định tính 
cách của dân tộc. Cuộc sống nông nghiệp lúa nước và lối tư duy biện chứng, 
như ta đã biết, đản đến sự hình thành nguyên lý am đương và lối ứng xử nước 
đôi. Cho nên fíth chất nước đôi chính là một đặc điểm tính cách của dân tộc 
Việt. Người Việt đồng thời vừa có (inh thần đoàn kết tương trợ VỪa có óc ¡1 
hữu, ích kỉ và thói cào bằng; vừa có tỉnh tập thể hòa đông lại vừa có óc bè phái, 
địa phương, vừa có nến sống đân chủ bình đẳng lại vừa có óc gia trưởng tôn !: 
vừa có tinh thần tự lập lại vừa xem nhẹ vai trò cả nhân; vừa có tính cần củ và 
nếp sống tự cấp tự túc lại vừa có thói dựa dâm, ÿ nại. Tất cả những cái tốt và cái 
xấu ấy cứ di thành từng cặp và đều tốn tại ở người Việt Nam; bởi lẽ tất cả đều 
bắt nguồn từ hai đặc trưng gốc trải ngược nhau là tính cộng đồng và tính tự trị. 
Tùy lúc tùy nơi mà mặt tốt hoặc mật xấu sẽ được phát huy: Khi đứng trước 
những khó khăn lớn, những nguy cơ đe dọa sự sống còn của cả cộng đồng thì 
cái nổi lên sẽ là tỉnh thần đoàn kết và tính tập thể; nhưng khi nguy cơ ấy qua đi 
rồi thì thói tư hữu và óc bè phái địa phương có thể lại nổi lên. 


7. Làng Nam Bộ 


Đến thời Nguyễn, việc khai phá đồng bằng Nam Bó đã đem lại thêm một 
khuôn mặt mới cho làng xã Việt Nam. Nông thôn Nam Bộ cũng tổ chức thành 


84 


làng, nhưng nếu như làng xã Bắc Bộ cổ truyền tự trị khép kín thì nét đặc trưng 
chung của thôn ấp Nam Bộ là nh mở: Làng Nam Bộ không có lũy tre đày đặc 
bao quanh với cái cổng làng, sớm mở tối đóng như làng Bắc Bộ. Ở vùng đất cao 
(gọi là miệt giêng), bờ tre chỉ còn là một biểu tượng đánh dấu ranh giới các ấp 
thôn; ở vùng sông nước (miệt sông), thôn ấp trải dài dọc theo các kênh rạch. 
Thành phần dân cư của làng Nam Bộ thường hay biến động, người đân không bị 
gắn chặt với quê hương như ở làng Bắc Bọ, Tính cách người nông dân Nam lô 
do vậy cũng trở nên phóng khoáng hơn: Làm bao nhiêu ăn nhậu bấy nhiêu, được 
đến đâu hay đến đó. 

Mọi sự đổi thay đều có lý do của nó. Thành phần cư đân hay biến động vì 
nơi dây còn nhiền miền đất chưa khai phá, người dân có thể rời làng tìm đến 
chỗ đễ làm ăn hơn. Việc tổ chức thôn ấp theo các dòng kênh, các trục giao 
thông thuận tiện là sản phẩm của thời đại, khi kinh tế hàng hóa đã bất đầu phát 
triển. Tính cách phóng khoáng là do thiên nhiên Nam Bộ ưu đãi, khí hậu ổn 
định, hầu như ít gặp thiên tai bất thường. Vì làng Nam Bộ có cấu trúc mở, tính 
cách người Nam Bộ phóng khoáng, nên vùng này để tiếp nhận hơn những ảnh 
hưởng từ bên ngoài của văn hóa phương Tây (kế cả những Ảnh hưởng tiêu cực 
thời Pháp, Mỹ). 

Tuy nhiên, dù hay biến động, người Nam Bộ vẫn sống thành làng với thấp 
thoáng bóng /re, mỗi làng vẫn có một ngói đỉnh với tín ngưỡng thờ rhẩn Thành 
Hoàng (dù chỉ là ''Thành Hoàng” chung chung), hàng năm cư dân vẫn tụ họp 
nhau ở các /ế hội. Dù làm ăn đễ dãi, người Nam Bộ văn giữ ðép cẩn cù. Dù kinh 
tế hàng hóa có phát triển, họ vẫn coi rính cộng đầng, vếu tố hàng xóm vẫn đứng 
thứ hai trong thang bậc ưu tiên khi chọn nơi eư trú: Nhát cận thị, nhị cận lán, 
tam cận giang, tứ cận lô, ngũ cận điền” Bức tranh đó của làng Nam Bộ đã góp 
phần làm nên tính thống nhất của đân tộc Việt Nam, văn hóa Việt Nam. 


85 


Bài 6 
VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TINH THÂN 


1- TÍN NGƯỞNG 
1. Tín ngưỡng phồn thực 


Ngay từ đầu, duy trì và phát triển sự sống đã là một nhu cầu /hiết yếu nhái 
của con người. Đối với văn hóa nông nghiệp, hai việc này lại càng bội phần hệ 
trọng. Để đuy /rì cuộc sống, cần cho mùa màng tươi tốt. Để phát triển sự sống, 
cần cho con người sinh sôi. Hai hình thức sản xuất lúa gạo (để duy trì cuộc 
sống) và sản xuất con người (để kế tục dòng giống) này có bản chất giống nhau, 
đó là sự kết hợp của hai yếu tố khác loại (đất và trời, mẹ và cha). 

Từ một thực tiễn đó, tư duy cư đân nông nghiệp Nam - Á đã phát triển theo 
hai hướng: Những trí tuệ sắc sảo đi tm quy luật khách quan để lý giải hiến 
thực, kết quả là tìm được triết lý Âm Dương. Còn những người có trình độ hạn 
chế thì nhìn thấy ở biện thực một sức mạnh siêu nhiên, bởi vậy mà sùng bái nó 
như thần thánh, kết quả là xuất hiện tíu ngưỡng phần thực (phần = nhiều, thực = 
nảy nở). Triết lý Âm Dương và tín ngưỡng phồn thực chỉ là hai mặt của một vấn 
đẻ. Ở Việt Nam, tín ngưỡng phồn thực từng tồn tại suốt chiều dài lịch sử với hai 
dạng biểu hiện: thờ cơ quan sinh dục và thờ hành vi giao phối. 

Việc thờ cơ quan sinh đục nam nữ được gọi là /hờ sinh thực khí (sùth = đẻ, 
thực = nảy nở, khí = công cụ). Đây là hình thái đơn giản của tín ngưỡng phồn 
thực, nó phổ biến ở các nên văn hóa nông nghiệp. 

a. Bên cạnh việc thờ sinh thực khí (= yếu tố) giống như nhiều dân tộc nòng 
nghiệp khác, cư đân trồng lúa nước với lối tư duy coi trọng quan hệ cồn có tục 
thờ hành vì giao phối, tạo nên một dạng tín ngưỡng phỏn thực độc đáo, đặc biệt 
phổ biến ở khu vực Đông Nam Á. 

Từ thời xa xưa, chày và cốt - bộ công cụ thiết thân của người nông nghiệp 
Đóng Nam Á - đã là những vật tượng trưng cho sinh thực khí nam và nữ, còn 
việc giã gạo là tượng trưng cho hành động giao phối. Không phải ngẫu nhiên mà 


86 


trong vô vàn cách tách vỏ trấu khỏi hạt gạo, người Đông Nam Á đã chọn cách 
này; trên các trống đồng khắc rất nhiều những hình nam nữ giã gạo từng đôi. 
Không thấy mối liên hệ giữa việc giã gạo Với tín ngưỡng phồn thực. sẽ không 
hiểu được tục “giã cối đón dâu”: nhà trai bày chày cối trước cổng, khi đâu về 
đến nơi thì người nhà trai cầm chày mà giã không vào cối mấy tiếng - đó là nghi 
lễ cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ được đông con nhiều cháu. 

Không biết nguồn gốc tục giã gạo, sẽ không thể nào hiểu được tại sao ở các 
làng quê xưa, rất phỏ biến tục nam nữ vừa giã cối (rỗng) vừa hát giao duyên thể 
hiện ước mơ mong trai gái sẽ thành là đôi và sinh con đẻ cái. Cũng sẽ không 
hiểu được trò cướp cầu - một trò chơi rất độc đáo đặc biệt phổ biến ở vùng đất 
Tổ Phong Châu (Phú Thọ) và các khu vực xung quanh: Hai phe tranh nhau một 
quả cầu màu đỏ (dương), ai cướp được thì mang về thả vào hố (âm) của bên 
mình. Với cùng ước mong phồn thực, cầu may, cầu hạnh phúc là hàng loạt trò 
chơi như tung còn, ném cầu, đánh phết, đánh đáo ... 

b. Vai trò của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống của người Việt cổ lớn 
tới mức chiếc trống đồng - biểu tượng sức mạnh và quyền lực của người xưa - 
đồng thời cũng là biểu tượng toàn diện của tín ngưỡng Phần thực. Trước tết, 
hình đáng trống đồng dược phát triển từ chiếc cối giã gạo. Thứ hai, cách đánh 
trống đồng theo lối cầm chày đài mà đâm lên mặt trống được khắc trên chính 
các trống đồng và còn được bảo lưu ở người Mường hiện nay là mò phỏng động 
tác giã gạo - động tác giao phối. Thứ ba, trên tâm mặt trống là hình mật trời với 
những tia sáng biểu trưng cho sinh thực khí nam, và giữa các tìa sáng là một 
hình lá với khe ở giữa biểu trưng cho sinh thực khí nữ. Thứ tư, xung quanh mặt 
trống thường gắn tượng cóc - con cóc có trong ý thức của người Việt là “cậu 
ông Trời”, mang theo mưa, khiến cho mùa màng tốt tươi, cũng là một dạng biểu 
trưng của tín ngưỡng phổn thực. Cuối cùng, tiếng trống đồng rển vang mô 
phỏng âm thanh của tiếng sấm - cùng mang ý nghĩa trên. 

Ngay cả những hiện tượng tưởng chừng rất xa xôi như chùa Một Cột vuông 
(am) đật trên một cột tròn (dương), cột tròn lại đặt trong cái hồ vuông này xưa 
nằm trên đảo trong hồ Linh Chiếu hình tròn (dương); tháp Bút (đương) bên cạnh 
đài Nghiên (âm) ở cổng đền Ngọc Sơn; cửa số tròn (dương); trên gác Khuê Văn 
soi mình xuống hồ vuông Thiển Quang Tình (âm) trong Văn Miếu... tất cả đều 
liên quan tới tín ngưỡng phồn thực. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tại các nơi 


87 


thờ cúng ta thường thấy có cát mõ đặt bên trái và cái chuông đặt bên kia, bên 
phải: cái mõ làm bằng gỗ (hành Mộc) đặt ở bên trái (phương Đông) là dương, 
cái chuông làm bằng đồng (hành kim) đặt ở bên phải (phương Tây) là âm, Tiếng 
mỗ trầm phải hòa với tiếng chuông thanh - cuộc sống vĩnh hằng chỉ có được khi 
âm dương hòa hợp! Tín ngưỡng phồn thực đôi khi thâm nhập vào cả chốn cung 
đình. Theo Việt sử thông giám cương sục, trong yến tiệc đo vua Trần Thái Tông 
đãi quần thần năm 1252, đứng chỉ huy hiệu lệnh tống rượu là một người đầu 
đội mo nang, tay cầm dùi đực! 


2. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên 


Sùng bái tự nhiên là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển của con 
người. Với người Việt sống bằng nghề lứa nước, thì sự gắn bó với tự nhiên lại 
càng dài lâu và bền chặt. Việc đồng thời phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau 
của tự nhiên đần đến hậu quả trong lĩnh vực nhận thức là lối tư duy tổng hợp, và 
trong lĩnh vực tín ngưỡng là tín ngưỡng đa thần. Chất âm tính của văn hóa nông 
nghiệp dẫn đến hậu quả trong quan hệ xã hội là lối sống thiên về tình cảm, 
trọng nữ, và trong tín ngưỡng là fình rạng các nữ thân chiếm ưu thế. Và vì cái 
đích mà người nông nghiệp hướng tới là sự phồn thực, cho nên nữ thần của ta 
không phải là các cô gái trẻ đẹp, mà là các bà mẹ, các mẫu. Tục /ở Mẫu (đạo 
ÄMãu) đã trở thành một tín ngưỡng Việt Nam điển hình. 


2.1. Trước hết là các Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước - những nữ thần cai quản 
các hiện tượng tự nhiên thiết thân nhất đốt với cuộc sống của người trồng lúa 
nước. Về sau, do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nên có thêm Ngọc Hoàng, 
Thổ Công, Hà Bá. Tuy nhiên, các bà vẫn song song tồn tại: bà Trời đưới dạng 
Mẫu Cửu Trùng hay Cửu Thiên Huyền Nữ ; ở Huế là Thiên Mụ, Thiên Yana. 
Nhiều nhà, ở góc sân vẫn có một bàn thờ gọi là bàn thờ Bà 7/¿n. Bà Đấi tồn tại 
đưới tên Mẹ Đát (Địa Mẫu), Bà Nước tốn tại dưới tên Bà Thủy '°, Ö nhiều vùng, 
Bà Đất và Bà Nước còn tồn tại dưới đạng thần khu vực như Bà Chúa Xứ, Bà 
Chúa Sông, Bà Chúa Lạch. Ba bà này còn được thờ chung như một bộ tam tài 
dưới dạng tín ngưỡng Tam phủ cai quản ba vùng trời - đất - nước: Mẫu Thượng 
Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoái (âm đọc chệch đi từ chữ Thủy). 

Các bà Máy - Mưa - Săm - Chớp cai quản những hiện tượng tự nhiên hết 


+? Đi liền với bà Thủy và Bà-Hỏa (đương tính như lửa mà cũng là Bà!) 


88 


SỨc quan trọng trong cuộc sống của cư đân nông nghiệp lúa nước. Đến khi Phật 
giáo vào Việt Nam, nhóm nữ thần này được nhào nặn thành hệ thống zứ pháp: 
Pháp Văn (Thần May) thờ ở chùa Bà Dâu, Pháp Vũ (Thần Mưa) thờ ở chùa Bà 
Đậu, Pháp Lái (Thần Sấm) thờ ở chùa bà Tướng, Pháp Điện (Thần Chớp) thờ ở 
chùa Bà Đần. Lòng tin của nhân đân vào hệ thống Tứ Pháp mạnh đến nỗi vào 
thời Lý, nhiều lần triều đình đã phải rước tượng Pháp Vân về Thăng Long cầu 
đảo, thậm chí rước theo đoàn quân đi đánh giặc... 

2.2. Trong mảng tín ngưỡng sùng bái giới tự thiên còn có việc thờ động vát 
và thực vật. 

Chỉm, rắn, cá sấu là những loài động vật phổ biến hơn cả ở vùng sông 
nước và, do vậy, thuộc loại được sùng bái hàng đầu. Người Việt có câu: Nhất 
điểu, nhì xà, tam ngư, tứ tượng. Thiên hướng nghệ thuật của loại hình văn hóa 
nông nghiệp còn đẩy các con vật này lén mức biểu trưng: Tiên, Rồng. Theo 
truyền thuyết thì tổ tiên người Việt thuộc “họ Hồng Bàng” và là “giống Rồng 
Tiên” (thành ngữ: “Con Hồng châu Lạc, con Rông châu Tiên"). Hồng Bỏng 
nghĩa là một loài chim nước lớn (chữ hồng ghép bởi chữ gizng là “sông nước” 
và chữ diểu là “chim”, bàng là lớn. (Tiên Rồng là một cập đôi (chỉ có dân tư 
duy theo triết lý âm dương mới có vật tổ cặp đôi), trong đó Tiên được trừu tượng 
hớa từ giống chỉm (cho nên Mẹ Âu Cơ đẻ trứng), còn Rồng được trừu tượng 
hóa từ hai loài bồ sát rấn và cá sấu có rất nhiều ở vùng sông nước Đông Nam Á. 
Đó cũng là hai loài vật biểu của phương Nam và phương Đông trong Ngũ hành. 

Thực vật thì được tôn sùng nhất là cáy /a: khắp nơi - đù là vùng người 
Việt hay vùng các dân tộc - đều có tín ngưỡng thờ Thần Lúa, Hồn Lúa, Mẹ 
Lúa... Thứ đến là các loài cây xuất hiện sớm ở vùng này như cây Cau, cây Đa, 
cáy Dâu, quả Bắu... 


3. Tín ngưỡng sừng bái con người 


3.1. Trong con người có cái vật chất và cái tỉnh thần. Cái tỉnh thần trừu 
tượng, khó nắm bắt, nén người xưa đã thần thánh hóa nó thành khái niệm “linh 
hồn”, và linh hồn trở thành đầu mối của tín ngưỡng, Người Việt và một vài dân 
tộc Đông Nam Á còn tách lnh hồn ra thành hồ» và víz. Người Việt cho rằng 
con người có 3 hồn, nhưng vía thì nam có ?, còn nữ có 9. 


89 


Hồn vía chẳng qua chỉ là sản phẩm của trí tuệ bình dân với những con số 
ước lệ 3-7-9 quen thuộc. Dần dần người sau tìm cách giải thích ý nghĩa của 
những con số này, Ba hồn, theo một cách giải thích uyên bác, gồm tỉnh, khí và 
thần. Víø là khái niệm trung gian giữa xác cụ thể và hồn trừu tượng, là cái làm 
hoạt động các quan năng - những nơi cơ thể tiếp xúc với môi trường xung 
quanh. Đàn ông có 7 vía cai quản 7 *lỗ” trên mặt: hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và 
miệng. Phụ nữ thì có thêm 2 vía cai quản nơi sinh đẻ và nơi cho con bú. 

Như vậy từ xác đến vía, từ vía đến tình, từ tỉnh đến khí, từ khí đến thần là 
cả một chuỗi xích với mức độ trừu tượng và tầm quan trọng tăng dần. 

Hồn vía được người xưa dùng để giải thích các hiện tượng như trẻ con hay 
đau ốm, hiện tượng ngủ mê, ngất, chết... Trong hồn và vía thì vía phụ thuộc vào 
thể xác: có người lành vía, người đữ vía, có người yếu vía, người cứng vía... Cho 
nên, khi gặp người có víø độc, khi chưm vía thì phải đốt vía, trừ vía, giải vía... 
Hồn trừu tượng hơn nên được xem là độc lập với thể xác. Hiện tượng ngủ mê 
được giải thích là hồn lâm thời lia thể xác để di chu du. Khi ốm nặng ngất di bất 
tỉnh nhân sự thì có tục gọi hồn, hứ hồn, Hôn của người này (đã chết lâu) có thể 
nhập vào xác của người kia (mới chết), sinh ra chuyện “Mốn Trương Ba, da 
hàng thị”. Khi chết thì hồn vía đều ha khôi xác mà ra đi. 

Chết tức là cơ thể từ trạng thái đóng trở thành tĩnh, cho nên theo triết lý Âm 
Dương thì hồn đi từ cõi Dương (Dương gian, Dương thế) sang cõi âm (âm ti, âm 
phủ). Đó là một (hế giới bên kia. Ö vùng nông nghiệp sông nước này thì “thế 
giới bên kia” cũng là nơi sông nước, ngăn cách chúng ta bằng chín suối (9 - con 
số lẻ ước lệ biểu thị số nhiều); tới đó phải đi bằng thuyền: Thời Đông Sơn, 
người chết được chôn trong những quan tài bằng thân cây đếo theo hình thuyền. 
Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và suốt miễn duyên hải Trung Bộ còn lưu giữ nạhì lễ 
“chèo đưa linh” hội các bà múa điệu chèa đò và hát những câu tiên 2 linh hôn 
người chết vẻ nơi chín suối. 

1.3.2. Niềm tin rằng chết là về với tổ tiên nơi chín suối, tín rằng tuy ở nơi 
chín suối, nhưng ông bà tổ tiên vẫn thường xuyên đi về thăm nom, phù hộ cho 
cháu con là cơ sở hình thành tín ngưỡng (hờ cúng tổ tiên. Nó có mặt ở nhiều 
dân tộc Đông Nam Á và là nét đặc thù của vùng văn hóa này (Đïnh Gia Khánh, 
1993), nhưng theo quan sát của nhà dân tộc học người Nga G. G. Stratanovic 
(1978) thì có phổ biến và phát triển hơn cả ở người Việt. Ở người Việt, nó gần 


90 


như trở thành một thứ tôn giáo (nhiều nơi gọi là Đạo Ông Bà); ngay cả những 
gia đình không tin thần thánh cũng đặt bàn thờ (ổ tiên trong nhà. 

Khác với người phương Tây coi trọng ngày sinh, trong Lục thờ cúng tổ tiên 
người Việt Nam coi trọng hơn cả là việc cúng giỗ vào ngày mất (kị nhật), bởi lẽ 
người ta tin rằng đó là ngày con người đi vào cõi vĩnh hằng. Ngoài ngày giỗ thì 
việc cúng tổ tiên còn được tiến hành đều đặn vào các ngày mềng Mội, ngày 
Rảm, dịp lễ tết và bất kỳ khi nào trong nhà có việc (dựng vợ gả chồng. sinh con 
làm nhà, đi xa, thi cử...). Bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đặt ở gian giữa - nơi trang 
trọng nhất, Người Việt quan niệm đương sao âm vậy cho nên cúng tổ tiên bằng 
hương hoa, trà rượu và cả đỏ ăn lẫn đồ mặc, đồ dùng. tiền nong (làm bằng giấy, 
gọi là tàng mã). Rượu có thể có hoặc không, nhưng l¡ nước Íã thì nhất thiết 
không bao giờ thiếu. Nhất thiết có, vì nó lúc nào cũng sẵn; nhất thiết có, cồn vì 
ý nghĩa triết lý: nước là thứ quý nhất (sau đất) của dân trồng lúa nước. Sau khi 
tần tiần hương, đồ vàng mã được đem đốt, chén rượu cúng đem rót xuống đống 
tần vàng - có như vậy người chết mới nhận được đồ cúng tế. 

Hương khói bay lên trời, mước (rượu) hòa với lứa mà thấm xuống đất - 
trước mất ta là một sự hòa quyên !ửa - nước (am dương) và trời - đất - nước 
(tam tài) mang tính triết lý sâu sác? Đối với người Việt Nam, những đồ thờ nhĩ 
hương với bát hương, đài rượu, bình hoa, chân đèn v.v... là những vật gia bảo 
thiêng liêng, dù nghèo khó mấy cũng không được bán. 

1.3.3. Trong gia đình, ngoài thờ tổ tiên, người Việt Nam cồn có tục thờ Thổ 
Công. Thổ Công, một dạng của Mẹ Đất, là vị thần trông coi gia cư, định đoạt 
phúc họa cho một gia đình. Sống ở đâu thì có Thổ Công ở đó: “Đất cá Thổ 
Công, sóng có Hà Bá”. 

Mối quan hệ giữa Thổ Công (địa thần) với ông bà tổ tiên (nhân thần) trong 
gia đình rất thú vị: Thổ Công định đoạt phúc họa cho cả nhà nên là vị thần quan 
trọng nhất, nhưng ông bà sinh thành ra ta nên được tôn kính nhất. Để không làm 
mất lòng ai, người Việt Nam xếp cho tổ tiên ngự tại cái bàn thờ tôn kính nhất ở 
gian giữa, còn Thổ Công thì ở gian bên trái (theo Ngũ hành thì bên trái - phương 
Đông là nơi quan trọng thứ hai sau trung tâm). Tuy địa vị kém nhân thần nhưng 
quyển lực lại lớn hơn - Thể thần được coi là "Đề nhất gia chi chứ”, Mỗi khi giỗ 
cha mẹ, đều phải khân Thổ Công trước rỏi xin phép Ngài cho cha mẹ được về 
“phối hưởng". Quan hệ này giữa gia tiên và thổ thần thật chẳng khác quan hệ 


9] 


giữa vua Lê và chúa Trịnh chút nào! 


Ở Nam Bộ, Thổ Công được thay bằng ông Địa với các đặc điểm: (a) bàn 
thờ đặt ở dưới đất (thần đất phải trở về với đất?) và (b) nhiều nơi đồng nhất với 
Thần Tài (mọi của cải đều từ đất mà ra!). Nhiều tranh tượng ông Địa với khuôn 
mặt nữ tính (mặc dù có thể vẽ râu), ngực lớn và cái bụng chình ình của người 
sắp đẻ (gọi là óng Địa - Bà Bóng cho thấy rõ mối liên hệ với cội ngưồn Mẹ Đất 
và nguyên lý phôn thực (Huỳnh Ngọc Trảng, 1994). 

1.3.4. Tín ngưỡng thờ thần của Việt Nam không chỉ đóng khung trong 
phạm vị gia đình. Ngoài các vị thần tại gia, còn có các thần linh chung của thôn 
xã hoặc toàn đân tộc. 

Trong phạm ví thôn xã, quan trọng nhất là việc rhờ thần làng (Thành 
Hoàng). Cũng như Thổ Công trong một nhà, Thành Hoàng trong một làng là vị 
thần cai quản, che chở, định đoạt phúc họa cho đân làng đó. “Thành Hoàng” là 
một từ Hán - Việt xuất hiện sau này để chỉ một khái niệm đã có từ lâu đời ở các 
làng quê Việt Nam mà người miền núi quen gọi là ma Íàng. Thần làng phải có 
nguồn gốc lâu đời như thế nào thì nó mới trở thành hiện tượng phổ biến đến như 
vậy: Không làng nào là không có Thành Hoàng. Cái “lệ làng” này mạnh đến 
mứe năm 1572 (đời Lê Anh Tông). triều đình phải ra lệnh sưu tầm và soạn ra 
thần tích của Thành Hoàng các làng để vua ban sắc phong thần. 

Được phong thần là những vị có tên tuổi, tước vị rõ ràng, đó là những người 
có công lập ra làng xã, những anh hùng dân tộc liên quan đến làng. Ngoài 
những vị Thành Hoàng được Vua thừa nhận, cố nhiều làng thờ làm thần Thành 
Hoàng cà những người vốn là trẻ con, người ăn mày ăn trộm, người mù, người 
gấp phân, người chết nghẹn v.v... tóm lại là những người này được thờ là vì họ, 
theo niềm tin của dân làng, chết vào giờ thiêng nên đã ra oai (gây dịch bệnh, 
hoả hoạn v.v...), khiến cho dân làng nể sợ. 

1.3.5. Trong nhà thờ gia tiên trong làng thờ Thành Hoàng, thì trong nước, 
người Việt Nam thờ Vưwa Tố - vua Hùng. Mánh đất Phong Châu (Phú Thọ). nơi 
đóng đô của các vua Hùng khi xưa, trở thành 47 /ổ. Ngày 10-3 là ngày giổ Tổ. 
(Tục thờ Vua Tổ chỉ có ở Việt Nam - điểu này càng cho thấy tính đặc thù của 
tục thờ cũng tổ tiên ở người Việt Nam). 

Người Việt Nam còn có một tín ngưỡng đặc biệt là tục thờ 7ứ bát tư (bốn 
người không chết): Tản Viên, Thánh Gióng, Chữ Đồng Từ, và Liễu Hạnh. 


92 


Tản Viên (với truyền thuyết Sơn Tỉnh Thuỷ Tỉnh) và Thánh Gióng (với 
truyền thuyết 7hánh Gióng) là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết của một công 
đồng cư đân nông nghiệp để, một mật, ứng phó với môi trường tự nhiên là 
chống lụt và, mặt khác, ứng phó với môi trường xã hội là chóng giặc ngoại xám. 
Sự phối hợp thần thánh ấy đã đựng nên đất nước. 

Có đất nước rồi, được sống yên ổn rồi, con người Việt Nam không mơ ước 
gì hơn là xây dựng một cuộc sống phổn vinh về vật chất và hạnh phục về tình 
thân. Chứ Đồng Tủ - người nông đân nghèo với hai bàn tay trắng. đã cùng vợ 
gây dựng nên cơ nghiệp với phố xá sầm uất, mang vàng ra biển buôn bán với 
khách thương nước ngoài - chính là biểu tượng cho ước mơ thứ nhất. Liêu Hạnh 
- người con gái quê ở xã Văn Cát (huyện Vụ Bản, Nam Định), tương truyền là 
công chúa con Trời. ba lần (con số 3) từ bỏ cuộc sống đầy đủ trên Thiên Đàng, 
xin vua cha cho xuống trần gtan để sống cuộc đời của một người phụ nữ bình dị 
với khát vọng về tự do, hanh phúc - chính là biểu tượng cho ước vọng thứ hai. 
Hai ước vọng thiêng liêng ấy đã tạo nên con người. 

Như vậy tục thờ T# bất rử là một giá trị văn hóa tỉnh thần rất đẹp của đân 
tộc fa. Đó là tĩnh hoa được chắt lọc qua suốt chiều dài lịch sử biểu tượng cho 
sức mạnh liên kết của cộng đồng để làm ruộng và đánh giặc, cho khát vọng xây 
đựng một cuộc sống vật chất phỏn vinh và tỉnh thần hạnh phúc. 


II- TÔN GIÁO 


A- NHO GIÁO VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM 

1. Sự hình thành của Nho giáo 

1.1. Trong xã hội Trung Hoa cố đại, “nho” là một danh hiệu chỉ những 
người có học thức, biết lễ nghị. Nho giáo là hệ thống giáo lý của các nhà nho 
nhằm tổ chức xã hội có hiệu quả. Cơ sở của nó được hình thành từ đời Tây Chu, 
đặc biệt là với sự đóng góp của Chư Công Đán "'. Đến lượt mình, KHÔNG TỬ 
phát triển tư tưởng của Chu Công, hệ thống hoá lại và tích cực truyền bá. Vì 
vậy, ông thường được xem là người sáng lập Nho giáo. 


Khổng Tử tên là Káu, sinh năm 551 trước Công nguyên tại nước Lỗ (nay 


©® Chu Công Đán là con Chu Văn Vương. em Chu Võ Vương, chú Chu Thành Vương 


93 


là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông). Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên, phải 
làm lụng để giúp mẹ, nhưng rất ham học. Từ năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. 
Học trò gọi ông là Khổng Phu Tủ, Khổng Tử (= thầy Không). Từ năm 34 uuổi, 
trong suốt gần 20 năm, Khổng Từ dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để 
truyền bá tư tưởng và tìm người biết dùng mình. Nhiều nơi thầy trò bị bỏ đói, bị 
vây, bị doạ giết và đạo của ông thì chẳng ai dùng. Cuối đời, ông tiếp tục đạy 
học và bắt tay vào soạn sách. Ông mất năm 479 trước Công nguyên, thọ 73 tuổi. 


1.2. Sách kinh điển của Nho giáo 


Gânm hai bộ: 

Bộ thứ nhất là Vgữ kinh, phần lớn có từ trước, Khổng Tử dã gia công san 
định hiệu đính và giải thích. Năm cuốn đó là: 

L) “Kính Thờ” là sưu tập thơ ca dân gian, trong đó chủ đề tình yên nam nữ 
khá nhiều. Khổng Từ dùng nó để giáo dục một tình cảm lành mạnh và cách thức 
diễn đạt tư trưởng khúc chiết rõ ràng. 

2) “Kinh TiuÈ` ghỉ lại những truyền thuyết và biến cố về các đời vua cổ - 
anh mình như Nghiêu, Thuấn, tàn bạo như Kiệt, Trụ; Khổng Tử gia công san 
định lại những mong đem họ làm gương cho đời sau. 

3) “Kinh Lể" ghi chép những lễ nghi thời trước, Khổng Từ hiệu đính lại 
mong dùng nó làm phương tiện duy trì và ổn định trật tự xã hội. 

4) “Kinh Dịch" khởi thuỷ vốn ghì chép về Âm dương, Bát quái ở dạng ký 
hiệu với sự đóng góp của Chu Văn Vương và Chu Công Đán. Từ bộ “Chu dịch" 
đó, Khổng Tử đã giảng giải sâu rộng thêm và trình bày thứ tự rõ ràng cho dễ 
hiểu, để dùng hơn. 

5) “Kinh Xuân Thu” nguyên là sử ký của nước Lỗ, quê hương Không Tử, 
được ông đụng công chọn lọc sự kiện, kèm theo những lời bình, thậm chí sáng 
tác thêm những lời thoại để giáo đục các vua chúa. 

Đúng ra, bộ sách cồn một cuốn thứ sáu là “Kiih Nhạc”, nhưng về sau bị 
thất lạc, chỉ còn lại một ít làm thành một thiên ghép chung vào “Kinh Lễ" gọi là 
“Nhạc ký". Vì vậy, “Lục kinh” thành ra chỉ còn “Ngữ Ki, 

Bộ thứ 2 là Tứ thư: “Luận ngí?, “Trưng dung”, “Mạnh tr. 

Sau khi Khổng Tử mất, học trò tập hợp những lời đạy của thầy soạn ra chốn 
Luận ngữ (các lời bàn luận). Học trò xuất sắc của Khổng Tử là Tăng Sâm 


94 


(thường gọi là Tăng Tử) dựa vào lời thầy mà soạn sách “Đại học” dạy phép làm 
người quân tử). Rồi một học trò Tăng Tử là Không Cấp, thường gợi là Tử Tư 
(ông cũng chính là cháu nội Khổng Từ), viết ra Trưug dung nhằm phát triển tu 
tưởng của ông riội mình về cách sống dung hoà, không thiên lệch. Đến thời 
Chiến quốc, các học phái nổi lên như nấm, có Mạnh Kha (khoảng 390 - 305 
trCN), thường gọi là Mạnh Tử, là người bảo vệ xuất sắc tư tưởng của Không Tử; 
những lời của ông được học trò về sau biên soạn lại thành sách "Mfanh Từ". 
“Đại học”, “Trung dung”, “Luận ngữ”, “Mạnh Tử” về sau hợp lại gọi là “Tứ thư". 
*Tự thự) và ^Ngũ kinh” trở thành hai bộ sách gốt đầu giường của Nho giáo, 

Mạnh Từ đã khép lạt một giai đoạn quan trọng - giai đoạn hình thành Nho 
giáo. Đó là “Nho giáo nguyên thuỷ, Nho giáo tiêu Tần” (trước thời Tần) hay 
còn được gọi là tư tưởng Khổng - Mụnh. 


2. Nội dung cơ bản và sự phát triển £úa Nho giáo 


2.1. Để tổ chức xã hội, điều cốt lõi là đào tạo cho được những người cai trị 
kiểu mẫu - người quân tử, (quân = cai trị, quản tử = người cai trị). Để trở thành 
người quân tử, trước hết là phải tu thản. Có ba tiêu chuẩn chính: 

4) Đạt “đạo”. Đạo là con đường, là những mối quan hệ mà con người phải 
biết cách ứng xử trong cuộc sống. Có năm đạo: vua tỏi, cha con, vợ chồng, anh 
em, bè bạn (quân thần, phu tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu). Năm đạo đó gọi 
là ngũ luân (lưân = thứ bậc, cư xử). Trong xã hội, cách ứng xử hợp lý hơn cả là 
trưng dung (dụng hoà ở giữa). 

b) Đại “đức”, Người quân tử, theo Không Từ nếu có ba điều nhân - trí - đũng 
thì gọi là đạt đức. Vẻ sau, Mạnh Tứ bỏ “đũng” mà thay bằng “lễ, nghĩa” thành bốn 
đức: nhân, lễ, nghĩa, trí. Đến đời Hán thêm !í¡ thành năm đức gọi là ngũ thường. 

e) Ngoài các tiêu chuẩn về “đạo” và “đức”, người quân từ còn phải biết thị - 
thự - lễ - nhạc. Không Từ nói rằng con người “hưng khởi trong lòng là nhờ học 
Thi, lập thân được là nhờ biết Lễ, thành công được là nhờ có Nhạc” (“Luận 
0g). Nói cách khác, ông đồi hỏi người cai trị không thể là đân võ biển, mà 
phải là một người có vốn văn ñiøá toàn diện. 

Tu thân rồi, bổn phận của người quân từ là hành động, phải “Tế gia, trị 
quốc, bình thiên hạ". Kim chỉ nam cho mọi hành động trong công việc cai trị là 
hai phương châm: 


95 


+ Phương châm thứ nhất là nhán trị. Nhân là tình người, nhân trị là cai trị 
bằng tình người, coi như bản thân mình. Sách “Luận ngữ” kế rằng có người học 
trò hoi về Nhân, Không Từ đáp: “Yáư người”; còn khi hỏi thế nào là Nhân, ông 
trả lời: “Điều mà mình không muốn thì đựng làm cho người khác”, “Mình muốn 
lập thân thì phải guíp người khác lập thân, mình muốn thành đạt thì phải giúp 
người khác thành đạt”, 

+ Phương châm thứ hai là chính danh. Chính danh tức là sự vật phải ứng 
với tên gọi, mỗi người phải làm đúng với chức phận của mình. Chính danh trong 
cai trị là phải làm sao để “vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con" (“Luận 
ngữ"). “Nếu danh không chính thì lời nói không thuận. Lời nói không thuận tất ` 
việc chẳng thành" (“Luận ngữ”) Danh chính ngôn thuận”). 


Đó chính là những nét chủ yếu nhất trình bày trong các sách của học thuyết 
Nho giáo, Gọn hơn nữa, nó đã được những người sáng lập tốm gọn trong 9 chữ 
tu thân, tê gia, trị quốc, bình thiên hạ. Và 9 chữ ấy cũng chỉ nằm trong 2 chữ 
cái frị mà thôi. 


3. Quá trình thâm nhập. phát triển và những đặc điểm của Nho giáo 
Việt Nam 

3.1. Hán Nho đã được các quan lại Trung Hoa như Tích Quang, Nhâm 
Diên, Sĩ Nhiếp ra sức truyền bá từ đầu Công nguyên. Tuy nhiên, vì đây là thứ 
văn hoá đo kẻ xâm lược áp đặt cho nên, suốt cả giai đoạn chống Bắc thuộc, Nho 
giáo chưa có chỗ đứng trong xế hội Việt Nam. Đến năm 1070, với sự kiện Lý 
Thánh Tông cho lập Văn Miếu thờ Chu Công, Khổng Tử, mới có thể xem Nha 
giáo được tiếp nhận chính thức °”, Chính vì vậy mà Nho giáo ở Việt Nam chủ yếu 
là Tống Nho chứ không phải là Hán Nho, Đường Nho hay Minh Nho, Thanh Nho. 

Đời Trần có Chu Văn An đào tạo được khá đông học trò. Các nhà nho những 
lớp đầu tiên này ra sức bài xích Phật giáo để khẳng định chỗ đứng của mình. 
Tuy nhiên, cho đến gần cuối đời Trần, Nho giáo vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. 

Trong cuộc kháng chiến hơn 20 năm chống quân Minh, năm 1407 quân 


t® Miếu Văn (thờ Khổng Từ) có giá trị biểu trưng đổi với Nho giáo cũng như eltt¿ đối 
với Phật giáo, guán đối với Đạo giáo, nhà thờ đối với Thiên Chúa giáo. Ngoài Văn 
Miếu Hà Nội, có Văn Miếu ở Huế (xây năm 1808. mà người dân Huế gọi là Văn 
Thánh): các địa phương cũng xây miếu thờ Khổng Từ gọi là Khổng nuếu, các thôn 
xã thì lập Văn từ. Văn chỉ, 


96 


Minh xâm lược Đại Việt đến năm 1428 Lê lợi giành độc lập (Lam Sơn), các 
nhà Nho Việt Nam tập hợp đưới cờ Lê Lợi đã có những đóng góp to lớn. Sự lớn 
mạnh của Nho giáo Việt Nam (điều kiện chủ quan) cùng với nhu cầu cải cách 
quản lý đất nước (vêu cầu khách quan đã dẫn đến việc triều Lê đưa Nho giáo 
thành quốc giáo: sự phát triển của Nho giáo chuyển sang giai đoạn mới - giai 
đoạn Nho giáo độc rôn. Từ đó, Nho giáo thịnh suy theo bước thăng trầm của 
triểu đình: Thời Lê sơ thì Nho giáo thịnh, chí sĩ đua nhau đi thi để ra làm việc 
nước. Thời Lê mạt thì Nho giáo suy, nhiều nhà nho xuất sắc (như Nguyễn Binh 
Khiêm) lui về ở ấn. Nhà Nguyễn lên cầm quyên, địa vị Nho giáo một lần nữa 
được kháng định để rồi mất hẳn khi phải đối mặt với sự tấn công của văn hoá 
phương Tây. 

Nét độc đáo của văn hoá Việt Nam là khi tiếp thu cái ngoại lai, nó tiếp 
nhận từng yếu tố riêng lẻ và Việt Nam hoá để rồi cấu tạo lại theo cách của 
mình. Nho giáo Việt Nam là một hệ thống như thế. 

3.2. Nhà nước phong kiến Việt Nam chủ động tiếp nhận Nho giáo chính là 
để khai thác những yếu tố là thế mạnh của Nho giáo, thích hợp cho việc fổ chức 
và quản lý đất nước. 

Trước hết, nhà nước quân chủ Việt Nam, đặc biệt là các triểu Lê và 
Nguyễn, đã học tập rất nhiều ở cách tổ chức mriểu đình và hệ thống pháp luật 
của người Trung Hoa (xem Ï]I-2). 

Thứ hai, hệ thống thí cử để tuyển chọn người tài bổ đụng vào bộ máy cai trị 
đã được triều đình phong kiến Việt Nam vận dụng ngay từ đầu triều Lý, hoàn 
thiện dần vào thời Trần và hoàn chính vào thời Lê. Từ kỳ thi đầu tiên (năm 
1075) đến kỳ thí cuối cùng của lịch sử khoa cử phong kiến (năm 1919), trong 
vòng 844 năm có tất cả 185 khoa thi, với 2.875 người đỗ, trong đó có 56 trạng 
nguyên. 

Thứ ba, khi mà chữ cổ đã mai một và mất hẳn, thì người Việt đã sử dụng 
chữ Hán (thường gọi là chữ Nho - “chữ của Nho giáo”) làm văn tự chính thức 
trong giao địch hành chính. Trên cơ sở chữ Hán, từ cuối thời Bắc thuộc, người 
Việt đã tạo ra chữ Nám (chữ của người Nam) đùng trong sáng tác văn chương. 
Thời Tay Sơn, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã mở rộng ra, sử đụng chữ Nôm 
cả trong lĩnh vực hành chính và giáo dục (La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã được 
giao nhiệm vụ tổ chức dịch “Tứ thư, Ngũ kinh” và các sách giáo khoa từ chữ 


9 


Han ra chữ Nôm). 


43.3. Có nhiều yếu tố của Nho giáo khi vào Việt Nam đã bị biển đới cho phù 
hợp với truyền thống của văn hoá đân tộc. Chữ nghĩa có thể vẫn thế, mừng cách 
hiểu dã khác nhiều. 


Xã hội các quốc gia cổ đại vùng Trung Nguyên. với gốc gác du mục cua 
mình, luôn đầy biến động. Bởi vậy, Nho giáo muốn tạo nên một xã hội ổn định. 
Đối với Việt Nam nông nghiệp, ước mong về một cuộc sống ổn định, không xáo 
trộn là một truyền thống lâu đời. Ở Việt Nam. 6u cần day trì sự ổn định kháng 
chỉ có ở dân mà cả ở triều đình, không clủ trong đối nột mà cả trong đối ngoạt. 
Các cuộc chiến tranh mà người Việt Nam từng phải thực hiện đều mang tính tự 
vệ, với phong kiến Trung Hoa cũng thể mà với người Chiêm Thành cũng thế. 

Để duy trì sự ổn định, làng xã Việt Nam đã tạo nên sự lệ thước của cá nhân 
vào tập thể cộng đồng bằng cách phân biệt dân chính cư - ngụ cư, cộng đồng 
hoá Tĩnh vực hôn nhân, sử dụng hữu hiệu bộ máy dư luân. Tương tự, muốn duy 
trì sự ổn định của quốc gia, nhà nước Nho giáo đã tạo ra vự phụ thuộc của bộ 
máy quan lại vào nhà cẩm quyển bằng hai biện pháp: 

a) Biện pháp kính tế là "nhẹ lương nạng bổng”: quan lại xưa sống không 
bằng lương và chủ yếu bằng bổng do dưới nộp lên và lóc do trên ban xuống - 
cuộc sống được bao cấp theo lối ban ơn. 

b) Biýu pháp tình thần là “trọng đức khinh tài”: Khai thác truyền thống 
trọng đức của văn hoá nông nghiệp (mà “đức” là khái niệm rất chủ quan. mặp 
mờ), nhà nước Nho giáo buộc quan lại không thể hành động mà không tính đến 
dư luận. 


Yếu tố quan trọng thứ hai là việc frọng tỉnh người. Vì trọng tình vốn là 
truyền thống lâu đời của văn hoá phương Nam, cho nên khi tiếp nhận Nho giáo, 
người Việt Nam đã tâm đắc với chữ “Nhán ” hơn cá. Nhân là lòng thương 
người: Bán mình là hiếu, cứu người là nhân (Truyện Kiểu). “Nhân” gắn liền với 
“Nghĩa”: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân (Nguyễn Trãi). Đối với người bình dân, 


+ 


“nhân” đồng nghĩa với “tình”. Khả nãng đồng hoá Nho giáo một cách mãnh liệt 
thể hiện qua bài ca đao đí dỏm: “Minh về ta chẳng cho vẻ, ta nắm vạt áo ta để 
bài thơ. Bài thơ ba chữ rành rành: Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba. Chữ 


trung thì để phân cha, Chữ hiểu phân mẹ, đôi ta chữ tình?" 


98 


c) Thứ ba, là # /ưỡng “trưng quán”, Nho giáo Trung Hoa rất coi trọng 1ư 
tưởng “trung quân”, còn tư tưởng yêu nước thì không được đề cập đến (đó là đặc 
điểm của truyền thống văn hoá gốc du mục: đề cao vai trò cá nân của thủ lĩnh 
và coi nhẹ gước gi4); quan lại Trung Hoa và võ sĩ Nhật Bản đều coi việc trung 
thành vớt "minh quân”, “mình chúa”. “Thiên Hoàng” làm trọng, sẵn sàng xả 
thân vì họ, Trong khi đó ở Việt Nam, tinh thần yêu „ước và tỉnh thần đán rọc lại 
là một truyền thống mạnh (bởi coi trọng hai đơn vị làng và nước). Người Việt 
Nam riếp thụ tư tưởng trung quần Nho giáo trên cơ xở tính thần yêu nước và 
tình thân đán tóc sẵn có, khiến cho cái trung quân đó đã bị biến đôi và gắu hiến 
với ái quốc: Khi xuất hiện mâu thuẫn giữa vua với đất nước, dân tộc thì đá? 
nước, dân tộc là cúi quyết định. 

d) Thứ tư là xu hướng (rong văn. Chính vì chịu ảnh hưởng của văn hoá 
nông nghiệp phương Nam nên Nho giáo nguyên thuỷ rất coi trọng văn, trọng kẻ 
sĩ. Tuy nhiên, Trung Hoa có trọng thì quan văn cũng chỉ ngang hàng quan võ. Ở 
các nước Đông Nam Á, chữ “đỡng" vẫn được coi trọng ở những mức độ khác 
nhau: trong quân đội Tưởng Giới Thạch, năm đức tính được để cao là Trí - Tín - 
Nhân - Dữzg - Trực; trong quân đội Triểu Tiên thời Sila thì để cao Trung - 
Hiếu - Tín - Kiêm. Thứ bậc “sĩ, nông, công, thương” có ở cả Việt Nam và Nhật 
Bản, nhưng trong khi “sĩ” ở Việt Nam là vấn sĩ thì ở Nhật Bản lại là võ sĩ. Ö 
Việt Nam, văn được coi trọng hơn hẳn võ: Tuy luôn phải đối phó với chiến 
tranh, nhưng người Việt ít quan tâm đến các kỳ thi võ mà chỉ ham học chữ, thi 
văn: “Môi kho vàng không bằng một nàng chữ". Người Việt Nam nhìn thấy ở 
Nho giáo một công cụ văn hoá, một con đường làm nên nghiệp lớn: "Chẳng 
ham rưộng cả ao liển, Tham vì cái bút cái nghiên anh đồ. Anh về lo học chữ 


Nho, Chín trăng em đợt, mười thu em chờ”. 


e) Thú năm là hái độ đối với nghề buôn, Nho giáo Tràng Hóa khuyên 
khích làm giàu nếu ná không trái với lễ: “Phú quý mà có thể cầu được thì đà 
làm kể cầm roi đánh xe hấu người, ta cũng làm” (“Luận ngữ”). Làm giầu khòng 
chỉ nên, mà còn là rách nhiệm của người cai trị. Mạnh Từ từng bàn đến các vấn 
đề trao đối hàng hoá, giá cả, chính sách thu thuế chợ, thuế đường... Chính vì vậy 
mà ở Tung Hoa, Nho giáo chẳng hề cần trở nghề buôn phát triển. Trung Hoa 
đã sản sinh ra một tầng lớp thương nhân giỏi buôn bán tới mức cả thế giới đều 
biết tiếng. Ngay từ thời Không Tử, tiền tệ đã xuất hiện cùng với tảng lớp đại 
thương nhân, học trò Khổng Tủ là Tử Cống nhờ đi buôn mà làm giàu. Thời 


99 


Chiến Quốc, có những thương nhân lớn như Lã Bất Vị nước Tần tung của cải để 
thao tứng chính quyền, Mạnh Thường Quân nước Tẻ làm nghề cho vay nặng lãi 
đã dựa vào tiền để cửng cố quyền lực chính trị của mình. Từ thời Chiến Quốc, 
chính quyền vưa chúa của các nước trong vùng đã lấy thương nhân làm chỗ dựa. 
Trong khi đó thì ờ Việt Nam với văn hoá nông nghiệp đám nét, với tính 
cộng đồng và tính tự trị lại có truyền thống khinh rẻ nghề buôn: Nó đã bám 
rễ vào suy nghĩ và tình cảm mỗi người, khiến cho nghề buôn trong lịch sử Việt 
Nam không thể phát triển được, nó còn được khái quát hoá thành quan niệm 
mang tính chất chính thống: dĩ nông v/ bản, dĩ thương ví mại và đường lối trọng 
nóng úc thương. “Truyền thống” này đã khiến Việt Nam nông nghiệp vốn đã 
âm tính lại càng duy trì được sự ổn định lâu đài tránh mọi nguy cơ đồng hoá, 
3.4. Sở dĩ Nho giáo đã được Việt Nam dỡ ra, cai biến cho phù hợp với hoàn 
cảnh và truyền thống của mình, rồi cấu trúc lại một cách tài tình như thế là vì 
giữa Nho giáo Trung Hoa và văn boá Việt Nam có những nét ứơng đồng. 
Những nét tương đồng đó không phải ngẫu nhiên. Đó không phải là cái gì 
khác mà chính là những tỉnh hoa của văn hoá nông nghiệp phương Nam mà Nho 
giáo nguyên thuỷ đã tiếp thu. Thành ra, khi vào Việt Nam, Nho giáo luôn phng 
phất cái nét “vừa quen vừa lạ” rất đặc biệt. H. Masper trong cuốn La Chine 
anHaue (1955) nói rất đúng rằng: “Khi người dân miền Nam thời mới thâu nhận 
văn hoá Trung Hoa thì chỉ như là đặt mình vào miột cát gì cố cựu quen thuộc từ 
xưa mà nay vừa đổi mới lại. Đó là một tình trạng tiền sử, khi mà các dân tộc 
hiện cư ngụ trên đế quốc Trung Hoa còn tham dự vào một nền văn minh chung. 


B - ĐẠO GIÁO VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM 

1, Từ Đạo gia đến Đạo giáo 

1.1. Đạo giáo được hình thành trong phong trào nông dân khởi nghĩa vùng 
Nam Trung Hoa vào thế ký II sau Công nguyễn, cơ sở lý luận của nó là Đạo Gia 
- triết thuyết do Lão Tử đề xướng và Trang Tử hoàn thiện (học thuyết Lão - 
Trang). 

Lão Tử người nước Sở (vùng Bách Việt), tên là NHI, tự là Đam (nên còn gọi 
là Lão Đam), sống vào khoảng thế kỷ VI - V trước Công nguyên, gần như đồng 
thời với Khổng Tử (lớn tuổi hơn Khổng Tử). Ông từng làm quan phụ trách thư 


100 


viện nhà Chu, sau lui về ở ẩn, không biết mất năm nào, tương truyền vẻ già cưỡi 
con trâu xanh đi về phía tây vào núi rồi biến mất. Tư tưởng của Lão Tử được 
trình bày trong cuốn “®Đựo đức kinh”. Sách gồm §1 chương chia làm hai thiên 
thượng và hạ bàn về Đạa kinh và Đức kinh. 

Đạo của Lão Tử là một khái niệm trừu tượng chỉ cái ( nhiên, cái có sẵn 
một cách tự nhiên: “Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt trước 
Đạo, Đạo bắt chước tự nhiên”. Nó là nguần gốc của sạn vật. Đức là biểu hiện 
cụ thể của đạo trong từng sự vật. Đạo sinh ra vạn vật, nhưng làm cho vật nào 
thành ra vật ấy và tồn tại được trong vũ trự là do Đức. Nếu Đạo là bản chất của 
vũ trụ thì Đức là sự cấu tạo và tồn tại của vũ trụ. 

Sự sinh hoá từ Đạo ra Đức, từ Đức trở về Đạo ở Lão Tử thấm nhuần sâu sắc 
tỉnh thân biện chứng âm dương của triết lý nông nghiệp. Được chỉ phối bởi luật 
quân bình âm đương, vạn vật tồn tại theo lẽ tư nhiên một cách rất hợp lý công 
bằng, chu đáo, và do vậy mà mầu nhiệm. Hợp lý, vì, theo Lão Tử, lẽ tự nhiên 
giống như việc giương cung, cao thì ghìm xuống, thấp thì nâng lên. 

Công bằng, vì nó luôn bớt chỗ thừa vào chỗ thiếu. Chu đáo, vì nó như cái 
lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Bởi vậy mà nó miều nhiệm tới mức 
không cần tránh mà chiến thắng, không cần nói mà ứng nghiệm. Mọi sự bất cập 
hay thái quá (mất quân bình) đất' trái-với lẽ tự nhiên và đo vậy, sẽ / điều chỉnh 
theo luật âm dương chuyển hoá: “Vật hê bớt thì ná thêm, thém thì nó bớt. 

Từ đây, Lão Tử suy ra điết lý sống tối ưu là muốn làm việc gì, phải đi từ 
điểm dối lập, phải vỏ nỉ (không làm). Vô vi không có nghĩa là hoàn toàn không 
làm gì, mà là hoà nháp với tự nhiên đừng làm gì thái quá. Vì làm thái quá thì 
theo luật âm dương “tát c£ tắc phản”, kết quả thu được còn tệ hại hơn là hoàn 
toàn không làm gì. Triết lý vô vi áp đụng vào vào đời sống cá nhân là “chỉ vì 
không tránh nên thiên hạ không ai tranh nồi với mình”. Áp dụng vào đời sống 
xã hội, Lão Từ không tán thành lối cai trị cưỡng chế, áp đặt đương thời, ông nói 
muốn dân yên ôn thì cai trị một nước phải “giống như kho một nồi cá nhớ”: cá 
nhỏ nên để yên không cạo vẩy, không cắt bỏ ruột, khi kho không khuấy đảo - 
cạo, cắt, khuấy đảo chỉ tế làm cho cá nất. 

1.2. Công lao của Lão Từ chính !à đã học thuyết hoá những tư tưởng triết lý 
của truyền thống văn hoá nông nghiệp phương Nam. Đạo chẳng phải cái gì 
khác ngoài sự phạm trù hoá triết lý tỏn trọng tự nhiên; còn đức chính là sự 


LÔ] 


phạm trù hoá luật đươt đương biến đổi. Không Từ và Lão Từ đều tiếp nhận sức 
sống của văn minh nông nghiệp, nhưng trong khi Khổng Tử tìm cách kết hợp nó 
với văn minh gốc đu mục thì Lão Từ dựa hoàn toàn vào nó. Khóng thì "nhập 
thế”, “hữu vị”, còn Lão thì "xuất thế”, "vô vi" °", Không phải không có lý do 
khi có người coi Lão Tử là “ông Tổ triết học của dòng Bách Liệt (Nguyễn Hữu 
Lương, 1971). Cũng chính vì học thuyết của Lão Tử xây dựng trên cơ sở triết lý 
âm đương của văn hoá nông nghiệp là cái mà truyền thống văn hoá gốc du mục 
chưa hẻ biết đến cho nên Hegel từng nhận xét rằng tư tưởng của Không Tử thì 
nghèo nàn, còn Lão Từ mới xứng đáng người dại điện cho tỉnh thần phương 
Đông cổ đại. 

Không phải ngẫu nhiên mà trong khí Không Tử luôn được hình dung như 
một ông quan phương Bắc mũ cao áo dài thì Lão Tử như là môt ông già nông 
dân phương Nam chất phác chân đất cưỡi trâu '”. Trong khi tiển sử cụ Khống 
được người sau biết rất rõ thì lai lịch cụ Lão mờ mờ ảo ảo. Trong khi Khổng ôm 
mộng "Bình thiên hạ” thì Lão hài lòng với những “uước nhớ dân íP` như những 
làng quê mang 1n cóng đồng Ở bên trong và tính rự trị ở bên ngoài, nhỏ tới 
mức “rước láng giêng trông thấy nhan, tiếng gà gáy chó xúa cùng nghe” Và tự 
trị tới mức “đâu đến giả chết mà không đi lại với nhàn. 

1.3. Mãi đến Trưng Tử (khoảng 369 - 286 trước Công nguyên), học thuyết 
của L.ão Tử mới lại được người đời chú ý. Trang Tử tên thật là Trang Chu, người 
nước Tống (nay thuộc tỉnh Hà Nam), suốt đời từ chối làm quan, cuối đời sống ấn 
đật tại núi Nam Hoa. Tư tưởng của ông được ghi lại trong sách ''Nưm Hoa kính”. 


Trong iĩnh vực nhận thức, phát triển tư tưởng biện chứng của Lão Tử, 
Trang Tử đã tuyệt đốt hoá sự vận động, xoá nhoà mọi ranh giới giữa con người 
và thiên nhiên, giữa trái và phải, giữa tồn tại và hư vô, đẩy phép biện chứng tới 
mức cực đoin thành một thứ trương đối luận. 


Ó Về tính chất Nam - Bắc trong đối lập “Đạo - Nho” này, nhà văn Nhật Bán Okakuru 
Kakuzo nhận xét: “Cần phải nhớ Đựø giáo tượng trưng cho sự cỡ găng tỉnh thần cá 
nhân của người Trung Hoa miền Nam. chống lại cái tính thần xã hội công công của 
Trung Hoa miền Bắc thể hiện trong Who giáo. 

t!' Truyền thuyết vẻ Lão Từ cười trâu xanh đi về phía tây vào núi rổ: biết mất là một 
cách nói đầy ẩn du: /záw là con vật của nông nghiệp pươne Na, mầu vanh là mầu 
của phương Dóng theo Ngũ hành - 7ão Tử cưỡi Trâu xanh có nghĩa là ông gắn bó với 
văn hoá nóng nghiệp đông nam. Đi về phía Tảáy là chết, 


102 


Trong /ĩnh vực xứ hội, nếu như Lão Từ chỉ dừng ở mức không tấn thành 
cách cai trị hữu vị, thì Trang Từ cửn phét kẻ thống trị đến cực độ: öng không 
chỉ bất hợp tác với họ và còn nguyền rủa, chàm biếm họ là bọn đợi đưø (kẻ trôm 
lớn): “Kẻ trộm gươm thì chết, người trộm nước thì làm vua chư hầu. Cửa vua 


chư hầu mà còn có nhân nghĩa nữa sao?" 


Nhưng Trang Tử để xuất biện pháp gì? Ông đã đầy phép vò vi với chủ 
trương sống hoà mình với tự nhiên của Lão Từ tới mức cực đoan thành chủ 
nghĩa yếm thế thoát tục, trở về xã hội nguyên thuỷ: “Núi không đường đì, đảm 
không cân thuyền, muôn vớt chunp sống, làng xôm liên tiếp cùng ở với cẩm tí”, 


1.4. Trong canh loạn l1 cuối đời Đông Hán (thế ký H) tư tưởng của Lão Tử 
cộng với chất duy tâm mà Trang Tử đưa vào đã trở thành cơ sở cho việc thần bí 
hoá đạo gia thành đựo giáo. 

Chủ trương vô vi cùng thái độ phản ứng của Lão - Trang đối với chính sách 
áp bức bóc lột của tầng lớp thống trị khiến cho Đạo giáo rất thích hợp để dùng 
làm vũ khí tính thần tập hợn nông dân khởi nghĩa. 

Đạo giáo có hai phái: Đạo giáo phù thuỷ dùng các pháp thuật LRừ tà trị 
bệnh chủ yếu giúp cho đán thường khoẻ mạnh đạo giáo thần tiên dạy vụ luyện, 
luyện đan, dành cho Zwÿ óc cầu trường sinh bất tử °', Kinh điển của Đạo giáo 
gọi là Đạo tạng; ngoài sách về nghỉ lễ, giáo lý, Đạo tạng còn bao gồm cả sách 
thuốc, dưỡng sinh, bói toán, tướng số, coi đất, thơ văn, bút ký, ... tổng công lên 
tới trên năm nghìn quyển. 

Đạo giáo khởi đầu bằng Ngữ đầu mể đạo (Đạo năm đấu gạo) - một thứ Đạo 
giáo phù thuỷ do Trương Đao Lăng sáng lập. Trương Đao Lãng tu luyện ở vùng 
núi Tứ Xuyên, ông lấy Lão Từ làm ngọn cờ, dùng bùa chú và phương thuật, 
nước phép và cỏ dại chữa bệnh để thu hút mọi người vào đạo nhằm chống lại 
các thế lực phong kiến. Đời Tam Quốc, Trương Giác cũng dùng các phương 
thuật, bùa phép để tập hợp nông dân tiến hành khởi nghĩa Hoàng cán (nghĩa 
quân đầu chít khăn vàng làm đấu hiệu) chống lại chế độ cai trị đương thời. 

Đạo giáo thần tiên hướng tới việc tu luyện thành thần tiên trường sinh bất 
tử. Tu tiên có hai cách nội tu và ngoại dưỡng. Ngoại dưỡng là dùng thuốc 


f) Cũng giống như trong Phật giáo thì Tỉnh để tông và Mật táng đành cho đân thường. 
còn Thiển róng đành cho quý tộc. 


103 


trường sinh, gọi là tbn đan (hay lính đan, thủ được trong lò bằng cách luyện từ 
một số chất khoáng như chất thần sa. hùng hoàng, từ thạch, vàng). Nói £w là rèn 
luyện thân thể, dùng các phép cốc (nhịn ăn), dưỡng sinh. khí công... lấy thân 
tmình làm lò luyện, luyện tỉnh thành khí, tuyện khí thành thần, luyện thần trở về 
hư vô (Đạo). Con người, cũng như vạn vật là từ “Đạo” mà sinh ra; cho nên tu 
luyện là trở về với “Đạo”. 


2. Sự thâm nhập và phát triển của Đạo giáo ở Việt Nam 

2.1. Đạo giáo thảm nhập vào Việt Nam từ cuối thế Kỷ 1Í. Sách “Đạo Tạng 
kinh” ghỉ: “Sau khí vua Hán Lình đế băng hà, xã hội (Trung Hoa) rối loại, chỉ 
có đất Giao Châu là yên ổn. Người phương Bắc chạy sang lánh nạn rất đông, 
phần nhiều là các đạo sĩ luyện phép trường sinh theo cách nhịn ăn”, Nhiều 
quan lại Trung Hoa sang ta cai trị đều sinh phương thuật (như Cao Biển đời 
Đường từng lùng tìm yếm huyệt. hy vọng cắt đứt các long mạch để triệt nguồn 
nhân tài Việt Nam). 

Trong khi Nho giáo chưa tìm được chỗ đứng ở Việt Nam thì Đạo giáo đã 
tìm thấy ngay những tín ngưỡng tương đồng có sẵn từ lâu. Từ xa xưa người Việt 
Nam từ miền núi đến miền xuôi đã rất sùng bái ma thuật, phù phép; họ tin rằng 
các lá bùa, những câu thần chú... có thể chữa bệnh, trị tà ma, có thể làm tăng 
sức mạnh, gươm chém không đứt... Tương truyền Hùng Vương là người giỏi 
pháp thuật nên cố uy tín thu phục 15 bộ lập nên nước Văn Lang. Ngay các nhà 
sư cũng phải học các phép trị bệnh, trừ tà thì mới đưa Phật giáo thâm nhập sâu 
vào dân chúng vốn có tín ngưỡng ma thuật. Vì vậy dễ hiểu là tại sao Đạo giáo, 
trước hết là Đạo giáo phù thuỷ, đã thâm nhập nhanh chóng và hoà quyện dễ 
dàng với tín ngưỡng ma thuật cổ truyền tới mức không còn ranh giới. Do vậy mà 
tình hình Đạo giáo ở Việt Nam rất phức tạp, khiến cho không ít nhà nghiên cứu 
đã quy hết mọi tín ngưỡng cổ uyên Việt Nam cho Đạo giáo và ngược lại, 
người Việt Nam sính đồng bóng, bùa chú lại chẳng hề biết Đạo giáo là gì. 

Mội sự khác biệt nữa không kém phần quan trọng giữa Nho giáo và Đạo 
giáo là: trong khi Nho giáo vốn mang bản chất của một công cụ tổ chức xã hội 
và với Hán Nho, nó đã thực sự trở thành vũ khí của kẻ thống trị thì Đạo giáo, 
trên cơ sở thuyết vô vi, lại sắn mang trong mình tư tưởng phản kháng giai cấp 
thúng trị. Vì vậy, cũng giống như ở Trung Hoa, vào Việt Nam, Đạo giáo (phù 
thux) đã được người dân sử dựng làm vũ khí chống lại kẻ thống trị. Ngay khi 


104 


thám nhập, nó đã là vũ khí chống lại phong kiến phương Bắc rồi. Phong trào 
nông dân khởi nghĩa ở các tinh Nam Trung Hoa vào thế kỹ II đều có liên hệ với 
các cuộc khởi nghĩa nông dân hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân. Vào thời kỳ phong 
kiến dân tộc ở Việt Nam, Đạo giáo thường dược đùng để thu hút nông đân tham 
gìa vào các cuộc bạo động chống lại cường hào ác bá địa phương và quan lại. 

Thời chống Pháp, để đối phó với kẻ địch có ưu thế về súng đạn, nhiều cuộc 
khởi nghĩa đã tích cực sử dụng ma thuật phù thuỷ làm vũ khí tỉnh thần: Mạc 
Đĩnh Phúc (cháu }§ đời nhà Mạc) khởi nghĩa năm 1895 ở các tỉnh miền Bắc Bọ, 
tuyên truyền là mình có phép làm cho súng Pháp quay trở lại bắn Pháp. Võ Trứ 
(quê ở Bình Định) và Trần Cao Vân (quê ở Quảng Nam) lãnh đạo người Kinh và 
người Thượng đeo bùa mang cung tên, đao rựa đánh giặc. Nguyễn Hữu Trí đón 
trụ sở ở núi Tà Lơn (Nam Bộ), tôn Phan Xích Long làm Hoàng đế, đồn rằng ôug 
là con vua Hàm Nghỉ và có nhiều phép màu, nhất là phép làm cho súng địch 
không nổ. Rồi phong trào lập “Hội Ẩm" ở Nam Kỳ lôi cuốn hàng vạn người 
tham gia... 


2.2. Bên cạnh việc thờ Ngọc Hoàng Thượng đế, Thái Thương Lão quân, 
thần Trấn Vũ (Huyền Vũ), Quan Thánh đế (Quan công), thần điện của Đạo giáo 
phù thuỷ Việt Nam còn thờ nhiều vị (hân rhánh khác do Việt Nam xây dựng. 
Trần Hưng Đạo được coi là có tài trừ ma cứu nạn cho đân nên được tôn là Đức 
Thánh Trần; Liễu Hạnh được coi là nàng tiên có nhiều phép thần thông luôn 
phù hộ cho dân nên được tôn là Bà Chúa Liêu. Trong tâm thức dân gian, Thánh 
và Chúa luôn sóng đôi bên nhau (Tháng 8 giỏ Cha, tháng 3 giỗ Afe) - đó chính 
là sản phẩm của lối tư duy cặp đôi theo triết lý âm dương. 

Vào thế ký XVI, đưới thời vua Lê Thần Tông, xuất hiện một trường phái 
Đạo giáo Việt Nam có quy mô rất lớn gọi là Nội đạo. Người sáng lập ra Nội 
Đạo là Trần Toàn, quê Quảng Xương (Thanh Hoá), nguyên là một quan to triểu 
Lê, không theo nhà Mạc, từ quan vẻ quê tu tiên, giúp dân trừ ma quỷ suốt hai 
vùng châu Hoan, châu Ái. Ông mở đạo trường ở Hoằng Hoá, có 10 vạn tín đồ 
được tôn làm Thượng Sư. Tương truyền ông từng đùng bùa phép chữa khỏi bệnh 
mọc lông cọp cho vua Lê Thần Tông, cứu sống con Chúa chết đã hai ngày. Vua 
và Chúa sai dựng nhà ở quê cho Toàn và tự tay Vua ghi ba chữ Mội Đạo Tràng. 
Ba người con trai của Toàn đều giỏi đạo nhấp được tôn là “Tam Thánh”. Phái 
đạo này phát triển vào Nghệ An và ra Bắc, đến tận thế kỷ XX hãy còn tồn tại 


105 


nhiều trung tâm ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Dương. Hưng Yên, Hà Nội, Thậm 
chí tới sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở Giáng Võ (Hà Nội) hằng năm còn 
có tới mấy vạn tín đồ đến trường Nôi đạo để cúng lễ chữa bệnh. 


C- PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 

1. Sự hình thành và nội dung cơ bản của Phật giáo 

1.1. Đạo Phật hình thành ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ VỊ trước Công 
nguyên: người sáng lập là thái tử Sidhata (Tất-đạt-đa). họ là Gotama (Cồ-dàm). 
Ông sinh năm 624 trƠN, vào lúc ở Ấn Độ đạo Balamôn (Bramanism) đang 
thống trị với sự phân chia đẳng cấp sâu sắc trong xã hội. Nỗi bất bình của thái 
tử về sự phân chía đẳng cấp, kỹ thị màu da và đồng cảm với nói khổ của muôn 
dân là những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành một tôn giáo mới. 


1.2. Thực chất của đạo Phật lì một học thuyết về nỗi khổ và sự giải thoái. 
Đức Phật từng nói: “Ta chỉ dạy một điều: Khố và khó điệt", Cốt lối của học 
thuyết này là 7# điêu đế (Đốn chân lý kỹ diệu) hay Tứ Thánh đế (Bốn chân lý 
thánh). đó là: 

a- Khổ để tà chân lý về bản chất của nỗi khổ. Khổ là gì? Đó là trạng thái 
buồn phiển phố biến ở con người do sinh, lão, bệnh, tử, đo mọi nguyện vọng 
không được thỏa mãn. 

b- Nhán đế, hay Táp '” để 15 chân lý về nguyên nhân của nổi khổ. Đó là ảo 
ái dục (ham muốn) và vô nh (kém sáng suốU. Dục vọng thể hiện thành hành 
động gọi là Vgföép (karma); hành động xấu khiến con người phải nhận hậu quả 
của nó (nghiệp báo), thành ra cứ luẩn quấn trong vòng luận hỏi không thoát ra 
được. 

€¬ Điệt để 1à chân lý về cảnh giới diệt khổ. Nỗi khổ sẽ được tiêu điệt khi 
nguyên nhân gây ra khõ bị loại trừ. Sự tiêu điệt khổ đau gọi là n¿ớt bàn 
(nryana, nghĩa đến là “Không ham muốn, đập tất”). Đó là thế giới của sự giác 
ngộ và giải thoát. 

d- Đạo đế là chân lý chỉ ra con đường điệt khổ, Con đường diệt khể, giải 
thoát và giác ngô đòi hỏi phải rèn luyện đạo đức (giới), tự tưởng (nh) và Khai 
sáng trí tuệ (/¿). Ba môn học này được cụ thể hóa trong khái niệm bứt chính 


+) “Tạp” đây có nghĩa là tích cụ (= tập trung) mà khởi lên. 


L6 


đạo (tám nẻo đường chân chính), Đó là: Chánh ngữ, chánh nghiệp. chánh mạng 
(thuộc lĩnh vực rèn luyện đạo đức - Giới); chánh niệm, chánh định (thuộc lĩnh 
vực rèn luyện tư tưởng - Định): chánh kiến, chánh tư duy, chánh tính tấn (thuộc 
về lĩnh vực khai sáng trí tuệ - Tuệ). 

Toàn bộ giáo lý của Phật giáo được xếp (hành ba /¿np (tạng = chứa đựng): 
Kinh tụng chứa các bài thuyết pháp của Phật và một số đệ tử: Luát tạng chứa 
các lời Phật dạy về giới luật và nghỉ thức sinh hoạt của chúng tăng: Luồn tạng 
chứa những lời bàn luận, 

Phật giáo coi trọng Phật - Pháp - Tăng. gọi là /w đảo: Đức Phật sáng lấp 
ra Phật giáo; pháp (giáo lý) là cốt tủy của đạo Phát; tăng chúng (người xuất gia 
tu hành) truyền bá Phật pháp trong thế gian. 


2. Quả trình thâm nhập và phát triển của Phật giáo ở Việt Nam 


2.I. Theo đường biển, các nhà sư Ấn Đá đã đến Viết Nam ngay từ đẩn 
Công nguyên. Luy Lâu, trụ sở quận Giáo Chỉ, đã sớm trở thành một trung tâm 
Phật giáo quan trọng. Từ đây, có những người như Không Tăng Hội (gốc Trung 
Á) hoặc Ma-ha-kì-vực (Mahajivaka, nhà sư Ấn Độ), đã đi sáu vào Trung Hoa 
truyền đạo ''. Sau này, khi trả lời vua Tùy Văn Đế về tình hình Phật giáo Giao 
Châu, nhà sư Đàm Thiên đã nói ràng: “Xứ Giao Châu có đường thông sang 
Thiên Trúc, Phật giáo truyền vào Trung Hoa chưa phố cập đến Giang Đông mà 
xứ ấy đã xây ở Luy Lâu hơn 20 bảo tháp, độ được hơn 5Ô0 vị táng và dịch được 
15 bộ kinh rồi. Thế là xứ ấy theo đạo Phật trước ta”. 

Cũng do Phật giáo đã được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào Việt Nam ngay từ 
đầu Công nguyên nên từ Eu¿kiha trếng Phạn đã được phiên âm trực tiếp sang 
tiếng Việt thành Øụ. Phật giáo Giao Châu lúc này mang màu sắc Tiển thừa 
Nam tông và, trong con mắt của người Việt Nam nòng nghiệp, Bụt nhữ một vị 
thần luôn có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng xuất hiện cứu giúp người tốt và trừng trị 
kẻ xấu. Sau này, sang thế kỷ IV-V, lại có thêm luồng Phát giáo Đại thừa Bắc 
tông từ Trung Hoa tràn vào. Chẳng mấy chốc, nó đã lẫn át và thay thế luồng 


€ N{ốt trong những người được Khương Tăng Hồi truyền đạo chính là Ngõ Tôn Quyền. 
Có nhiều khả năng là từ Luy Lâu. Phật giáo đã truyền sang Bành Thành (thời Chiến 
Quốc từng là kinh đó của Sở Hoài Vương. nay là Từ Châu thuộc Giang Tô), rồi từ 
Bành Thành đến Lac Dương (kinh đô nhà Đông Hán. nay thuộc Hà Nam). tạo nên ba 
trung tâm Phật giáo lớn của đế quốc Hán đầu Công nguyên. 


107 


Nam tông có từ trước đó. Từ "*Buđdha” vào trếng Hán được phiến âm thành 
Phật-dỏ, vào tiếng Việt rút gọn lại còn Phát; từ đây Phát đân dần thay thế cho 
từ Bụr: Bụi chỉ cồn trong các quan ngữ với nghĩa ban đầu (ví dụ: Gấu chủa gọi 
Bụt bằng anh), hoặc chuyển nghĩa thành ông (iên trong các truyện đân gian 
(như “Tấn Cám). 

2.2. Tù Trung Hoa, có ba tông phái Phật giáo được truyền vào Việt Nam: 
Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. 

Thiển Tông là tông phái Phật giáo do nhà sư Ấn Độ, Bồ-đề-đạt-ma 
(Rodhidharrma) sáng lập ra ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ VI. “Thiên” (rút gọn 
của Thzển-a, phiên âm Hán - Việt từ Dhiana tiếng Sanscrit nghĩa là “tĩnh tâm”) 
chủ trương tập trung trí tuê suy nghĩ (thiển) để tự mình tìm ra chân lý. Thiển 
Tông Việt Nam luôn để cao cái Tàm. Phật tại tâm, tâm là niết bàn, là Phật, 
Quốc sư Yên Tử nói với Trần Thái Tông: “Nứi vốn không có Phật. Phát ở nơi 
tám; tâm lặng lẽ sáng suốt ấy là chán Phát”. Tu theo Thiền tông đòi hỏi nhiều 
công phu và khả năng trí tuệ, do vậy chỉ phố biến ở giới trí thức thượng lưu 
cũng nhờ họ ghi chép lại mà nay ta được biết về lịch sử Thiển tông Việt Nam 
khá rõ. 

Khác với Thiền tông, Tỉnh Độ Tông chủ trương dựa vào sự giúp đỡ từ bên 

, ngoài để cứu chúng sinh thoát khổ. Đó là việc hướng họ đến một cõi niết- bàn 
ew thể gọi là cõi Tịnh Độ (= yên nh, trong sáng), được hình dung như một nơi 
Cực Lạc đo đức Phật A-di-đà (Amitabha = vô lượng quang) cai quản. Đó còn là 
việc bản thân họ cần thường xuyên đi chủa lề Phật, thường Xuyên rụng niệm 
danh hiệu Phật A-di-đà. Hình dung cụ thể về niết bàn là để có đích mà hướng 
tới; cúng tượng Phật ” và niệm đanh Phật là để thường xuyên nhớ đến những lời 
dạy của Người mà ráng làm theo. Nhờ cách tu đơn giản như vậy Tình Độ tông 
trở thành Phật giáo của giới bình dân và phổ biến khắp cõi Việt Nam: Đâu đâu 
ta cũng gặp người dân tụng niệm “Nam mộ A-di-dv Phật?” (= Nguyên quy theo 
đức Phật A-di-đà). Tượng A-di-đà cũng thuộc loại tượng Phật lâu đời và phổ 
biến hơn cả (tới nay còn giữ được phó tượng A-di-đà bằng đá cao khoảng 2,5 
mét, tạc năm 1057 ở chùa Phật Tích, Bắc Ninh, phía ngoài tượng này xưa vốn 
đát vàng). 


ft Vai trà “công cụ” này của tượng Phật được người Việt Nam nhận thức khá rõ: Để !% 
hòn đất. cất lên ông Bụt (tục ngữ). 


108 


5 


Mật Tông là phái chủ trương sử dụng những phép tu huyền bí (bí mật) như 
đùng linh phù, mật chú, ấn quyết, .... để thu hút tín đồ và mau chóng đạt đến 
giác ngộ và giải thoác. Vào Việt Nam, Mật tông không tồn tại độc lập như một 
tông phái riêng mà nhanh chóng hòa vào dòng tín ngưỡng dân gian với những 
truyền thống cầu đồng. dùng pháp luật yếm bùa trị tà ma và chữa bệnh. 

2.3. Do thâm nhập một cách hòa bình, ngay từ thời Bắc thuộc, Phật giáo đã 
phỏ biến rộng khắp. Nội một việc vua nhà hậu Lý Nam Đế có tên là Lý Phật Tử 
cũng cho thấy ảnh hưởng của Phật giáo thời này như thế nào. Sách vở Trung 
Hoa viết khá nhiều về Phật giáo Giao Châu thời kỳ này. Các vua Đường từng 
nhiều lần mời cắc cao răng An Nam sang kinh đô Trung Hoa thuyết pháp giảng 
kinh: tại đây họ được các thi sĩ Trung Hoa hết sức mến mệ và làm nhiều thơ 
tạng. 

Đến thời Lý - Trần, Phật giáo Việt Nam phét triển tới mức cực thịnh. Nhà 
Nho Lê Quát, học trò Chu Văn An, đã lấy làm khó chịu khi thấy toàn dân theo 
Phật: “Phái chỉ lấy điều họa phúc mà động lòng người, sao mà sảu xa và bền 
chắc đến như vậy?" 


Rất nhiều chùa tháp có quy mô to lớn hoặc kiến trúc độc đáo được xây 
dựng trong thời gian này như chùa Phật Tích, chùa Dạm (chùa Đại Lãm), chùa 
Điện Hựu (Một Cột); chùa Phố Minh, chùa Quỳnh Lâm, chùa Hương Lãng, 
chùa Linh Xứng, chùa Bối Khê, chùa Thái Lạc, hệ thống chùa Yên Tử, tháp 
Bình Sơn v.v... 


Đầu thế kỷ XX, đứng trước trào lưu âu hóa và những biến động do sự giao 
lưu với phương Tây mang lại, phong trào chấn hưng phật giáo được đấy Tên, 
khởi đầu từ các đô thị miền Nam. Những năm 30, các hội Phật giáo ở Nam Kỳ, 
Trung Kỳ, Bắc Kỳ lần lượt ra đời với những cơ quan ngôn luận riêng. Cho đến 
nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất ở Việt Nam. Pho tượng 
đồng lớn nhất dược đúc trong thời hiện đại cũng là tượng phật - đó là pho tượng 
Phật Á-di-đà cao 4 m, trọng lượng kế cả töa sen là !4 tấn, đúc trong 3 nãm 
1949-1952 hiện đặt tại chùa Thần Quang làng Ngũ Xã (thường đọc chệch thành 
Ngũ Xú, bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội). 


Đạo Phật thân thiết đến nỗi đường như một người Việt Nam nếu không theo 
một tôn giáo nào khác thì ắt là theo Phật hoặc chí ít là có cảm tình với đạo Phật, 
Theo số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ thì số tín đồ Phật tử xuất gia vào 


I09 


khoảng ba triệu người, số thường xuyên đến chùa tham gia các Phật sự vào 
khoảng mười triệu người. số chịu ảnh hưởng của Phật giáo cũng khoảng vài 
chục triệu người. 


3. Những đặc điểm của Phật giáo Việt Nam 


3.1. Tính tổng hợp, đặc trưng của lối tư duy nông nghiệp. cũng là đặc 
trưng nổi bạt nhất của Phật giáo Việt Nam. 

Khi vào Việt Nam, Phật giáo đã tiếp XÚc ngay với các TU HgHỡng truyền 
thống của dân tộc và, do vậy, đã được tổng hợp chặt chế ngay với chúng. Hệ 
thống chùa "Tứ pháp” thực ra vẫn chỉ là những đền miếu dân gian thờ các vị 
thần tự nhiên Máy-Mrưa-Sấm-Chớp và thờ đá. Lối kiến trức phố biến của chùa 
Việt Nam là “tiền Phật hậu Thần” với việc đưa các thần, thánh, các thành 
hoàng, thô địa, các anh hùng đân tộc vào thờ trong chùa. Có những chùa có cả 
bàn thờ cụ Hồ Chí Minh ở Hậu tổ. Hầu phư không chùa nào là không để bia 
hậu, bát nhang cho các linh hồn, vong hồn đã khuất. 

Phật giáo Việt Nam lại zổng hợp các tông phát với nhan. Ở Việt Nam, 
không có tông phái Phật giáo nào thuần khiết. Tuy chủ trương Tiền tông là bất 
lập ngôn, song ở Việt Nam chính các thiểu sự dã để lại nhiều trước tác có giá 
trí, Dòng Thiển Tì-ni-đa-Iưu-chi thì pha trộn với Mát giáo, nhiều thiển sư phái 
này, nhất là những vị sống vào thời Lý như Vạn Hạnh, Từ Đạo Hạnh, Nguyễn 
Minh Không. đều nồi tiếng là giỏi pháp thuật, có rài biến hóa thản thông. Phật 
giáo Việt Nam cũng tổng hợp các con đường giải thoát bàng tự lực và tha lực, 
phối hợp Tiền tông với Tịnh độ tông. 

Phật giáo Việt Nam tổng hợp chặt chẽ rới các rồn giáo khác: Phật với Nho. 
với đạo. 

Phật giáo Việt Nam kết hợp chặt chẽ việc đạo rới tiệc đời. Vến Tà một tôn 
giáo xuất thế, nhưng vào Việt Nam, Phật giáo trở nên rất nháp thết Các cao tăng 
được nhà nước mời tham chính hoặc cố văn trong những việc hệ trọng, Năm 
971, vua Đinh Tiên Hoàng phong cho đại sư Khuông Việt làm tăng thống; ông 
cùng pháp sư Đỗ Thuận từng được giao tiếp sứ thần nhà Tống. Trước khi xuất 
quân đánh Tống, vua Lê Đại Hành đã hỏi ý kiến sư Vạn Hạnh. Thời Lý, thiên sư 
Vạn Hạnh trở thành cố vấn về mọi mặt cho vua Lý Thái Tô. Thời Trần, các sư 
Đà Bảo, Viên Thông... đều tham gia chính sự. Sự gắn bó đạo - đời không chi thể 


110 


hiện ở việc các nhà sự tham gia chính sự. mà ngược lại còn có nhiều vu guớn 
quý tộc đi ta, Trong sáu thế hệ đệ tử của phái Thảo Đường thì dã có tới chín 
người là vua quan đương nhiệm. Không phải ngẫu nhiên mà ở sân chùa Phổ 
Minh, quê hương nhà Trần, lại có chiếc vạc đồng lớn (một trong "Án Nam tứ 
đạt khf”) tượng trưng cho quyền lực. 

Vẫn với truyền thống gắn bó đạo với đời, đầu thế ký XX, Phật từ Việt Nam 
hãng hái tham gia vào các hoạt động xã hội (như cuộc vận động đồi ân xá Phan 
Bội Châu và đám tang Phan Châu Trinh). Thời Diệm - Thiệu, Phật từ miền Nam 
đã tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh đời hoà bình và độc lập dân tộc. 
nổi bật là sự kiện Phật tử xuống đường đấu tranh phản đối nền độc tài của gia 
đình họ Ngô, đính cao là sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tư thiêu vào mùa 
hè năm ¡ 963. 


3.2. Đặc trưng nồi bật thứ hai của Phật giáo Việt Nam là khuynh hướng 
thiên về nữ tính - đặc trưng bản chất của văn hóa nông nghiệp. 

Các vị Phật Ấn Độ xuất thân vốn là đàn ông, sang Việt Nam biến thành 
Phật Ông - Phát Bà. Bộ tát Quan Thế Âm “ đã được biến thành Phá! Bà Quan 
Âm với nghìn mắt nghìn tay - vị thần hộ mệnh của cư đân khắp vùng sòng nước 
Đông Nam Á (nên còn gọi là Quan Âm Nam Hải). Ở một số vùng, ngay cả Phật 
tổ Thích Ca cũng được coi là phụ nữ (người Tày Nùng gọi là “Mẹ Pựt Xích 
Ca")! Người Việt Nam còn tạo ra những "Phật Bà” riêng của mình: Đứa con gái 
nàng Man, tương truyền sinh vào ngày §-4, được xem là Phái Tổ Việt Nam, bản 
thân bà Man trở thành Phật Mẫu. Rồi còn những vị Phật bà khác nữa như Ởơn 
Âm Thị Kinh (tượng bà trong các chùa thường gọi là “Quan Âm Tổng tử" - bị 
người ta gán con cho. Phật bà Chùa Hương (= Bà chúa Ba = Quan Âm Diệu Thiện). 
Lại còn rất nhiều các bà bả-tát như bà Trắng chùa Dâu, các thánh mẫu... 

Việt Nam có khá nhiều cha chiến mang tên các bả: chùa Bà Dâu, chùa Bà 
Đậu, chùa Bà Tướng, chù:t Bà Dàn, chùa Bà Đá, chùa Bà Đanh.,. Tuyệt đại bộ 
phận Phật tử tại gia là các bà: 7?ẻ vưi nhà, già vụi chùa là nói cảnh các bà. 

Chùa hòa nhập với thiên nhiên, bao giờ cũng là nơi phong cảnh hữu tình; 
bởi vậy mới có cách nói ví “vui như zấyw hội chùa”. Cảnh chùa hữu tình. hội 


chùa vui, cửa chùa rộng mở, cho nên cũng là nơi chở che cho bao đôi trai gái 


£) Quan thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát có khả năng bào quát (quấn xuyến) hết các âm thanh 
của thế giới (nghe thấu mọi tiếng kéu khổ của người đời). 


111 


tình tự như trong truyện thơ nêm Phan Trần hay trong cầu ca dao: Hội chủa 
Thầy có hang Các Cớ, Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thây. 


43.3. Là một bộ phận của văn hóa nông nghiệp Việt Nam, Phật giáo Việt 
Nam không chỉ có tính tổng bợp, tính hài hoà âm dương thiên về nữ tính, mà 
còn có tính linh hoạt. 

Ngay từ đầu, người Việt Nam đã tạo ra một lịch sử Phật giáo riêng cho 
mình: Nàng Man, cô gái làng đâu Bắc Ninh, một trong những đệ tử đầu tiên của 
Phật giáo, trở thành Phát Mẫu: là con gái của nàng hóa thân vào đá mà trở 
thành Phát Tổ với ngày sinh là ngày Phật đản 8-4. 

Vốn có đầu óc thiết thực, người Việt Nam coi trọng việc sống phúc đức, 
trung thực hơn là đi chùa: 'Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tù chợ, thứ ba tu châu; 
Đà xây chín bậc phủ - đổ, kháng bằng làm phúc cứu cho một người”. Col trọng 
truyền thống thờ cha mẹ, ông bà hơn là thờ Phật: “Tu đáu cho bằng tu nhà, thờ 
cha kính mẹ mới là chán trẻ” (ca đao); đồng nhất cha mẹ, ông bà với Phật: "Phát 
trong nhà không thờ đi thờ Thích Ca ngoài đường” (tục ngữ). 


Vào Việt Nam, đức Phật được đồng nhất với những vị thần trong tín 
ngưỡng truyền thống có khả năng cứn giúp mọi người (không chỉ Phật tử!) thoát 
mọi tại họa: *NMghiếng tà ngửa vái Phật, Trời, Đương cơn hoạn nạn độ người 
trầm luán”; lầm nên mây mưa sấm chớp để mùa màng tốt tươi (hệ thống chùa 
Tứ Pháp); ban cho người hiếm muộn có con (tục đi chùa cầu tự: Tay Đưng quả 
nếp vô chùa, thắp nhang lạy Phật xin bùa em đeo): ban lộc cho người bình dân 
để quanh năm làm ăn phát đạt (tục đi chùa lề Phật và hái lộc vào lúc giao thừa); 
cứu độ cho người chết và giúp họ siêu thoát (tục mời nhà sư tới cầu kinh và làm 
lễ tiễn đưa người chết). 

Ngôi chùa Việt Nam được thiết kế theo phong cách ngôi nhà cổ truyền với 
hình thức mái cong có ba gian hai chái, năm gian hai chái... Chùa Một Cột như 
một lễ vật dâng lên Phật Bà với hình bông sen thanh thoát ở trên và trụ đá ;ràn 
trong hồ sung ở đưới biểu hiện ước vọng phồn thực (no đủ và đóng đúc). 


Cùng với mái đình, ngôi chùa trở thành công trình công cộng quan trọng 
thứ hai ở mỗi làng. Người dân đi bất kỳ đâu lỡ độ đường đều có thể ghé chùa 
xin nghĩ tạm hoặc xin ăn. Thành ngữ cứ chùa có nghĩa là "của công”; từ đó mà 
sinh ra các lối nói: làm chủa (không được trả công), ăn chay học chùa (không 
trả tiền)... 


112 


3.4. Sự cải biến linh hoạt trên cơ sở tổng hợp đøo Phát với đạo ông bà (thờ 
cúng tổ tiên) đã tạo nên Phát giáo Hòa Hảo, còn gọi là Đạo Hàu Hảo, mà giáo 
chủ là Huỳnh Phú Số. 

Huỳnh Phú Số (1919-1947) quê ở làng Hòa Hảo (nay thuộc huyện Phú Tân, 
An Giang). Ông thuở nhỏ thường lên miếu Tà Lưu trên núi học hành tu đạo. 
Ngày 18-5 năm Kỷ Mão (tức 4-7-1939) ông đứng ra khai đạo. Tên gọi “Hồi 
Hảo vừa chỉ địa đanh quê ông, lại vừa nói lên tỉnh thần hiến hòa và giao hảo 
Năm 1946 đạo Hòa Hảo có trên 1 triệu tín đồ; đến những năm 70 số tín đồ lên 
tới trên 2 triệu người (theo tài liệu của Ban Tôn giáo CP). Đạo Hòa Hảo từng có 
cơ quan ngôn luận là tạp chí Đuốc Từ Bi và xuất bản bộ kinh '“Sốm giảng” thì 
văn hóa toàn bộ. Hàng trăm thư viện của trên 30 quốc gia có lm trữ kinh sách, 
báo của đạo. 

Đạo Hòa Hảo lấy pháp môn Tịnh Độ làm căn bản, rồi kết hợp với đạo của 
dân tộc thờ ông bà tổ tiên mà để ra thuyết (ứ ản (ơn); ơn tổ tiên cha mẹ, ơn đất 
nước, ơn tam bảo, ơn đồng bào và nhân loại. Trong bốn ơn đó, ơn tam bảo đứng 
hàng thứ ba, còn ơn cha rẹ được xếp hàng thứ nhất. 

Đạo Hòa Hảo rất chú trọng giáo dục tỉnh thần dân tộc, ý thức chống ngoại 
xâm (ơn đất nước): “Sanh ra, ta phải nhờ tổ tiên cha mẹ, sống ta phải nhờ đất 
nước quê hương. Hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau... ta có bổn phán 
phải bảo vệ đất nước khi bị ke xâm lãng giày đạp. Ráng náng đỡ xử sở quê 
hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thịnh. Rắng cứu cấp 
nước nhà KH bị kẻ ngoàt thống trị. Bờ cối vững lặng thân ta mới yên, quốc gia 
mạnh giàu mình ta mới ấm”. Đạo Hòa Hào không chủ trương nghỉ lễ rườm rà: 
Tín đồ Hòa Hảo cúng Phật không có øì khác ngoài đèn hương, nước lã và hoa; 
không thờ tượng, không cúng bằng cá thịt, vàng mã... người tu tại giả có ba nơi 
thờ phụng là bàn Thống Thiên thờ Trời (ngoài sân) với bàn thờ ông Bà và bàn 
thờ Phát (trong nhà). Nhưng ngay cả điều này cũng khóng nhất thiết. 

Với giáo lý và cách hành đạo như trèn, đạo Hòa Hảo chủ trương không có 
hàng giáo phẩm và hệ thống tổ chức của đạo. Sau này, khi đạo phát triển mạnh, 
những người đứng đầu mới lập ra các ban trị sự từ trung ương đến cơ sở; có 
những thời kỳ, do có tham vọng chính trị lớn, họ còn lập ra lực lượng vũ trang 
và đăng phái trị riêng. 


113 


Đ- PHƯƠNG TÂY VỚI VĂN HOÁ VIỆT NAM 
1. Kitô giáo với văn hoá Việt Nam 


Lớp văn hoá giao lưu với phương Tây hình thành từ khoảng thế ký XVI - 
XVII, song những người phương Tây đầu tiên đã tới Việt Nam và Đông Nam Á 
sớm hơn nhiều, vào khoảng đầu Công nguyên: họ đem đến các đồ trang sức, pha 
lê, vũ khí, áo giáp... đổi lấy các thứ hàng quý hiếm của Đông Nam Á như trầm 
hương, kỳ nam, vàng, đá quý, yến sào, đồi mồi, ngà vơi, tê giác... và đặc biệt là 
hổ tiêu các lọại gia vị dùng để bảo quản thịt. Không phải ngẫu nhiên mà giới 
nghiên cứu đã gọi tuyến đường biển từ Địa Trung Hải tới Việt Nam và Đông 
Nam Á thời đó là Đường Hả tiêu (chemin des Epiees). 

Kiô giáo (hay Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo) là tên gợi chung tất cả các 
tông phái cùng thờ chúa Jesus Christ (Kữo, Cơ đốc là dạng phiên âm Hán Việt 
của “lesus Christ”). Kito giáo ra đời như một nhánh của Đo Tiái giáo ở vùng 
Palestin, rồi nhanh chóng phát triển thành một tôn giáo độc lập - rỏn giáo của 
những người bị áp bức. Ban đầu nó bị các chủ nô La Mã (nhất là dưới thời 
Hoàng đế Néron) ngăn cản và bức hại. Đến thế ký IV, Hoàng đế Constantin đệ 
nhất ra chỉ dụ tha đạo và công nhận Ko giáo là quốc giáo. 

Trong quá trình phát triển, đến khoảng năm 974 - 1054, Kitô giáo đã tách 
ra thành hai giáo hội: Giáo hội phía Tây gọi là Cáng giáo (Cathohcism, 
catholique, có nghĩa là “chung cho roàn thế giới”, phiên âm là Giat¿ giáo) lấy 
Roma làm trung tâm (nên còn gọi là Công giáo La Mã hoặc đôi khi ha mã 
giáo), và giáo hội phía Đông gọi là Chính thống giáo (Orhodoxie có nghĩa là 
chính thống) lấy Constantinople (tên cũ là Byzance, nay là Istambul) làm trung 
tâm. 


Đến năm 1520, cùng với sự phát triển của giai cấp tư sản, phong trào cải 
cách tôn giáo do mục sư người Đức tên là M. Luther cầm đầu đã dẫn đến một 
cuộc phân liệt thứ hai: từ khối Công giáo La Mã đã tách ra một dòng mới là đạo 
Tín lành. Đạo Tìn Lành chịu ảnh hưởng đậm nét của tư tưởng dân chủ tư sản và 
khuynh hướng tự do cá nhân, phủ nhận quyền lực của Toà Thánh và Cộng đồng 
chung, chỉ thừa nhận Chúa Giêsu và Kinh Thánh; cho rằng Bà Maria chỉ đồng 
trinh đến khi sinh chúa Giêsu (chính do sự phản đối giáo quyển La Mã do đó 
mà có tên gọi Protestanism, từ pro/estaiio tiếng Latinh có nghĩa là phản đối 


114 


dịch đúng là Thệ phản). Vào thế kỷ XVI còn diễn ra cuộc li khai thứ ba: Án” 
giáo (Anglicanism) tách ra khỏi Công giáo La Mã, 


1.2. Sự tiếp xúc văn hoá trong giai đoạn đầu tiên điền ra trên phương diện 
tôn giáo và thương mại. Vươn cánh tay tới phương trời Đông xa xôi này, nhà 
truyền giáo và nhà tư bản tất yếu có nhu cầu liên kết chặt chẽ với nhau. Nhà 
truyền giáo muốn mở rộng nước Chúa cản phương tiên để đi xa. Nhà tư bản 
muốn kiếm lời cần người am hiểu thị trường nên sẵn sàng giúp đỡ tài chính cho 
các giáo sĩ và chở họ tới bất cứ đâu. Bù lại, khi đến nơi, các giáo sĩ sẽ vừa 
truyền đạo, vừa tìm sẩn các nguồn hàng quý hiếm; nhiều khi giáo sĩ giúp nhà 
buôn bằng cách can thiệp với chính quyển địa phương xin phép cho họ buôn 
bán. 

Trong việc buôn bán và truyền đạo giai đoạn này, các giáo sĩ và thương 
nhân phương Tây thường phục tùng nghiêm chính các quy định của nhà nước 
phong kiến. Đối lại, các chính quyền phong kiến Việt Nam rất niềm nở riếp đón 
họ. Cả chúa Nguyễn, chúa Trịnh và vua Lê đều mong muốn tranh thủ lực lượng 
này để cùng cố thế lực, phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực quân sự để 
kiểm chế và chống lại đối phương. Trong khi đó thì ở châu Âu, chủ nghĩa tư bản 
phát triển mạnh và đi vào con đường thực dân, chỉ phối mọi hoạt động của xã 
hội. 

Cuối năm 1624, giáo sĩ người Pháp Alexandre de Rhodes (1591 - 1660), 
thường phiên âm là Á-Lịch-Sơn Đắc Lộ, thuộc giáo hội Bồ Đào Nha, sau mấy 
nám truyền giáo ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, đã trờ về châu Âu vận động toà 
thánh Roma giao cho Pháp quyền truyền đạo ở Viễn Đông. Kết quả là năm 
1658. Giáo hoàng đã phong cho hai giáo sĩ Pháp là Francois Pallu và Lambert 
đe la Motte làm giám mục cai quản hai địa phận Đàng Ngoài và Đàng Trong. 
Năm 16ố4, thường gọi là “Hội truyền giáo nước ngoài" của Pháp, được thành 
lập. 


!.3. Sau khi lên ngôi vào năm 1802, lấy niên hiệu là Gia Long, Nguyễn 
Ánh lâm vào một rìuh rhế nước đải: Một mặt thì chịu ơn các giáo sĩ và ân nhân 
Pháp, đo vậy ông đã ban thưởng hậu và sử dụng một số người làm cố vấn và 
quan lại trong triển, mặt khác lại lo ngại sự phát triển của Kitô giáo trước mắt sẽ 
ảnh hưởng xấu đến truyền thống đạo đức và thuần phong mĩ tục cổ truyền, sau 
nữa có thể làm mất ổn định chính trị và dẫn đến nguy cơ mất nước. 


115 


Để đối phó với tình hình, nhà Nguyễn chủ trương “Bế môn !oỉ cắng” trong 
giao lưu và giữ nguyên trạng đạo Kitô chủ không khuyến khích phát triển. 
Trong chiếu ban hành tháng Giêng năm 1804, nhân nói với dân chúng Bắc Hà 
về việc thờ thần Phật, vua Gia Long tuyên bố: “đá các tổng xã nào có nhà thờ 
Gia Tó đổ nát thì hải đưa đơn trình quan trấn mới được 1u bố, dựng nhà thờ 
mới thì đêu cấm”. Đề bảo tồn văn hoả và tạo điều kiện giữ ổn định về chính trị, 
nhà Nguyễn đã khôi phục lại Nho giáo làm quốc giáo. Gia Long từng căn dặn 
Minh Mạng "Hãy biết ơn những người Pháp, nhưng đừng bao giờ để họ đặt chân 
vào triều đình của con”. 


1.4. Sau bốn thế kỷ truyền đạo, tới này K/ó giáo đã có chỗ đứng vững chấc 
ở Việt Nam với khoảng hơn năm triệu tín đồ Công giáo và gần nửa triệu tín đỏ 
Tin lành, song con số này chưa phải là lớn. Vào lúc chế độ phong kiến đang 
khủng hoảng trầm trọng, Phật giáo thì suy đổi và Nho giáo thì không bàn đến 
kiếp sau, Kitô giáo đã có nhiều cơ hội trở thành chỗ dựa tỉnh thần cho người dân 
đang cần niềm an ủi. Nhưng Kió giáo đã không tranh tì được hoàn cảnh 
thuận lợi ấy để trở thành đạo của số đông là bởi hai lý do chủ yếu: 

Thứ nhất, khác với ở phương Tây, trong quá trình thâm nhập vào Việt Nam 
(và phương Đông) xa xôi, hoa! động truyền giáo đã dính líu và thoả hiệp với 
hoạt động của kẻ thực dân xâm lược. Trong cuốn Bản án chế độ thực dân 
Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã phải đành riêng cả một chương viết về Chủ nghĩa 
giáo hội: “Hàng giáo sĩ thuộc địa không những phải chịu trách nhiệm gây ra 
chiến tranh thuộc địa, mà cồn là bọn kéo dài chiến tranh, bọn chủ trương đánh 
đến cùng, không chịu điều đình “non”... Một hoà ước với người Việt Nam dù có 
lợi bao nhiêu cũng chẳng thoả mãn được lòng ham muốn của các ông ấy. Họ 
muốn đính chiếm hết cả nước và lật đổ triểu đại đang rrị vì. Giám mục 
Penloranh (Pellerin) đã nhiều lần nói như thế và đó cũng là ý kiến của giấm 
mục Lophevơrơ (Lefebvre)" °'. Người Việt Nam với truyền thống bao dung, vốn 
dễ chấp nhận mọi tôn giáo ngoại lai miễn là nó đến với thiện chí hoà bình, ấy 
vậy mà vào thời kỳ này lần đầu tiến đã xuất hiện sự đối lập giữa “bên giáo” 
(Ktừô giáo) với “bên lương” (lương thiện) là tất cả cộng đồng dân cư còn lại. 

Thứ hai, khác với các tôn giáo có nguồn gốc Á Đông đã vào Việt Nam 
trước đó (như Phật giáo. Đạo giáo...), K⁄ô giáo là tôn giáo mang đậm tính cách 


€9 Hộ Chí Minh toàn tập. 1995. tấp 2. tr, 103 - 104. 


116 


cứng rắn của truyền thống văn hoá phương Tây, do vậy mà, trong một thời gian 
dài, khó hoà đồng được với văn hoá Việt Nam. Xuất hiện từ mảnh đất Palcstin 
như một tôn giáo của những người bị áp bức hướng đến nhân từ bác ái, từ khi 
được giới cảm quyền La Mã, rồi chân Âu thừa nhận, Kitô giáo được chính thống 
hoá và chịu ảnh hưởng sâu đậm tính cách cứng rắn, độc tôn của truyền thống 
văn hoá phương Tây (kết quả là người ta đã đưa các nhà khoa học lên giàn lửa 
chỉ vì dám công bố những kết quá nghiên cứu trấi với quan niệm của nhà thờ, 
những cuộc thập tự chính chống lại một tôn giáo khác...) Khi truyền giáo ở các 
nước gần gũi về địa lý và tương đồng vẻ văn hoá, những tính cách này ít dẫn đến 
xung đột. Nhưng đến khi đến phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, 
nó gây một sự tương phản rõ nét. Một trí thức Công giáo là Nguyễn Từ Lộc 
(1968) đã viết: “Sự truyền dga Công giáo vào Việt Nam và sự phát triển cúa 
đạa có một tính cách rất ngoại quốc đốt với phần còn lại của dân tộc. Tính chát 
ngoại quốc gồm cả hình thức đến nội dung, từ lễ nghĩ, nghệ thuật đến lối sóng, 
tín ngưỡng. Đạo Công giáo có vẻ rất Tây, từ câu kinh La Tính đến ảnh tượng 
thờ, đến kiểu kiến trúc giáo đường, đến quan niệm con người và vũ trụ”, 

Nổi bật trong mối quan hệ này là mâu thuẫn giữa một bên là truyển thống 
thờ cúng tổ riên của người Việt Nam với bên kia là tính độc tân của Khô giáo 
không chấp nhận việc thờ phụng ai ngoài Chúa, 

Bởi nhận thấy điều này cho nên, ngay từ năm 1658, liền sau khi phong cho 
hai người Pháp làm giám mục cai quản Đàng Ngoài và Đàng Trong, toà thánh 
Roma đã chỉ thị những nguyên tắc khá hợp lý cho việc truyền giáo tại Đông 
Dương: thành lập hàng giáo sĩ bản xứ, cẩn trọng trong các vấn đẻ chính trị và 
quốc gia, (ôn trọng tấn hoá và các táp tục địa phương, liên hệ chặt chế với 
Roma. Nhưng trên thực tế thì những nguyên tắc này đã không được tuân theo. 
Năm 1715 giáo hoàng Clément XI đã chính thức tuyên bố coi việc thờ cúng tổ 
tiên là hoàn toàn đi ngược lại đạo Kitô. Quan điểm bảo thủ này phải mãi tới tận 
Cộng đồng Vatican ÏlỊ (1962 - ! 965) mới được điều chính theo tính thần tôn 
trọng những sự khác biệt và các sắc thái văn hoá địa phương. 


2. Văn hoá phương Tây và văn hoá Việt Nam 


2.1. Kitô giáo là một bộ phận quan trọng của văn hoá phương Tây. Trong 
mấy thế ký tiếp xúc, văn hoá phương Tây đã ảnh hưởng một cách sâu rộng vào 


117 


nhiều lĩnh vực của văn hoá Việt Nam. Tuy tuỳ lúc tuỳ nơi, người Việt Nam có 
thể chấp nhận hay chống đối, nhưng cuối cùng bao giờ cũng là sự thảu hoá linh 
hoạt, tiếp nhận những gì có ích và Jiến đổi cho phù hợp. Ngay trong lĩnh vực 
Kitô giáo với ngôi nhà thờ nổi tiếng về sự rập khuôn cứng nhắc theo lối kiến 
trúc cao vút có đỉnh tháp nhọn hoát, thì ở Việt Nam, một trong những nhà thờ 
đầu tiên là nhà thờ Phát Diệm lại xuất hiện dưới dạng kiến trúc dân tộc thấp, trải 
rộng có mái cong; do truyền thống trọng nữ, người Việt Nam thường đưa đức 
Mẹ Maria lên một vị trí sùng kính đặc biệt mà ở phương Tây không gặp; do tính 
thần đân tộc truyền thống của mình, người Kitô hữu Việt Nam ngày nay đã và 
đang thực sự hoà mình với đân tộc, ở trong dân tộc, vì dân tộc, xây dựng cho 
mình truyền thống Kính Chúa, yêu Nước và đề cao tính thần Sống Phúc âm 
trong làng đán tộc, Trong các lĩnh vực văn hoá vật chất và tỉnh thân khác, ta 
cũng gặp sự thâu hoá linh hoạt như thế, 


2.2. Trên bình điện văn hoá vật chất, ảnh hưởng đáng kể nhất là trong phát 
triển đô thị, công nghiệp và giao thông - các lĩnh vực mà phương Tây vốn mạnh. 

Trên lĩnh vực đó rhị, từ cuối thế kỷ XIX, đô thị Việt Nam từ mô hình cổ 
truyền với chức năng trung tâm chính trị (II- 3.1) đã chuyển sang phát triển 
theo mô hình công - thương nghiệp chú trọng chức năng kinh tế. Ở các đỏ thị 
lớn đần hình thành một tầng lớp tư bản dân tộc; nhiều ngành cáng nghiệp khác 
nhau ra đời (khai mỏ, chế biến nông lâm sản...). Các đô thị và thị trấn nhỏ cững 
đần dần phát triển. 

Xuất hiện các kiến trúc đô thị kết hợp khá tài tình phong cách phương Tây 
với tính cách dân tộc, phù hợp với điều kiện thiên nhiên Việt Nam. Chẳng hạn, 
các toà nhà của Trường Đại học Đông Dương (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), 
Bộ Ngoại giao, Viện Viễn Đông Bác Cổ (nay là Bảo tàng lịch sử Hà Nội), ... đã 
sử dung hệ thống mái ngói, bố cục kiểu tam quan, lâu hình bát giác... làm nổi 
bật tính dân tộc, đưa các mái hiên, mái che cửa số ra xa để tránh nắng chiếu và 
mưa hắt. 

Trên lĩnh vực giao thông, hàng chục vạn dân dinh đã được huy động xây 
dựng hệ thống đường bộ đến các đồn điền, hầm mỏ... Hệ thống đường sắt với 
những đường hảm xuyên núi, những cây cầu lớn ngày càng được kéo đài (cây 
âu sắt bắc qua sông Hồng mang tên Doumer, nay là cầu Long Biên, là một ví dụ). 


118 


2.3. Đề lại dấu ấn về mặt vấn hoá tỉnh thần, ngoài Kirô giáo. là những hiện 
tượng trong các lĩnh vực văn tự - ngôn ngữ, báo chí, văn học - nghệ thuật, giáo 
dục - khoa học, tư tưởng. 

Khi truyền đạo cho người Việt Nam, khó khăn đầu tiền mà các giáo sĩ vấp 
phải là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn tự. Bởi vậy, họ đã dùng bộ chữ cái Latin 
thèm các đấn phụ để ghi âm tiếng Việt, tạo nên ch» Quốc Ngữ. Chữ Quốc Ngữ 
là thành quả tập thể của nhiều giáo sĩ Bồ Đào Nha, Ý, Pháp... và những người 
Việt Nam đã giúp họ học tiếng Việt, Song công lao lớn nhất thuộc về linh mục 
Alexandre de Rhodex (159L - 1660), người đã kế thừa các công trình của Gaspar 
d`Amaral và Antomio Barbosa, biên soạn và xuất bản ở Roma vào năm 1651 
cuốn Từ điển Annam - Lusitan - Larin (thường gọi là “Từ điển Việt - Bồ - La") 
và cuốn Phép giảng rám ngày m song ngữ Latinh - Việt. Tuy chữ quốc ngữ ban 
đầu chỉ là công cụ truyền đạo của các giáo sĩ, nhưng do có ưu điểm là dễ học, 
nên đã được các nhà Nho tiến bộ tích cực truyền bá để phố cập giáo dục và nâng 
cao dân trí (Hội truyền bá chữ Quốc ngữ). 

Sự kiện thứ ba do việc thâm nhập của văn hoá phương Tây đưa lại là sự ra 
đời của bảo chí. Việc này trước hết nhằm phục vụ cho nhu cầu thông tìn cai trị 
của thực dân Pháp. Gia Định báo là tờ báo đầu tiên được phát hành bằng chữ 
Quốc ngữ (số đầu ra ngày 15-I-1865). Sau Gia Định báo, ở Sài Gòn và Hà Nội 
lần lượt xuất hiện nhiều tờ báo khác bằng chữ Quốc ngữ, chữ Hán. Báo chí đã 
góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, thức tỉnh ý thức dân tộc và 
tăng cường tính năng động của người Việt Nam. 

Sự tiếp xúc với phương Tây đã làm nảy sinh trong lĩnh vực Văn học thể loại 
tiểu thuyết hiện đại vốn là cái mà truyền thống Việt Nam không có, khởi đầu là 
tiểu thuyết của Nguyễn Trọng Quản viết bằng chữ Quốc ngữ ¡in ở Sài Gòn năm 
1887 với nhan để Truyện tháy Lozaro Phiền, tiếp đó là hàng Toạt tiểu thuyết của 
Hồ Biểu Chánh... Chất văn xuôi, tính cách cá nhân phương Tây còn ảnh hưởng 
vào cả một lĩnh vực có truyền thống lâu đời như thơ, dẫn đến sự bùng nổ của 
dòng /hơ mới với những tên tuổi như Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy 
Cận... vào những năm 30. 


Sự tiếp xúc với phương Tây đã khiến cho #ếng Việ! có biến động mạnh: 
hàng loạt từ ngữ được vay mượn để điễn tả những khái niệm mới đã đì vào đời 
sống thường ngày như xà phòng/xò bông (savon), kem (crème), ga (gare, g47), 


119 


băng (hanh, ban que, ruban)... Có những hiện tượng ngữ pháp vốn đặc thù cho 
các ngôn ngữ phương Tây (như thể bị động, kiến trúc danh từ...) ở những mức 
độ nhất định cũng đã được du nhập vào tiếng Việt. 

Trong nghệ thuật hội hoa thì xuất hiện những thể loại vay mượn từ phương 
Tây như tranh sơn dầu, tranh bột màu với bút pháp tả thực. Bút pháp tả thực của 
nghệ thuật phương Tây còn xuất hiện cả trên sản khấu với thể loại kịch nói và 
tác động tới sự ra đời của nghệ thuật cái lương. Nghệ thuật (hanh sắc tổng hợp 
cổ truyền bắt đầu phân hoá thành hàng loạt bộ môn như ca múa, nhạc, kịch... 

Để đào tạo người làm việc cho mình, thực đân Pháp đã buộc học trò học 
tiếng Pháp, bắt theo hệ thống giáo dục kiểu phương Tây. Năm 1898. chương 
trình thi Hương có thêm hai môn Quốc ngữ và Pháp văn. Năm 1906 lập ra Nha 
học chính Đông Dương và định ra ba bậc học cơ sở là ấu học, tiểu học và rung 
học. Trong những năm này, nhà cầm quyền lập ra một số trường cao đẳng và 
đến năm 1908 thì mở ra trường Đại học Đông Dương. Hệ thống Nho học tàn lụi 
dần. Đến năm 1915 ở Bấc kỳ và 1918 ở Trung kỳ việc thí Hương bị bãi bỏ, 
chấm dứt nền Nho học Việt Nam. 


Hệ thống giáo dục mới này cùng với sách vở phương Tây đã góp phần giúp 
người Việt Nam mở rộng thêm tầm mắt, tiếp xúc với các tư tưởng dân chủ tư 
sản, rồi sau là tư tưởng Maecxit. Truyền thống đạo học với lối tư duy tổng hợp 
nay được bổ sung thêm kiểu ( duy phán tích. Nó được rèn luyện qua báo chí, 
giáo dục và hoạt động của những cơ quan khoa học như Trường Viễn Đông 
Pháp °” (thành lập năm 1901 tại Hà Nội). Viện Vị trùng học (thành lập tại Sài 
Gòn năm 1891, Nha Trang năm 1896, Hà Nội năm 1902)... Nền khoø học hiện 
đã manh nha từ thời thuộc Pháp này đến khi giao lưu với Liên Xô và hệ thống 
các nước xã hội chủ nghĩa, đã trở nên thực sự vững mạnh và phát triển. 

Vượt ngoài ý đồ của bọn thực dân, sự áp đặt thò bạo của chúng đẫn đến hậu 
quả ngược lại là khích lệ £ith thẩm dân tộc, lòng yêu nước và chống Pháp. Xuất 
hiện Nguyễn Trường Tộ với những bản diều trần, Phan Châu Trinh với phong 
trào Duy Tán (1906 - 1908), Lương Văn Can với phong trào Đáng kinh 1ghĩa 
thục (năm 1907)... Đại điện tiêu biểu cho khuynh hướng tìm hiểu, chất lọc cái 
hay của văn minh phương Tây để giải phóng dân tộc là Mguyễn Ái Quốc. 


021 Ecole francaise đextremne - Orient. viết tàt là EFEO 


120 


Bài 7 
VĂN HÓA VÀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN: ĂN, MẶC, Ở 


A- TẬN DỰNG MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĂN 


Hiển nhiên, để duy trì sự sống, ăn uống luôn là việc quan trọng số một. Tuy 
nhiên, quan niệm của con người về chuyện này thì không phải ai cũng giống ai. 
Có những dân (tộc coi ăn là chuyện tầm thường không đáng nói. Người Việt 
Nam nông nghiệp với tính thiết thực thì, trái lại, công khai nói to lên rằng ăn 
quan trọng lắm: Cá thực mới vực được đạo. Nó quan trọng tới mức Trời cũng 
không đám xâm phạm: Trời đánh còn tránh bữa ăn. Mọi hành động của người 
Việt Nam đều lấy ăn làm đầu: ấm uống, ăn ở, ấn mặc, ăn nói, ăn chơi, ăn học, 
ăn ngủ, ăn nằm, ăn cắp, ăn trộm... Ngay cả khi tính thời gian cũng lấy ăn uống 
và cấy trồng làm đơn vị: làm việc gì nhanh thì trong khoảng giáp bá rtrầu, lâu 
hơn một chút là chíu nội cơm, còn kéo dài tới hàng năm thì là hưi mùa lúa, 

1. Ăn uống là văn hóa, chính xác hơn, đá là văn hóa tận dụng môi trường tự 
nhiên. Cho nên, sẽ không có gì ngạc nhiên khi cư dân các nên vân hóa gốc du 
mục (như phương Tây, hoặc Bắc Trung Hoa) thiên về ăn thịt °!, còn trong cø 
cấu bữa ăn của người Việt Nam thì lại bộc lộ rất rõ dấu ấn của truyền thống 
văn hóa nóng nghiệp lúa nước. 

!.I. Đó là một eơ cấu ăn thiên về thực vật. Và trong thực vật Lúa gạo đứng 
đầu bảng. Tục ngữ có những câu như: “Người sống về gạo, cá bạo về nước”: 
“Cơm tế mẹ ruột; “Đói thì thèm thị thêm xôi, XE i0 cơm tế thì thỏi niọi 
đường”. Không phải ngẫu nhiên rà người Việt Nam gọi bữa ăn là bữa cơm, coi 
cây lúa là tiêu chuẩn cái đẹp (bài hát có câu: “Em xinh là xinh nhự cây lúa...”), 
và một thời thì mọi giá trị như lương, thuế, học phí v.v... đêu được `'quy ra (hóc 
gạo”! Cũng không phải ngẫu nhiên mà tiếng Việt có vô số từ khác nhau để phân 
biệt các giai đoạn trưởng thành và các bộ phận chuyên biệt của cây lúa. 


€ Theo sách lịch sử văn hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiện chủ biên (nhóm Trương 
Chính dịch, NXB KHXH, H. 1993. tra 768) thì ở Trung Hoa, “Ngoài lương thực, 
người thời cổ chủ yếu ăn thịt, Nhà giàu sang thêm rau vào”. 


121 


Còn nhỏ là cây mạ, lớn lên là lúa, ngọn lúa đâm bông gọi là đồng, hạt lúa 
nếp non rang lên là cốm, hại lúa già là thóc; bông lúa gặt về thì phần còn lại 
ngoài đồng là rạ, đập tách hạt thóc ra rồi thì phần còn lại của bông lúa là rơm; 
sau khi Xay giã xong thì hạt thóc chia thành gạo, cám, trấu, gạo gãy gọi là tấm; 
gạo nấu lên thành cơm xôi, nấu cho nhiều nước thành cháo, chế biến thành đủ 
thứ quà như bỏng, bún, miến, bánh đa, bánh cuốn... Cây lúa theo đặc tính hạt 
thóc thì có lúa nếp, lúa tẻ, theo thời vụ thì có lúa mùa, lúa chiếm... Lê Quý Đôn 
trong Ván đài loại ngữ kê ra đến 23 giống lúa mùa, 9 giống lúa chiêm, 29 giống 
lúa nếp, mỗi giống lại chia thành nhiều loại, tổng cộng có đến hơn trăm loại. 

1.2. Trong bữa ăn của người Việt Nam, sau lúa gạo thì đến RAU QUẢ. 
Nằm ở một trong những trung tâm trồng trọt. Việt Nam có một danh mục rau 
quả mùa nào thức ấy, phong phú vô cùng. Đối với người Việt Nam thì đói ăn 
rau, dau uống thuốc là chuyện tất nhiên. “Ăn cơm không rau như nhà giàu chết 
không kèn trống”: “Ấn cơm không ran như đánh nhau không có người gỡ”. 


Tuy nhiên, nói đến rau trong bữa ăn Việt Nam không thể không nhắc đến 
hai món đặc thù là rau muống và dưa cà: “Anh dj anh nhớ quê nhà, Nhớ canh 
rau muống, nhớ cà dâm tương...”, Huyện Tiên Sơn (Bắc Ninh) có làng Hiện 
Đường (làng ngang) có loại rau muống thân lớn, sắc trắng, đốt thưa, ngọn mẫm, 
ăn ngọt và đòn, ngon nổi tiếng từ thời Hùng Vương, thường dùng để tiến vua. Sự 
tích Thánh Giáng gắn liên với quả cà: mẹ Thánh Gióng là người đàn bà trồng 
cà; cha Thánh Gióng là ông thần đi hái trộm cà; bản thân Thánh Gióng nhờ ăn 
“bẫy nong cơm, ba nong cà” mà lớn thành người khổng lồ đi cứn nước. Cà và 
rau cải đem muối đưa tạo thành những thức ăn độc đáo phù hợp với thời tiết và 
khẩu vị nên ngon miệng tới mức tục ngữ có câu: "Cá đưa, chữa rau”; "Có cà thì 
tha gắp mắm”; “Thụ cá là hoa tương là gia bản”, 


Các loại gia vị đa đạng như hành, gừng, Ớt, tỏi, riểng, rau mùi, rau răm, rau 
húng, xương sông, thìa là, hồ tiêu, tía tô, kinh giới, lá lốt, điệp cá v.v... cũng là 
nhữn¿ thứ không thể thiếu được tiếng bữa ăn của người Việt Nam. 

1.3. Đúng thứ ba trong cơ cấu ân và đứng đầu hàng thức ăn động vật của 
người Việt Nam là các loại (uỷ sản - sản phẩm của vùng sông nước. Sau "cơm 
rau” thì “cơm cá” là thông dụng nhất: “Có cá đổ vạ cho cơm”: “Con cá đánh 
ngã bát cơm" là thế. 


122 


Từ các loài thủy sản, người Việt Nam đã chế tạo ra một thứ đồ chấm đặc 
biệt là nước mắm và mắm các loại. Thiếu nước mắm thì chưa thành bữa cơm 
Việt Nam. Cơm mắm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với bình dân; các bà 
phi tần nhà Nguyễn từng đặt các địa phương làm hàng trăm lọ mắm để tiến vua. 
Từ tiếng Việt, danh từ “nước mắm” đã đi vào ngôn ngữ loài người, có mặt trong 
nhiều cuốn từ điển Bách khoa Đông - Tây. 

1.4. Ở vị trí cuối cùng trong cơ cấu bữa ăn Việt Nam mới là thị/. Phổ biến 
thì nhự thịt gà, lợn (heo), trâu... Đặc sản bình dân thì như thịt chó (tục ngữ: 
“Sống được miếng đổi chó, chết được bó vàng tâm”; “Sống ở trên đời ăn miếng 
dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không?”), sơn hào hải vị thì như gần hổ, 
yến xào... 

2. Đồ uống hút truyền thống thì có trầu cau, thuốc lào, rượu gạo, nước chè, 
nước vối ... Chúng hầu hết đều là những sản phẩm cổ truyền của nghề trồng trọt 
Đông Nam Á. 

Ấn trầu cau là phong tục cực kỳ lâu đời ở Việt Nam, nó cũng phổ biến 
khắp Đông Nam Á cổ đại. Miếng trầu gồm một miếng cz, một lá /rẩ» quết vôi 
phụ thêm một miếng vỏ cây chát (gọi là miếng rể); người ta nhai rồi nhổ nước 
và nhả bã. Ăn trầu cau có tác dụng trừ sơn lam chướng khí, chống hỏi miệng, 
sâu răng, gây chảy nước bọt v.v..., lá trầu có tác dụng chữa bệnh nấc cho trẻ 
nhỏ, bệnh đau mắt cho cụ già, chữa các mụn làm mủ sưng tấy... 

Tục ăn trần cau tiềm ẩn triết lý về sự tổng hợp của nhiều chất khác nhau: 
cây cu vươn cao là biểu tượng của trời (đương), vói chất đá là biểu tượng của 
đất (Am); dây rrầu mọc từ đất, quấn quít lấy thân cây, biếu tượng cho sự trung 
gian hòa hợp. Sự rồng hợp biện chứng của âm-dương, tam tài ấy tạo nên một kết 
hợp hết sức hài hòa. Miếng trầu có cái tưới ngọt từ hạt cau, cái cay của lá trần, 
cái nồng nàn của với, cái bùi của rễ... tất cả tạo nên một chất kích thích, làm 
cho thơm mồm, đỏ môi, và khuôn mặt bừng bừng như say rượu. Án trầu có nhai 
mà không nuốt, nó mang một tính cách linh hoạt hiếm thấy - không phải ăn, 
không phải uống, cũng không phải hút! 

Trong khi ăn trần là thú vui chủ yếu của phụ nữ thì hút thuốc lào là thú vui 
chủ yến của nam giới. Thuốc lào là một thứ cày gần giống như thuốc lá, người 
ta hái lá phơi khô thái nhỏ rồi cho vào điểu mà hút. Từ vua quan đến thứ dân 
trước đây, ai cũng hút thuốc lào. Trên thực tế, ăn trâu ở Việt Nam từng có 


123 


không chỉ đàn bà mà cả đàn ông, và hút thuốc lào ở Việt Nam cũng có không 
chỉ đàn ông mà cả phụ nữ. Hà Nội có riêng hẳn một phố Hàng Điếu chuyên bán 
điếu và phụ tùng điếu các loại. 

Trong khi thú hút thuốc lá xuất phát từ phường Tây chỉ có lửa (duy cương) 
thì thú hút thuốc lào của ta là cả một sự tổng hợp biện chứng của âm-dương, 
thủy-hỏa: Cái điển (dùng để hút thuốc lào) bên đưới chứa nước điển, bên trên có 
nỗ điểu đựng thuốc; lửa (hòa) đốt thuốc ở trên được rít, kéo xuống gặp nước 
(thủy) ở dưới; khói thuốc (đương) đi qua nước (âm) mà tạo nên tiếng kéu và đến 
miệng người hút, thấm vào từng tế bào cơ thể con người. Thuốc lào và điếu hút 
thuốc lào vì vậy trở thành một sự đam mê và biểu tượng của đam mê tột đô - trai 
gái yêu nhau được ví là “Say nhau nụ điểu đỏ”, ca đạo có câu: “Nhớ ai như 
nhớ thuốc lào, Đã chôn điển vuống lại đào điếu lên”. 


Rượu Việt Nam làm từ gạo nếp - thứ gạo đặc sản của vùng Đông Nam Á, 
Gạo nếp được đem đồ xói, ủ cho lên men rồi cất ra. Rượu chế tạo như thế gọi là 
"ượn trắng, hoặc rượu đế, để phân biệt với rượu có tớp thêm các thứ hoa gọi là 
rượu ni hoặc màu (như rượu cúc, rượu sen...). Rượu ngâm thuốc gọi là rượu 
thuấc (rượu tam Xà, ngũ xà, rượu tắc kè...). Cúng ông bà tổ tiên thường phải có 
Mi rượu trắng (rượu màu, rượu thuốc và các thứ rượu phương Tây không thể dùng 
cúng được). 

Cây chè và rục uống chè có nguồn gốc từ vùng Nam Trung Hoa và Bắc 
Đông Dương. Sách Trà kinh của Trưng Hoa viết: “Trà là một loại cây quý ở 
phương Nam, cây như cây qua lô, lá như lá chỉ tử (dành dành), hoa nh họa 
tường ví trắng..., 9Ÿ rất hàn”, Trà kinh của Lục Vũ đời Đường nói: '*Qua lá ở 
phương Nam... người ta pha lẩy nước tống thì suốt đêm kháng nẹủ được. Giao 
Châu và Quảng Ch âu rất quỷ trà ấy, mỗi khi có khách đến chơi, thì pha mời”. 
Thế kỷ IV-V, tục uống trà mới chỉ phổ biến ở phía Nam sông Dương Tử, cuối 
đời Đường mới phổ biến ở Bác Trung Hoa; đến thế kỷ VII-IX tuyển sang 
Triều Tiên, Nhật Bản. Thế kỷ XVI thuyền buôn Hà Lan mới đưa về châu Âu Ấn 
Độ, Xri-Lanca chỉ mới trồng chè phổ biến từ giữa thế kỷ XEX. Ban dầu khi mới 
phát hiện ra chè, người ta dùng nó như một thứ dược thảo, rồi nghiên lá chè 
thành bột để uống, cuối cùng mới là cách uống trà như ngày nay. Người Việt 
Nam uống chè tươi, chè khô, ướp chè với các loại hoa như hoa sen, hoa nhài, 
hoa ngâu, hoa cúc... 


124 


3, Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực của người Việt 

3.1. TÍNH TỔNG HỢP trong nghệ thuật ăn uống (Ẩm thực) của người Việt 
trước hết thể hiện røng cách chế biến đồ ăn. Hầu hết các món ăn Việt Nam đều 
là sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau này với rau khác, rau với các loại gia 
vị, rau quả với cá tôm... Nói về cách chế biến tổng hợp, tục ngữ Việt Nam có 
một hình ảnh so sánh thật dí dồm: Nấu canh suông ở truồng mà nấu! 

Dù là bình đân như xôi ngõ, ốc nấu, phở...; cầu kỳ như bánh chưng, nem 
rán (chả g1ò)..., hay đơn giản như rau sống, nước chấm - tất cả đều được tạo nên 
tỉ rất nhiều nguyên liệu. Chúng tổng hợp lại với nhau. bổ sung lẫn nhau để cho 
ta những món ăn có đủ ngũ chất: bột - nước - khoáng - đạm - béo: nó không 
những có giá trì dinh dưỡng cao mà còn tạo nên một hương vị vừa độc đáo ngon 
miệng, vừa nông nàn khó quên của đủ ngũ vị: chua - cay- ngọt - mặn - đắng, lại 
vừa có cái đẹp hài hòa của đủ øgñ sắc: trắng - xanh - vàng - đỏ - đen. Chỉ một 
chén nước chấm thôi, bà nội trợ khéo nay cũng pha chế rất kỳ công sao cho đủ 
vị: cái mặn đậm đà của nước mắm; cái cay của gừng, ớt, hạt tiêu: cái chua của 
chanh, dấm; cái ngọt của đường; cải mùi vị đặc biệt của tôi... Và một bát phở 
bình dân thôi cũng đã có sự tổng hợp của mọi chất liệu, mọi mùi vị mọi sắc 
màu: Nó vừa có cái mềm của thịt bò tái hồng, cái đẻo của bánh phở trắng, cái 
cay đìu dịu của lát gừng vàng, bạt tiêu đen, cay cay xuýt xoa của ớt đỏ, cái 
thơm nhè nhẹ của hành hoa xanh nhạt, cái thơm hãng hắc của rau thơm xanh 
đậm, và hòa hợp tất cả những thứ đó lại là nước dùng ngọt từ cái ngọt của tủy 
xương... 

43.2. Tính tổng hợp còn thể hiện ngay 0rong cách ăn. Mâm cơm của người 
Việt Nam đọn ra bao giờ cũng có đồng thời nhiều món: cơm, canh, rau, dưa, cá 
thịt, xào, nấu, luộc, kho... Suốt bữa ăn là cả một quá trình tổng hợp các món ăn. 
Bất kỳ bát cơm nào, miếng cơm nào cũng đã là kết quả tổng hợp rồi: trong một 
miếng ăn đã có thể có đủ cả cơm - canh - rau - thịt. Điều này khác hản cách ăn 
lần lượt đưa ra từng món theo lối phân tích của người phương Tây. Tính tổng 
hợp còn thể hiện trong tục ăn trầu cau và hút thuốc lào vừa nói đến ở trên. 

Cách ãn tổng hợp của người Việt Nam tác động vào đử mọi giác quan: mũi 
ngửi mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn vừa bưng lên, mắt nhi màu sắc hài 
hòa của bàn ăn, /⁄ðï nếm vị ngon của đồ ăn, /di nghe tiếng kêu giòn tan của thức 
ăn (người Việt khi uống trà ngon thích chép miệng, uống rượu ngon thích “khà” 


125 


lên mấy tiếng), và đôi khi nếu được nó tay vào cầm thức ăn mà đưa lên miệng 
xé (như khi ăn thịt gà luộc) thì lại càng thấy ngon! 

Cái ngon của bữa ăn người Việt Nam là tổng hợp cái ngon của mọi yếu tố: 
Có thức ăn ngon mà ăn không hợp rhời ứiế! thì không ngon; hợp thời tiết mà 
không có chỗ ăn ngon thì không ngon; có chỗ ăn ngon mà không có bè bạn tâm 
øiao cùng ăn thì không ngon; có bạn bè tâm giao mà không khí bữa ăn không 
vui vẻ thì cũng không ngon nốt. 

4. Tính cộng đồng và tính mực thước trong nghệ thuật ẩm thực của 

người Việt 

4.1. Tính tổng hợp kéo theo tính công đồng. Ấn tông hợp, đn chung, cho 
nên các thành viên của bữa ăn liên quan và phụ thuộc chặt chế vào nhau (khác 
hẳn phương Tây ai có suất người ấy, mọi người hoàn toàn độc lập với nhau). Vì 
vậy mà trong lúc ăn uống, người Việt Nam rất /ích chuyện trò (khác với người 
phương Tây tránh nói chuyện trong bữa ăn). Thú sống rượu cần của người vùng 
cao chính lâ biểu hiện của triết lý thâm thúy về tính cộng đồng sống chết có 
nhau. 

Tính cộng đồng đòi hỏi ở con người mội thứ văn hóa cao trong ăn uống 
(“Ấn trông nói, ngôi trông hướng”): Vì mọi người đều phụ thuộc lẫn nhau nên 
phải ý tứ khi ngồi và mực thước khi ăn. Tính mực thước là biểu hiện của 
khuynh hướng quân bình ám - đương. Nó đồi hỏi người ăn đừng quá nhanh, quá 
chậm; đừng ăn quá nhiều, quá ít; đừng ăn hết, đừng ăn còn. Ăn nhanh là người 
vội vàng thô lỗ, ăn chậm khiến người ta phải chờ; ăn nhiều, ăn hết là tham lam; 
ăn ít, ăn còn là chê cơm khöng ngon. Khi ăn cơm khách, một mặt phải ăn cho 
ngon miệng để tỏ lòng biết ơn và tôn trọng chủ nhà. nhưng mặt khác, lại phải để 
chừa một ít trong các đĩa đồ ăn để tỏ rằng mình không chết đói, Không tham ăn. 
Tục ngữ có câu: “Ăn hết bị đòn, ăn mòn mất vợ” 09, Truyện đân gian thường phê 
phán những người vô ý trong khi ăn và có nhiều cảnh dùng bữa ăn đế kén rể. 
Chốn triều đình xưa có lệ “Thần thị Quản từu bất quá tam bói”: bề tôi hầu tiệc 
nhà vua, rượu không được uống quá ba chén (tránh rượu vào lời ra mà thất lễ với 
vua). 


® Tính mực thước là biểu hiện của triết lý hài hòa âm đương, của lối giao tiếp tế nhị ý 
tứ, khác hẳn tính cách cực đoan lối giao tiếp trực khởi của người phương Tây, theo đó 
khách phải ăn cho kỳ hết sạch để tỏ lòng biết ơn chủ nhà. 


126 


4.2. Tính cộng đồng và tính mực thước trong bữa ăn thể hiện tập trung qua 
nôi cơm và chén nước mấm. Các món ăn khác thì có thể người ăn, người 
không, còn cơra và nước mắm thì ai cũng xơi và ai cũng chấm. Vì ai cũng dùng, 
cho nên chúng trở thành thước đơ sự ý tứ, đo trình độ văn hóa của con người, 
Nói ăn trông nồi... chính là nói đến nồi cơm. Chủ nhà ngồi đầu nỏi phải rất tế 
nhị và mực thước khi đơm cơn cho khách: kháng đơm nhiều hoặc ít giá vào mỗi 
bát - nhiều quá thì đầy, dễ rơi vãi (khiến khách mang tiếng vụng về) và không 
có chỗ để thức ăn; ít quá thì ăn mau hết, phải đưa xới nhiều lần (khiến khách 
mang tiếng tham ăn). Thấy cơm trong nồi sắp hết, phải giảm tốc độ ăn của mình 
và người nhà (đơm ít), tránh không để đữa cái va vào nồi, phải luôn làm sao cho 
khách thấy đầy đủ, thoải mái nhất. Chấm nước mắm phải cho gọn, sạch, không 
rớt. Hai thứ đó là biểu tượng của tính cộng đồng trong bữa ăn, giống như sản 
đình và bến nước là biểu tượng cho tính cộng đồng nơi làng xã. Nồi cơm ở đầu 
mâm và chén nước mắm ở giữa mâm còn là biểu tượng cho cái đơn giản mà 
thiết yếu: cơm gạo là tính hoa của đấ, mắm chiết xuất từ cá là tính hoa của 
nước - chúng giống như hành Thủy và hành Thổ là cái khởi đầu và cái trung tâm 
trong Ngõ hành. ì 


5. Tính biện chứng, linh hoạt trong nghệ thuật ám thực của người Việt 


Tổng hợp đi liền với biện chứng. Trong ăn uống của người Việt Nam, tính 
BIỆN CHÚNG thể hiện ở sự LINH HOẠT. 


3.1. Tính LINH HOẠT của người Việt Nam thể hiện rất tõ /rong cách ăn. 
Ở trên vừa nói rằng, ăn theo lối Việt Nam là một quá trình tổng hợp các món ăn. 
Nhưng có bao nhiêu người ăn thì có bấy nhiêu cách tổng hợp khác nhaa - đó là 
cả một khuôn khổ rộng rãi đến kỳ lạ cho sự lính hoạt của con người. Giá dụ nếu 
như trong một mâm cơm, ngoài nồi cơm và chén nước mắm ra, có bốn món ăn 
thì người ăn có thể cố tất cả là mười bốn khả năng lựa chọn cách ăn khác nhau; 
một cách ăn cả bốn món, bốn cách ăn ba món, sáu cách ăn hai món và bốn cách 
ãn một món! 

5,2. Tính Linh hoạt còn thể hiện trong đụng cụ ăn. Người Việt Nam truyền 
thống chỉ dùng một thứ dụng cụ là đói đứa, Đó là cách ăn đặc thù mô phỏng 
động tác của con chim nhật hạt, xuất phát từ thói quen ăn những thứ không thể 
nào dùng tay bốc hoặc mó tay vào được (như cơm, cá, nước mắm...) của cư dân 


127 


Đông Nam Á, nơi có sẵn tre làm vật liệu °. Trong khi người phương Tây phải 
dùng một bộ đồ ăn gồm đao, thìa, dĩa (mô phỏng động tác của con thú xé môi), 
mỗi thứ thực hiện một chức năng riêng rẽ (sản phẩm của tư duy phá» tích) thì 
đôi đũa của người Việt Nam thực hiện một cách tống hợp và cực kỳ linh hoạt 
hàng loạt chức năng khác nhau: pắp, và, xé, dầm, khoắng. trộn, vết, và... nối cho 
cánh tay đài ra để gấp thức ăn xa! 

Tập quán dùng đữa lâu đời và làm bình thành cả một triết lý đôi đũa ở 
người Việt Nam. Trước hết, đồ là tính cặp đôi: “Vợ chẩng như đĩa có đội 
“Báy giờ chống thấp vợ cao, Hhw đôi đua lệch so sao cho bằng” ®Vợ dạt không 
hại bằng đãa vénh”... Thời Lê, bà gãy đôi đũa là đấu hiệu ly hôn. Thứ đến là 
tính tập thể: bó đũa là biểu tượng của sự đoàn kết, của tính cộng đồng. Vơ đữa 
cả nắm là thói cào bằng xô bồ. tốt xấu không phân biệt. 

5.3. Tuy nhiên, biểu hiện quan trọng hơn cả của TÍNH BIỆN CHỨNG 
trong việc ăn là ở chỗ người Việt Nam đặc biệt chú trọng đến quan hệ biện 
chứng ám-dương, ban gồm ba mặt liên quan mật thiết với nhau: (a) sự hài hoà 
âm-đương của thức ăn, (b) sự quân bình ảm-đương trong cơ thể, (c) sự cân bằng 
âm-dương giữa con người với môi trường tự nhiên. 

5.3.1. Để tạo nên những món ăn cá sự cán bằng âm - dương, người Việt 
phân biệt thức ăn theo năm mức âm - đương. ứng với Ngũ hành: hờn (lạnh: âm 
nhiều = Thủy); nh¿ệt (nóng, đương nhiều = Hỏa); ôn (ấm, dương ít = Mộc); 
lương (mát, âm ít = Kim), và bình (trung tính = Thổ). Theo đó, người Việt tuần 
thủ nghiêm ngặt luật âm - dương bù trữ và chuyển hóa khi chế biến. Tập quán 
dùng gia vị của Việt Nam, ngoài các tác dụng kích thích dịch vị, làm dậy mùi 
thơm ngon của thức ăn, chứa các kháng sinh thực vật có tác dụng báo quản và 
xử lý thức ăn còn có tác dụng đặc biệt là điều hòa dm - dương, thuỷ - hoá của 
thức ăn. 


#3 Một số học giả phương Tây lầu nay đã nhận lầm rằng văn mính đôi đũa (civilisation 
đes baguettes) là thuộc đạng Trung Hoa (culture sinoide), trong khi thực ra. như ta đã 
thấy, nó là sản phẩm của cái nói trồng lúa nước Đông Nam Á. Theo sách lịch sử văn 
hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiên chủ biên (1993, tr 769), người Trung Quốc, thời 
Tiên Tân ăn không dùng đũa, mà lấy tay bốc" (giống người Án Độ - đó là tập quần 
của các cư dân trồng kê, mạch, ăn bánh mì, bánh bao và thịt). Họ chỉ bất đầu dùng 
đũa từ khi thón tỉnh phương Nam. 


128 


Chẳng hạn, gừng đứng đầu vị nhiệt (dương) có tác dụng làm thanh hàn, giải 
cảm, cho nên được đừng làm gia vị đi kèm với những thực phẩm có tính hần 
(âm) như bí đao, rau cải, cải bắp, cá..., ớt cũng thuộc loại nhiệt (dương) cho nên 
được dùng nhiều trong các loại thức ăn thủy sản (cá, tóm, cua, mắm, gôi...) là 
những thứ vừa hàn, bình, lại có mùi tanh. Rau răm thuộc loại nhiệt (đương) ởi 
với trứng lộn thuộc loại hàn (âm). Nước đừa, dưa hấu (Am) được nêm (xát) muối 
(dương), v.v... Chén nước chấm dung hòa đủ ngũ hành: vị mặn (thủy) của nước 
mắm, đăng (hỏa) của vỏ chanh, chua (mộc) của chanh giấm, cay (kim) của tiêu ớt. 

5.3.2, Để tạo nên sự quán bình ảm-đương trong cơ thể ngoài việc ăn các 
món chế biến có tính đến sự quản bình âm - đương, người Việt Nam còn sử 
dựng thức ấn nhự những vị thuốc để điều chỉnh sự mất quân bình âm-đương; vì 
vậy một người bị ốm do quá âm cần ăn đỏ dương và, ngược lại, ốm do quá 
đương cần ăn đồ âm để khôi phục lại sự thăng bằng đã mất. Ví dụ, đau bụng 
nhiệt (đương) thì cần ăn những thứ hàn (âm) như chè đậu đen, nước sắc đậu đen 
(màn đen âm), trứng gà, lá mơ... Đau bụng hàn (âm) thì dùng các thứ nhiệt 
(dương) như gừng, riểng... Bệnh sốt cảm lạnh (âm) thì ấn cháo gừng, tía tô 
(dương); còn sốt cảm nắng (đương) thì ăn cháo hành (âm)... 

3.3.3. Để đảm bảo quán bình âm đương giỮa con người với phôi HƯỜnG, 
người Việt có tập quần ăn nống theo vùng khí hậu, theo mùa. 

Việt Nam là xứ nỏng (dương) cho nên phản lớn thức ăn đều thuộc loại bình, 
hàn (Am). Trong cuốn “Nữ công thẳng lãm) Hải Thượng Lăn Ông kế ra khoảng 
120 loại thực phẩm thì đã có tới khoảng I00 loại mang tính bình, hàn rồi. CƠ 
cấu ăn truyền thống thiên về thức ăn thực vật (âm) và ít thức ăn động vật 
(đương) chính là góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng giữa con 
người với môi trường. 

Mùa hè nóng, người Việt thích ăn rau quả, tôm cá (là những thứ âm) hơn là 
mẽ thịt. Khi chế biến, người ta thường luộc, nấu canh, làm nộm, làm đưa, tạo 
nên thức ăn cố nhiều nước (ám) và vị chua (âm) vừa để ăn, vừa để tiêu vừa giải 
nhiệt. Chính vì vậy mà người Việt Nam rất thích ăn để chua, đắng - cái chua 
của dưa cà, của quả khế, quả sấu, quả me, quả chanh, quả chay, lá blà; cái đắng 
của vỏ chanh, mướp đắng. Canh khổ qua là món được người Nam Bộ (vùng 
nóng hơn) đặc biệt ưa chuộng. 


129 


Mùa đông lạnh, người Việt ở các tỉnh phía Bắc thích ăn thị, mỡ là những 
thức ăn đương tính, giúp cơ thể chống lạnh. Phù hợp với mùa này là các kiểu 
chế biến khô, đùng nhiều mỡ (đương tính hơn) như xào, rấn, rim, kho, ... Gia vị 
phố biến của mùa này cũng là những thứ dương tính như ớt, tiêu, gừng, tỏi, ... 
Đân miền Trung sở dĩ ăn ớt (dương) nhiều là vì thức ăn phổ biến của dải đất này 
là các thứ hải sản mang tính hàn, bình (âm) và con người thường phải ngàm 
mình trong nước biển. 

Xứ nóng (dương) phù hợp cho việc phát triển mạnh các loài thực vật và 
thủy sản (am); xú lạnh (âm) thì phù hợp cho việc phát triển chân nuôi các loài 
động vật với lượng mỡ, bơ sữa phong phú (dương) - như vậy là tự thân thiên 
nhiên đã có sự cân bằng rồi. Do vậy, ăn rheo ma chính là đã tận dụng tối đa 
môi trường tự nhiên để phục vụ con người, là hòa mình vào tự nhiên, tạo nên sự 
cân bằng biện chứng giữa con người với mói trường. Thức än đúng theo mùa - 
mùa nào thức ấy - người xưa gọi là “thời trân”: “Mna hè cá sông, mùa đông cá 
bê", “Chím ngói mùa thu, chỉm cụ mùàa hè”... ăn theo mùa cũng là lúc sẵn vật 
ngon nhất, nhiều nhất, rẻ nhất và tươi sống nhấi. 

5.3.4. Tính biện chứng trong việc ăn uống không chỉ thể hiện ở việc ăn phải 
hợp thời tiết, phải đúng mùa, mà người Việt Nam sành ăn còn phải biết chọn 
đúng bộ phận có giá trị (“Chuối sau, cau trước”; “Đâu chép, mép trôi, môi mè, 
lườn trắm”...); đúng trạng thái có giá trị (“Tóm nấu sống, bống để ươn”; “Bầu 
già thì nêm xuống ao, Bí già đáng cửa làm cao lấy tiền”...); đúng thời điểm có 
giá trị (“Cơm chín tới, cải vắng hon, gái một con, gà ghẹ ở). 

Thời điểm có giá trị còn là lúc thức ăn đang trong quá trình âm dương 
chuyển hóa, đang ở dạng âm dương cân bằng hơn cả, và vì vậy cũng là những 
thứ rất giàu chất dinh dưỡng - đó là các món ăn dạng bzø rứ: động vật có Irứng 
lộn, nhộng, lợn sữa, chùn ra ròng, ong nón, đế nón... người Nam Bộ có món 
đuông - một loại ấu trùng kiến dương, sống trong ngọn cây dừa, cau, chà là, 
thực vật có giá, cốm, măng... Tục ngữ có câu: cốm hoa vàng, chữn ra ràng, gái 
mãn tang, cà cuống trứng. Không phải ngẫu nhiên mà niưu sản phụ từ lâu được 
dân gian sử dụng như một loại thuốc bê quan trọng và hiện được dùng làm 
nguyên liệu đặc biệt để sản xuất thuốc bổ, 

Tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam, một lần nữa, ta lại thấy người xưa coi 
trọng vai trò của triết lý âm dương thủy hoả trong việc tổ chức vũ trụ và đời 
sống con người biết chừng nào. 


130 


B- ỨNG PHÓ TỰ NHIÊN MẶC 


1. Quan niệm về mặc và đấu ấn nông nghiệp trong chất liệu may mặc 
của người Việt 

1.1. Quan trọng đối với con người, sau ăn là zzặc. Nó giúp cho con người 
ứng phó được với cái nóng, rét, mưa, gió. Nhân dân ta nói một cách đơn giản: 
“Được bụng Ho, còn lo ấm cật”. Vì vậy, cũng như trong chuyên ăn, quan niệm 
về mặc của người Việt Nam trước hết là một quan niệm rất rhiế! thực: “Ấn lấy 
chắc, mặc lấy bên”, và “Cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết”. 

Nhưng mặc không chỉ để ứng phó với môi trường mà còn có ý 0ghứa xã hội 
tất quan trọng: 4wen sợ dạ, lạ sợ áo. Mặc trờ thành cái không thể thiếu được 
trong mục đích ứrang điểm, làm đẹp con người: “Người đẹp về lụa, lúa tốt về 
phán, chán tốt về hài, tai tốt về hoa”. Ăn mặc giúp con người khác phục những 
nhược điểm về cơ thể, về tuổi tác: “Can già khéo bổ thì ngon, Nạ đồng trang 
điểm lại giòn hơn xưa". 

Mỗi đân tộc có cách ăn mặc và trang sức riêng, vì vậy, cái mặc trở thành 
biểu tượng của văn hóa dân tộc. Mọi âm mưu đồng hóa đều bất đầu từ việc 
đồng hóa cách ăn mặc. Từ nhà Hán cho đến các triều đại Tống, Minh, Thanh 
đều kiên trì tìm đủ biện pháp buộc dân (a ăn mặc theo kiến phương Bắc, song 
chúng luôn thất bại. Các vua nhà Lý cho dạy cung nữ tự dệt vải, không dùng vải 
vóc nhà Tống. Trong lời hiệu triệu tướng sĩ đánh quân Thanh, Quang Trung 
viết: Đánh cho dể dài tóc, dành cho để đen răng... Vậy cái riêng trong cách ăn 
mặc của người Việt là gì? Đó trước hết là cái chất nông nghiệp, mà chất nông 
nghiệp thì thể hiện rõ nhất trong chất liệu may mặc. 

1.2. Về chát liệu mặc, để ứng phó hữu hiệu với môi trường tự nhiên, người 
phương Nam sở trường ở việc tận dụng các chất liệu có +guồn gốc thực vật là 
sản phẩm của nghề trồng trọt, cũng là những chất liệu may mặc mỏng, nhẹ. 
thoáng, rất phủ hợp với xứ nóng. 


1.2.1. Trước hết, đó là tơ (ẩm. Cùng với nghề trồng lúa, nghề tằm tang có từ 
rất sớm. Trong những đi chỉ khảo cổ thuộc hậu kỳ đá mới cách nay khoảng 
5.000 năm (như Bàu Tró), đã thấy có dấu vết của vải, có dọi xe chỉ bằng đất 
nung. Cấy lúa và trồng đâu, sóng và tang là hai công việc chủ yếu luôn gắn liền 
nhau của người nông nghiệp Việt Nam. Người Hán từ xưa cũng đã luôn xem đó 


131 


là hai đặc điểm tiêu biểu nhất của văn hóa phương Nam: trong chữ “Man” ?' mà 
người Hán dùng để chỉ người phương Nam có chứa bộ trùng chí con tằm. 

Từ tơ tầm, nhân đân ta đã dệt nên nhiều loại sản phẩm rất phong phú: rz 
lạa, lượt là, gấm, vóc, nhiễu, the, đoạn, lĩnh, đãi, địa, nái, xôi, thao, vân... mỗi 
loại lại có hàng mây chục mẫu mã khác nhan. 


1.2.2. Ngoài tơ tảm, nghề đệt truyền thống của ta còn sử dụng các chất liệu 
thực vật đặc thù khác như tơ chuối, tơ đay, gai, sợt bóng. 

Vải tơ chưới là một mặt hàng đặc sản của Việt Nam mà đến thế kỷ VI, kỹ 
thuật này đã đạt đến trình độ cao và được người Trung Quốc rất thích, họ gọi 
vải này là “vải Giao Chỉ". Sách “Nam phương đị vật ch?" viết: '“phụ nữ lấy tơ 
chuối đệt thành hai loại vải ¿ và #hích, đều là vải Giao Chỉ (Giao Chỉ cát", 
sách “Qu‹ảng ch?" chép: “Thân chuối xé ra như tơ, đem đệt thành vấi... Vải ấy 
dễ rách nhưng đẹp, màu vàng nhạt, sẵn xuất ở Giao Chỉ”. Cho đến tận thế kỷ 
XVIII, loại vải này vẫn rất được tra chuộng, Cao Hùng Trưng trong sách Án 
Nam chí nguyên còn ca ngợi: “Loại vải này mịn như lượt là, mặc áo vào mùa 
nực thì hợp lắm". 

Vải đẹt bằng sợi /ở đøy, gai cũng Xuất hiện khá sớm. Đất đai và khí hậu 
nước ta rất thích bợp cho những loại cây này phát triển, tổ tiên ta không những 
biết tận dụng khai thấc nguồn nguyên liệu sẵn có này mà còn thuần dưỡng 
chúng thành loại cây trồng phố biến. Sách Trung Quốc thời Hán, Đường đều nói 
rằng đay, gai ở An Nam mọc thành rừng, dùng để dệt vải. Vải đay gai bền hơn 
vải tơ chuối nhiều; đem cây đay gai ngâm nước cho thịt thối rữa ra, còn lại tơ 
đem xe thành sợi đệt vải thì vải cũng “mịn như tượt là”. Sử sách nước ta ghi: 
“Cứ môi thắng vào ngày mồng Một, thường triển đếu mặc áo tơ gai”, 

Nghề dệt vdi bông xuất hiện muộn hơn nhưng ít ra cũng từ các thế kỷ đầu 
Công nguyên. Sách vở Trung Hoa gọt loại vải này là vải cát bói. Sách Lương thư 
giải thích: “Cát bối là tên cây, hoa nà giống nh lông ngông, rất lấy sợi dệt 
thành vải trắng muất chẳng khác gì vải đạy"”, Kỹ thuật trồng bông dệt vải từ 
phương Nam du nhập sang Trung Hoa vào thế kỷ X, đến thể kỷ XI, vải bông trở 
thành mối đến nỗi người Trung Quốc đương thời kêu là “vải bóng mặc kín cả 


© “Man” (có nghĩa là “người”), là từ xuất hiện từ đời Chu, đo người Hoa phiên âm từ 
tên gọi các dân tộc Mèo - Dao đùng để chỉ các dận tộc sống ở phía Nam, đối lập với 
Địch (phía bác), Nhung (phía tây) và Di (phía đồng). 


132 


thiên hạ”. 


Trong khi sở trường của phương Nam la là các loại vải nguồn gốc thực vật 
thì người phương Bắc có sở trường dùng da và lông thú là sản phẩm của nghề 
chăn nuôi làm chất liệu mặc, thêm vào đó, đa (và lông) thú lại rất phù hợp với 
thời tiết phương Bác lạnh. 


2. Trang phục qua các thời đại và tút linh hoạt trong cách mặc 

Theo chủng loại và chức nang, trang phục gồm có đủ đổ mặc phía trên, đỏ ` 
mặc phía dưới, đồ đội đầu, đồ đi chân và đồ trang sức. Theo mục đích, có trang 
phục lao động và trang phục lễ hội. Theo giới tính, thì có sự hân biệt trang 
phục nam và trang phục nữ. Cách thức trang phục của người Việt qua các thời 
đại bị chỉ phối bởi hai nhân tế chính là: (a) khí hậu nhiệt đới nóng bức và (b) 
công việc trồng lúa nước... 

2.1. Đồ mặc phía đưới tiêu biểu và ổn định hơn cả của phụ nữ qua các thời 
đại là cái váy. Váy có hai loại: váy mở là một mảnh vải quấn quanh thân, sáy 
kín được khâu lại thành hình ống, 

Từ thời Hùng Vương, phụ nữ đã mặc váy. Ở nhiễu nơi lối mặc đó được bảo 
lưu một cách Kiên trì cho tới tận giữa thế ký này. Người Mường cho đến nay vẫn 
mặc váy. Váy là đồ mặc điển hình của cả vòng Đông Nam Á và phổ biển đến 
mức, ở một số dân tóc, không chỉ phụ nữ, mà cả nam giới cũng mặc váy. Sở đĩ 
như vậy là vì mặc váy không chỉ mát, ứng phố có hiệu quả được với khí hậu 
nóng bức, mà còn rất phù hợp với còng việc đồng áng. 

Là thứ đồ mặc phía dưới đặc thù của phương Nam nóng bức, chiếc váy 
khác hẳn với chiếc quần có nguồn gốc từ Trung Á (Chesnov, 1976) là nơi có khí 
hậu giá lạnh và công việc chủ yếu là chăn nuôi cưỡi ngựa. Với âm mưu đồng 
hóa tàn bạo, phong kiến Trung Hoa đã nhiều phen muốn đưa chiếc quần vào 
thay thế cho chiếc váy của ta. Đến cuối thế kỷ XVII, để tạo nên sự đối lập với 
Đàng Ngoài, chúa Nguyễn đã lệnh cho trai gái Đàng Trong “dùng quần áo Bác 
quốc (= Trung Hoa) để biến đổi”. Đến năm I828, vua Minh Mạng tiếp tục học 
theo Trung Hoa một cách triệt để, ra chiếu chỉ cấm dân mặc váy, đã gây nên 
một sự phản ứng mạnh mẽ rrong dân chúng; phản ứng, bởi lẽ người dân Việt rất 
tự hào về chiếc váy, rất tự tin vào bản sắc và bản lĩnh văn hóa của mình: "Cái 
trống mà thủng hai đâu, Bên ta thì có, bên Tàu thời kiôngt" 


133 


Đối với nưm giới đồ mặc phía đưới ban đầu là chiếc khố. Khố là một mảnh 
vải dài quấn một hoặc nhiều vòng quanh bụng và luồn từ trước ra sau. Khố mặc 
mát, phù hợp với khí hậu nóng bức, và dễ thao tác trong lao động, vì vậy nó 
không chỉ là đồ mặc điển hình thời Hùng Vương mà còn được duy trì ở một bộ 
phận dân chúng khá lâu về sau này; thời Nguyễn, các sắc lính tuy phân biệt với 
nhau bảng màu của ¿há /ưng (lễ phục) hoặc xả cựp (thường phục), nhưng vẫn 
được gọi là “khố”: lính khố vàng (phục vụ vua). Ngày nay, tuy nam giới không 
còn đóng khố, nhưng do sự chi phối của khí hạu, lối cởi trần mặc độc một chiếc 
quần đùi (= quần xà lỏn) lúc ở nhà vào mùa nóng vẫn không khác cách an mặc 
cởi trần đóng khố thời Hùng Vương bao Xa. 

Khi chiếc quản thâm nhập ngày càng mạnh vào Việt Nam thì nam giới 
(dương tính) là bộ phận tiếp thu nó sớm nhất. Tiếp thu, nhưng người Việt Nam 
đã cải biến nó một cách linh hoạt thành quần lá toạ. Đó là một thứ quần có ống 
rộng và thắng, đũng sâu, cạp quần (miễn Nam gọi là lưng quần) to bản. Khi 
mặc, người ta buộc dây thắt lưng ra ngoài rồi thả phần cạp thừa phía trên rủ 
xuống ra ngoài thất lưng (vì thế nên cô tên gọi là “lá tọa”). Quần lá tọa là một 
sáng tạo rất linh hoạt phù hợp với khí hậu nóng bức của ta (do ống rộng nên 
mặc mát chẳng kém gì váy của phụ nữ), và rất thích hợp với lao động đồng áng 
đa dạng - nhờ có đũng sâu nên ở mỗi loại ruộng khác nhau (ruộng cạn, ruộng 
nước, nước nông, nước sâu) người ta có thể điều chỉnh cho ống quần cao hoặc 
thấp rất dễ đàng bằng cách kéo cạp (lưng) quần lên hoặc xuống. Ngày lễ hội, 
nam giới dùng quản ố»g sớ: quân mầu trắng có ống hẹp, đũng cao gọn gàng, 
đẹp mắt. 

2.2. Đồ mặc phía trên của phụ nữ Ôn định nhất qua các thời đại là cái yếm. 


Yếm là đỗ đặc thù của người Việt, thường do phụ nữ tự cắt - may - nhuộm 
lấy. Yếm có nhiều màu phong phú: Yếm nâu để mặc đi làm thường ngày ở nông 
thôn, yếm trắng mặc thường ngày ở thành thị; yếm hồng, yếm đào yếm thắm... 
dùng vào những ngày lễ hội. Yếm dùng để che ngực, cho nên nó trở thành biểu 
tượng của nữ tính (khi giật phải phơi phóng ở chỗ kín đáo), của tình yêu: “Yến 
trắng mà vã nước hồ, Vã đi vã lại anh đồ yêu thương"; “Trầu em têm tối hôm 
qua, Cất trong dải yếm mở ra mời chàng; Uớc gÌ sông rộng một gang, Bắc câu 


dải yếm cho chàng sang chơi”. 


134 


Để ứng phó với khí hậu nóng bức, phụ nữ khi làm lụng, nhất là trong bóng 
râm, đù là vào thời Hùng Vương hay là đầu thế ký XX, vẫn thường mặc váy-yếm 
với hai tay và lưng để trần. Phụ nữ nhiều dân tộc ít người đến nay vẫn cởi trần 
mặc váy. 

Đàn óng khi lao động thì thường cởi trần. Các thành ngũ “váy vận, yếm 
mang” (đối với phụ nữ) và “cởi trần đóng khố” (đối với nam giới) miêu tả rất 
chính xác trang phục lao động truyền thống. Cách mặc với mục đích ứng phó 
với môi trường tự nhiên này đần dần trở thành một quan niệm về cái đẹp củả 
người Việt Nam cổ truyền: Đàn ông đảng khố đuôi lượn, Đàn bà yếm thắm hở 
lườn mới xinh 

Khi lao động và trong những hoạt động bình thường, nam nữ cũng thường 
mặc áo ngấn có hai túi phía dưới, có thể xẻ rở hai bên hông hoặc bứ :à; ngoài 
Bắc gọi là áo cánh , trong Nam gọi là đo bà ba. Áo có đính cúc nhưng phụ nữ 
khi mặc thường không cài cúc vừa để cho mát, vừa để hở cái yếm trắng làm 
duyên. 

Dịp lễ hội, phụ nữ Việt thường mặc áo dài từ thế kỷ XIX đến 1945 ở miền 
Trung và Nam, cũng như ở một số vùng miền Bắc, người ta mặc áo dài thường 
xuyên, kể cả khi lao động nặng nhọc. Áo đài phụ nữ phân biệt áo tứ thân và năm 
thân. Áo năm thân cũng may như ấn tứ thân, chỉ có điểu vạt trước phía trái may 
ghép từ hai thân vải, thành ra rộng gấp đôi vạt phải, để bên ngoài, gọi là vạ cả, 
đè lên vạt phải để bên trong, gọi là vá! con. 

Dựp hội hè, phụ nữ xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức là mặc nhiều áo 
cánh lồng vào nhau: Ở Nam Bộ, nơi khí hậu nóng quanh năm, “áo mớ” được 
thay bằng áo cặp (2 cái). 

Về màu sắc, màu ưa thích là các màu ám rính phù hợp với phong cách 
truyền thống ta tế nhị, kín đáo: Ở miền Bắc là màu nâu. gụ - màu của đất, ở 
Nam Bộ là màu đe, màu của bùn; người xứ Huế thì ưa màu //n trang nhã phù 
hợp với phong cách cế đô “°, Trong lễ hội, người phụ nữ mặc cái áo dài màu 
thâm hoặc nâu... ở ngoài, lấp ló bên trong mới là các lớp áo cánh nhiều màu 
dương tính hơn (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hỏng đào, xanh hồ 
thùy...). Mấy chục năm gần đây, do ảnh hưởng của phương Tây, màu sắc trang 


Œ) Từ thời Nguyễn, dân gian có câu ăn Bắc mặc Kinh để chỉ cái cầu kỳ trong ăn uống 
của người Bắc Hà và cái kỹ tính trong may mặc của người kinh đỏ Huế. 


135 


phục đã trở nên đa dạng hơn. 


Do ảnh hưởng giao lưu với phương Tây, từ những năm 30 của thế ký này, 
chiếc áo đài cổ truyền được cải tiến dần thành chiếc đo dài tứ thời. Nó kết hợp 
được một cách xuất sắc truyền thống theo hướng zãng cường phó trương cái đẹp 
cơ thể một cách trực tiếp kiểu phương Tảy (dương tính háa) như đa dạng hóa về 
màu sắc, được thu gọn cho ôm sát thân, làm nổi ngực, bó eo hơn; bỏ áo cánh, 
yếm và Xẻ tà áo hai bên sườn cao hơn cho hở lườn... thì ảo đài tân thời lại cũng 
đồng thời kế rực và phát triển cao độ phong cách tế nhị, kín đáo cổ truyền (âm 
tính háa). Trong khi áo tứ thân cổ truyền buông hai vạt trước bay phấp phới thì 
áo dài (ân thời ghép chúng thành một vạt đài kín đáo hơn; trong khi áo tú thân 
cổ truyền để hở ngực yếm, hở cổ thì áo đài tân thời có cổ cao... nhờ vậy, áo đài 
tân thời khiến cho người phụ nữ mặc nó nhìn chung và nhìn từ phía trước hết 
sức kín đáo đoan trang mà vân không kém phần quyến rũ, còn nếu nhìn nghiêng 
từ bền hông thì càng thấy sức quyến rũ tăng lên gấp bội phần. Chính sự khéu 
gợi một cách tế nhị kín đáo, tính cách đương ở trong âm: đặc biệt này vừa đấp 
ứng được yéu cầu của thời đại, lại vừa duy trì được bản sắc đân tộc, khiến cho 
chỉ trong một thời gian ngắn, áo đài tân thời đã được phổ biến rộng rãi với các 
phong cách địa phương Hà Nội, Sài Gòn, Huế ° và trở thành biển tượng cho y 
phục truyền thống Việt Nam. Một phụ nữ phương Tây đã nhận xết vẻ áo đài 
Việt Nam: “Áo đài tráng rất sexy, nướng sexy trong sự kín đảo tế nhị và trang 
nhã. Yếu tố gợi cẩm này xuất phát từ những mảng thị hông ở đường xẻ bên 
hông, ở phần du thịt nơi vai và lưng qua lớp vải áo. Điều này dễ làm đàn ông 
ngoại quốc say mê hơn là cách hở hang táo bạo của phụ nữ Âu Tây" (Báo Phụ 
nữ, 10-12-1995). 


Đàn ông vào địp hội hè cũng mặc áo dài, thường là áo rhe đen. Giới thượng 
lưu thì mặc . › đài cả trong sinh hoạt thường ngày. 


Như vậy, trong việc trang phục, người Việt Nam đã ứng xử rất linh loạt 
đang ứng phó với khí hậu nhiệt đới nóng bức và công việc nhà nông làm ruộng 
nước, Cách may mặc, cùng với chức năng ứng phó với môi trường tự nhiên, còn 


°) Áo dài Huế là sự dung hòa, trung chuyển của phong cách Hà Nội thiên về bảo lưu 
truyền thống và phong cách Sài Gòn thiên vẻ Âu hóa, cách tân: Nó không đài chấm 
gót như áo đài Hà Nội, cũng không ngắn tới gối như áo dài Sài Gòn; cổ áo cao vừa 
phảt: eo áo không quá bó; tà áo không xẻ quá cao, màu áo không quá đầm như áo dài 
Hà Nội, cũng không quá rực rỡ, tương phản như áo đài Sài Gòn. 


136 


luôn hướng với mục đích làm đẹp cho con người; nhưng người Việt Nam luôn 
làm đẹp một cách rế nhị, kín đáo. 


C- ỨNG PHÓ Ở VÀ ĐI LAI 
1. Ứng phó với khoảng cách (Giao thông) 


Phương Tây là nơi của các nên văn hóa trọng động (gốc du mục), cho nên 
giao thông thuộc loại lĩnh vực rất phát triển. Ngay Trung Hoa tuy đã là một nền 
văn hóa nông nghiệp nhưng cái gốc du mục vẫn để lại dấu ấn đậm nét; không 
phải ngẫu nhiên mà vào thời xưa, số lượng xe ngựa là thước do sức mạnh của 
một nước, còn kim-chỉ-nam để xác định phương hướng là do tổ tiên người 
Trung Hoa phát minh ra. 

Ở xã hội Việt Nam cổ truyền, do bản chất nóng nghiệp sống định cư cho 
nên con người ít có như cầu di chuyển; có đi thì đi gần nhiều hơn di xa. Nhiều 
cụ già nông thôn suốt đời không hề bước chân ra khỏi làng mình, mặc dù đô thị 
chỉ cách đó vài cây số. Vì vậy, đễ hiểu là tại sao ở Việt Nam trước đây giao 
thông, nhất là giao thông đường bộ, thuộc loại lĩnh vực rất kém phát triển. Đến 
thế kỷ XIX mới chỉ có những con đường nhỏ, phương tiện đi lại và vận chuyển, 
ngoài sức rrâu, ngựa, voi, thì phổ biến là đói chán; quan lại thì đi chuyển bằng 
cáng, kiệu. Thời Nguyễn mới tổ chức được hệ thống ngựa trạm, công văn 
chuyển từ Huế vào Gia Định đi mất 4 ngày. Ở các đô thị phổ biến loại xe zay đo 
người kéo, sau này kết hợp với xe đạp để thành cái xích !ó (mượn từ tiếng Pháp 
cycle, cyÏo-) được dùng phổ biến đến tận bây giờ. 

Hoạt động đi lại chủ yếu của người nông nghiệp Việt Nam là đi gần - từ 
nhà ra đồng, từ nhà lên nương; mà ruộng nước và nương rẫy lại là nơi không thể 
đưa Xe tới được nên họ đùng sức người mà vận chuyển mọi thứ. Chính vì vậy mà 
trên thế giới không một ngôn ngữ nào có số lượng từ chỉ hoạt động vận chuyển 
bằng sức người đa dạng và phong phú như tiếng Việt. Trong khi tiếng Pháp chỉ 
có porter, tiếng Nga có Heeru (Nhexchi), tiếng Anh có to carry và phần nào 
to take, thì trong tiếng Việt, ngoài từ mang với nghĩa khái quát, còn có hàng 
loạt từ chỉ những cách thức vận chuyển rất chuyên biệt: mang trong bàn tay là 
cẩm, mang gọn trong bàn tay là nếm, mang trong tay qua trung gian sợi dây là 
xách, sợi dây đài chạm đất là #éo, mang trong lòng một hoặc hai tay là bốc; 
mang bằng hai tay một vật nặng là bé, hay tay giơ lên là bưng, mang gọn trong 


137 


lòng bằng hai tay là ôm, mang trong lòng bằng hai tay một cách nâng nịu là 
bảng, bế, ẩm; mang trên Tưng một vật là gửi, một người là cống, một đứa bé qua 
trung gian một mảnh vải là đj+, mang ở nách là cắp, cặp; mang trên đầu là đội; 
mang trên vai là vác, mang !rên vai qua trung gian của một cái đồn với vật ở hai 
đầu đồn đều nhau là gánh, không đều nhau là gồng, hai người cùng mang trên 
vai một vật là &h/ê!g, V.V... 


Việt Nam là vùng sông nước, nơi đây có hệ thống sông ngồi, kênh rạch 
chằng chịt và bờ biển rất dài. Bởi vậy mà phương tiện đi lại phế biến hơn từ 
ngàn xưa là đường rhủy. Một người phương Tây thế ký XVIH mô tả tình hình 
giao thông của ta là: “Xứ này không có đường cái lớn, lại chàng chị! ruộng 
đồng. Muốn đến Huế cũng như bá! cứ nơi nào đều phải đi bằng đường biển hay 
đường sông”. Không phải ngắn nhiên mà phần lớn đô thị Việt Nam trong lịch sử 
đều là những cảng sông, cảng biển (Vân Đồn, Thăng Long, Phố Hiến, Hội An, 
Quy Nhơn, Gia Định...). 

Sách Trung Hoa đời Hán diễn đạt sự khác biệt truyền thống trong cách thức 
đi lại của phương Nam và phương Bắc rất ngắn gọn: “Nam đi chủ, Bắc dị mất 
(Nam đi thuyền, Bắc đi ngựa). Trong khi ở Trung Hoa gốc du mục cái sang 
trọng của vua thể hiện ở các cỗ xe fzm mã, tứ mã thì ở phương Nam sông nước, 
thuyền rầng là biểu tượng của quyền uy; ngay cả ông Táo lên Trời cũng đi bằng 
cá chép! Phương tiện giao thông và chuyên chở trên sông nước ở Việt Nam hết 
sức phong phú: thuyền, ghe, xuống, bè, mảng, phà, tấu... Thuyền, ghe có rất 
nhiều loại, chúng được xem là có linh hồn như con người. Việt Nam có tục vế 
mắt thuyền, người ta tin rằng con mắt ấy sẽ giúp cho thuyền tránh khỏi bị thủy 
quái làm hại; giúp cho ngư phủ tìm được nơi nhiễu cá; giúp cho bạn hàng tìm 
được bến bờ nhiều tài lộc... 

Thời Đông Sơn, tổ tiền ta đã đóng con thuyền với hình dáng đa dạng, sức 
chở lớn, có loại bọc đồng. Theo Tấn thư thì vào thế thế kỷ III ta có những con 
thuyển đi biển có sức chở 600 z 700 người. Sau khi chiếm nước ta, giặc Minh 
đã thu và lấy được 8.865 chiếc thuyền. Vào thời Lê, thuyền hạng nặng thường 
đài khoảng 26 + 30 m, rộng từ 3,6 + 5 m, có từ 34 + 50 mái chèo, trọng tải khoảng 
35 + 50 tấn. Những con thuyền Đàng Ngoài thế kỷ XVII được người châu Âu vẽ lại 
giúp ta hình đung được phần nào trình độ kỹ thuật dóng thuyền của ông cha. 
Hỏi ký của A. de Rhodes ghi lại rằng, theo sự đánh giá của người Hà Lan thời 


138 


đó, các thuyền chiến của chúa Trịnh và chúa Nguyễn có thể đánh bại các thuyền 
lớn của Hà Lan rừng được phương Tây coi là “chủ nhân của Ấn Độ Dương”. 

Sông ngòi phong phú tuy thuận tiện cho giao thông đường thủy nhưng lại 
gây khó khăn cho giao thông đường bộ. Có lẽ chính vì vậy mà Việt Nam là một 
trong những nước biết làm cầu đi động bằng tre gỗ (cẩu phaa) hoặc thuyền ghép 
lại (cầu thuyền) sớm nhất thế giới. Theo Đại Việt sử lược thì vào năm 1214, nhà 
Lý bắc cầu phao qua bến Đông Bộ Đầu; năm 1587, Trịnh Tùng cho làm cầu 
phao ở chợ Rịa (Ninh Bình) đế đưa quân tấn công đoanh trại quần Mạc. Cuối 
năm 1600, quân Lá - Trịnh làm cầu phao vượt sông Hồng... Ở châu Âu cầu phao 
mới chỉ xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng năm 1617 - 1647 trong chiến tranh ở 
Hà Lan. 

Hình ảnh sông nước ăn sâu vào tâm khám người Việt Nam đến mức mọi 
mặt sinh hoạt đều lấy con thuyền và sông nước làm chuẩn mực: Nói về tiết kiệm 
thì “Buôn tàn buôn bè không bằng ăn dè hà tiện”; nói về nghị Tực ý chí thì “Chở 
thấy sóng cả mà rá tay chèo”; nói về linh nghiệm làm ăn thì “Ăn cổ đi trước lội 
nước đi sau"; “Chêm sông chết suối, không di chết đuối dọi đèn”; nói về việc 
sinh nở khó nhọc của phụ nữ thì “Đàn ông vượt biển có chúng có bạn, đàn bà 
vượt cạn chỉ có một mình”; nói Về sự nham hiểm của con người thì “Đố ai lặn 
xuống Vực sáu, mà đo miệng cá uổn câu cho vừa"; “Sông sáu còn có kẻ đò, lòng 
người nham hiểm ai đo cho tường”; nói về quan hệ vợ chồng và tình yêu nam nữ 
thì: “Tñuyễn theo lái, gái theo chồng"; “Thuyền về có nhớ bên chăng, bến thì 
một dạ khăng khăng đợi thuyền"... Người Việt nối: chìm đắm trong suy tự, đấm 
đuổi nhìn nhau, bơi trong khó khăn, thời gian trôi nhanh, ăn nói trôi chảy, hồ 
sơ bị ngâm lâu, thân phận bọt bèo, ... Ngay cả khi đi trên bộ hẳn hoi, người Việt 
vẫn nghĩ là nói theo cách của người đi trên sông nước: người ta vượt đường xa 
để (ấn lội đến thăm nhau, đi nhờ xe ai một đoạn là quá giang (= qua sông); 
người Nam Bộ gợi loại xe khách liên tĩnh là xe đò...) 

Người Việt Nam gắn bó với sông nước không chỉ trong đi lại mà cả trong 
việc ở. Ngay cả quan tài chôn người chết cũng mô phỏng theo hình con thuyền, 
đến cái “thế giới bên kia” cũng được hình dung nằm ở một vùng sông nước 
(chín suốï) và đến đó phải đi bằng thuyền (tục cl2øo (đỏ) đưa linh). 


2. Ứng phó với thời tiết, khí hậu (Nhà cửa, kiến trúc) 


Đối với người nông nghiệp, ngói nhà - cái tố ấm để đối phó với nóng lạnh 


139 


nắng mưa, giố bão - là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho họ 
một cuộc sống định cư ổn định. Có an cư thì mới lạc nghiệp! Thứ nhất dương 
cø, thứ nhì âm phẩn. Do ngôi nhà chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong 
cuộc sống cho nền trong tiếng Việt, øhà (chỗ ở) được đồng nhất với gia đình 
(gồm mọi người sống trong nhà), với vợ - chồng (chủ nhân của ngôi nhà), được 
mở rộng nghĩa để chỉ một cơ quan (nhà máy), chỉ chính phủ (nhà nước) và 
những người có chuyên môn cao (nhà văn)... 

Ngôi nhà của người Việt Nam có những đặc điểm gì? 

2.1. Trước hết, do khu vực cư trú là vùng sông nước cho nên ngói nhà của 
người Việt Nam gắn liền với môi trường Sông nước. 

Những người sống bằng nghề sông nước (chài lưới, chở đò...) thường lấy 
ngay thuyền, bè làm nhà ở: đó là các hà thuyền, nhà bè: nhiều gia đình quần tụ 
lập nên các xóm chải, làng chải. Đây là lời của T. B. Tavernier viết về người Việt 
Nam vào năm 1909: “Họ rất thích ở nước, thích ở trên nước hơn là trên cạn. 
Cho nên phần lớn sông ngôi đây thuyên. Những thuyền đó thay cho nhà cửa của 
họ. Thuyền rất sạch vẽ, ngay cả khi hộ nuôi gia vúc ở trong đá”, 


Nhiều người tuy không sống bằng nghề sông nước nhưng cũng làm xà sàn 
trên mặt nước để ứng phó với ngập lụt quanh năm. Dưới con mắt của Finlayson, 
một nhà ngoại giao Anh, thì Sài gòn đầu thế kỷ XLX có “nhiều nhà cao cảng, 
sàn bằng vần, xếp hàng dọc theo bờ kênh, bờ sông, hay dọc theo đường cái rộng 
thoáng đãng. Phố xá ngang hàng thẳng lối hơn ở nhiều kinh thành châu Âu”. 
Nhà sàn là kiểu nhà rất phổ biến ở Việt Nam từ thời Đóng Sơn nó thích hợp cho 
cả miễn sông nước lẫn miền núi. Nó không chỉ có tác dụng ứng phó với (a) môi 
trường sông nước ngập lụt quanh năm, mà cồn có tác đụng ứng phó với (b) thời 
tiết mưa nhiều gây lũ rừng ở miễn cao và ngập lụt định kỳ ở vùng thấp, (c) khí 
hậu nhiệt đới có độ ẩm cao, (đ) hạn chế và ngãn cản côn (rùng, thú dữ (ruồi 
muỗi, sân bọ, rắn rết, cá sấu, hố báo...). Ngày nay, ở những vùng hay ngập nước 
(như đồng bằng sông Cửu Long) và các kho (nơi phải ứng phó với độ Ẩm) vẫn 
duy trì kiến trúc nhà sàn. Vào thế kỷ XVI, nhiều ngôi đình như đình Đình 
Bảng (Bắc Ninh) đình Chu Quyến (Hà Tây)... vẫn làm theo lối nhà sàn. 

2.2, Để ứng phó với môi trường tự nhiên, tiêu chuẩn ngôi nhà Việt Nam về 
mặt cấu trúc là nhà caa cửa rộng: Kiến trúc Việt Nam mở để tạo không gian 
thoáng mát, hài hòa với tự nhiên; khác với kiến trúc phương Tây đóng (nhà nhỏ, 


140 


trần thấp, tường dầy, cửa ít) để giữ hơi ăm. 

Cái “cao” của ngôi nhà Việt Nam bao gồm hai yêu cầu: sàn/nền cao so với 
mặt đất, và mái cao so với sàn/nên. Nhà sàn đáp ứng yêu cần “cao” thứ nhất 
(sồn/nễn cao sơ với mặt đất) và có tác đụng ứng phó với lụt lội, ẩm ướt, côn 
trùng... Nhà Việt Nam nay phần nhiều đã chuyển sang đạng nhà đất, nhưng nhà 
đất lý tưởng vân phải có nền cđø; nhiều nơi hay ngập lụt, nền nhà cứ phải nâng 
cao dần. Còn yêu cầu “cao” thứ hai - mái cao so với sàn/nền - là nhằm tạo ra 
một khoảng không gian rộng, thoáng mát để ứng phó với nắng nóng. Mái cao 
còn tạo ra một độ đốc lớa để ứng phó với lượng mưa nhiều, khiến cho nước 
thoát nhanh, tránh đột, tránh hư mục mái, 

Nhà cao, nhưng cửa không cao mà phải rộng. Cửa khóng caa để tránh nắng 
chiếu xiên khoai và tránh mưa hắt. Còn phải làm cửa rộng là để đón gió mát và 
tránh nóng. Đầu hồi nhà thường để trống một khoảng hình tam giác để cho hơi 
nóng và khói bếp trong nhà có chỗ thoát ra. 

2.3. Biện pháp quan trọng thứ hai để ứng phó với môi trường là chọn 
hướng nhà, chọn đái. Đó là cách tận dụng tốt đa thế mạnh của môi trường tự 
nhiên để ứng phó với nó. 

Đơn giản hơn cả là chọn hướng nhà. Hướng nhà tiên biểu là hướng Nam: 
“Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng Nan”, Vì Việt Nam ở gần biển, trong khu vực 
gió mùa, trong bốn hướng chỉ có hướng Nam (hoặc Đông Nam) là tối ưu - vừa 
tránh được cái nóng từ phía Tây, cái bão từ phía Đông, và gió lạnh thổi về vào 
mùa rét từ phía Bắc (gió bấc), lại vừa tận dụng được gió mát thối đến từ phía 
Nam (gió nồm) vào mùa nóng: “Gió chưa nằm đã ngáy”. Các tòa thành có nhiều 
cửa thì cửa Nam thường là cửa chính. Người Nam Bộ có câu: “Cái nhà quay cửa 
vô Nam, Quay lưng về chướng (tránh gió chướng) không làm (mà cũng) có đH”... 


Nhưng tùy thuộc vào địa hình địa vật xung quanh, vào sự có mặt của núi, 
của sông, của con đường, v.v... mà ảnh hưởng của gió, nắng... sẽ khác nhau. 
Cho nên, để giải quyết vấn để một cách triệt để hơn, truyền thống văn hóa nông 
nghiệp đã hình thành cả một nghề chọn đất để làm nhà, đặt mộ, gọi là nghề 
phong thủy. Nghề phong thủy bất nguồn từ những nhù cảu tính tế trong quá 
trình sống định cư và những kinh nghiệm lao động phong phú của người nông 
nghiệp. 


“Phong” và “thủy” là hai yếu tố quan trọng nhất, phong là gió, động hơn, 


41 


thuộc đương; không có gió thì hỏng nhưng gió nhiều quá cũng không tốt; gió có 
thể bị núi, đồi, mô đất hay cây to lái đi, do vậy nhà phong thủy cần nắm vững 
hướng gió, biết sử dụng các bình phong để lái gió theo ý mình. 7h¿y là nước, 
nh hơn, thuộc ám; mặt nước trước nhà sẽ tạo nên sự càn bằng sinh thái cho 
ngôi nhà; nước động (bất cập) thì tù, không tốt, nhưng nước chảy mạnh (thái 
quá) cũng hỏng, chỉ có nước chảy từ từ (Am dương điều hoà) là tốt nhất; đồng 
nước ngoằn nghèo, càng đài thì càng tụ, nếu phình ra thành bồ ao thì càng tụ 
thêm. : 

Thuật phong thủy khởi đầu được xây dựng trên căn bản âm-dương Ngũ 
hành. Theo Ngũ hành, các thế đất được phán thành hình thủy (ngoằn nghèo), 
hình hỏa (nhọn), hình mộc (đài), hình kim (ưòn), hình thổ (vuông). Thế đất 
hình Kim (ứng với phương Tây du mục) được coi là phù trợ cho con cháu phát 
theo đường võ, còn thế đất hình Mộc (ứng với phương Đông nông nghiệp) sẽ 
phù trợ cho con cháu phất theo đường văn, nếu một thế đất có đủ cả Ngũ hành 
thì được coi là sẽ phát Đế Vương. Người nổi tiếng hơn cả về nghẻ phong thủy 
trong lịch sử Việt Nam là öng Nguyễn Đức Huyên đời Lê, người làng Tả Ảo 
(Nghỉ Xuân, Hà Tĩnh), tục gọi là eụ Tả Ảo, để lại nhiều sách dạy nghề này. 

Ngoài ra, trong việc “chọn nơi mà ở”, người Việt với tính cộng đồng rất 
quan tâm đến việc chọn hàng xóm láng giềng. Đến thời kỳ kinh tế hàng hóa 
phát triển, người Việt còn chú ý chọn vị trí giao thông thuận tiện: '*Mhất cận thị, 
nhị cận giang”. Những đô thị có tốc độ phát triển nhanh đều là những đô thị gần 
biển, sông, thuận tiện giao phong. Các thôn ấp miền Nam và các khu đân cư 
mới hình thành đã từ bỏ cách tổ chức theo xóm làng với luỹ tre khép kín cổ 
truyền mà chuyển sang quy tụ theo các trục đường sông, đường bộ. Trong đô 
thị, vị trí nhà mặt nền được đánh giá cao. Tuy nhiên, vai trò của cộng đồng vẫn 
không vì thế mà bị quên lãng - trong nhiều tiêu chuẩn thì yếu tố hàng xóm vẫn 
đứng thứ hai: “Nhất cận thị, nhị cận lân, tam cận giang, tứ cận lộ, ngữ cận điền”. 

2.4. Về cách thức kiến trúc thì đặc điểm của ngôi nhà Việt Nam truyền 
thống là rất động và lĩnh hoạt. 

Chất động, linh hoạt đó trước hết thể hiện ở lối kết cấu khung. Cốt lõi của 
ngôi nhà là một bộ khung chịu lực tạo nên bởi các bộ phận liên kết vớt nhau 
trong một không gian ba chiều: Theo chiều đứng, trọng lực của ngõi nhà phân 
bố đều vào các cội và dồn xuống các viên đá tảng kê chân cột; theo chiều 


142 


ngang, các cột được nối với nhau bằng các kẻ tạo nên các w kẻø; theo chiều 
dọc, các vì kèo được nối với nhau bằng các xả (từ xà nóc đến xà chân) tạo thành 
bộ khung. Không cần đến móng, tường; tường đất, vách nlà, ván bưng chỉ để che 
nắng mưa chứ không chịu lực. 


Tất cả các chỉ tiết của ngôi nhà được liên kết với nhau bằng mộng. Mộng là 
cách ghép theo nguyên lý âm - dương phẩn lái ra (hình đuôi cá) của một bộ 
phận này với chỗ lốm vào có hình dáng và kích thước trơng ứng ở một bộ phận 
khác. Kỹ thuật ghép mộng áp dụng cho mọi đồ mộc truyền thống, từ nhà đến 
giường tủ, bàn ghế... tạo nên sự liên kết rất chắc chắn nhưng lại rất động và linh 
hoạt. Khi cần đi chuyển hoặc thay thế một bộ phận bị mối mọt rhì theo quy 
trình ngược lại là có thể tháo dỡ ra rất dễ dàng. 

Để thống nhất guy cách, trong khi phương Tây dùng bản vẽ kỹ thuật phức 
tạp, chi li và cứng nhấc thì người thợ mộc Việt Nam dùng cái /hzớc tâm (còn 
gọi là rưi mực, sào mực) °) là một thân tre (nứa) bổ đôi, trong lòng vạch những 
ký hiệu cho phép xác định các khoảng ngang, khoảng đứng và khoảng chảy, từ 
đó mà ấn định được kích thước của các bộ phận. Cách làm thước tầm thì chung 
cho mọi nhà, nhưng do được tính theo một đơn vị rất cá nhân là đôi gốc ngán 
tay út hoặc gang tay của người chủ nhà (truyền thống lấy kích cỡ con người làm 
chuẩn để đo đạc tự nhiên và vũ trụ, thành ra nhà nào thước ấy, thước tầm trở 
thành vật xác định quyền sở hữu ngôi nhà của chủ nhân. Bởi vậy mà, khi làm 
nhà xong, phải làm !£ cài sảo để trình báo với thần linh thổ địa và long trọng 
gác cây thước tầm trên vị trí cao nhất giữa hai vì kèo; chỉ khi nào cần sửa chữa 
thì thợ cả mới lấy xuống để đo cất các chị tiết thay thế. 

2.5. Về hình thức kiến trúc thì ngôi nhà là tấm gương phản ánh đặc điểm 
của truyền thống văn hóa dân tộc. 

Trước hết là môi trường sóng nước phản ánh qua cách làm nhà sàn với vách 
nghiêng và mái cong hình thuyền. Rồi tính cộng đồng thể hiện ở việc trong nhà 
không chia thành nhiều phòng nhỏ biệt lập như ở phương Tây; giữa hai nhà thì 
ngân bằng răng cây (đâm hụt, ruối, mùng tơi...) xén thấp để hai bên để nói 
chuyện với nhau, khi cần có thể “lách rào” đi tắt sang nhà nhau. 


Người Việt Nam có truyền thống thờ cúng tổ tiền và hiếu khách cho nên 


+ Tâm (cỡ, khoảng cách chuẩn), thước tầm = thước có ghi các kích cỡ, khoảng cách 
chuẩn; rui mực, sào mực = cái ru, cái sào có ghi dấu bằng mực. 


143 


ngôi nhà Việt Nam dành ưu tiên gian giữa cho hai mục đích này: phía trong là 
nơi đặt bàn thờ gia tiên, phía ngoài là bộ bàn ghế tiếp khách. Sau nữa là truyền 
thống coi trọng bên trái (phía Đáng) với chiếc đòn nóc có đầu gốc ở phía Đóng, 
cái bếp đặt phía Đông... Nếu một tòa thành có hai cửa phía Nam thì cửa chính sẽ 
là cửa phía Nam bên #á¡; (bên Đóng). Nếu trong nhà có thờ tổ tiên hai họ thì 
bàn thờ (hoặc bài vị) họ nói đặt bên /rá/ (phía Đáng), còn họ ngoại đặt bên phải. 
Nếu cha mẹ đã quà đời thì bàn thờ cha mẹ (gần gũi hơn) đặt bên irđi, ông bà đặt 
bên phải. 

Hình thức kiến trúc ngôi nhà Việt Nam còn tuân thủ nguyên tắc cói /rọng 
số lẻ của truyền thống văn hóa nông nghiệp. Bước vào sân thì phái qua cổng tam 
quan; lên nhà thì phải qua bậc tam cấp; nhà dân thường có ba gian, năm gian; 
các kiến trúc lớn thường dựng theo lối tam tòa. Các tòa thành (như Cổ Loa, 
Huế) đều có kiến trúc ba vòng. Công Ngọ Môn hình chữ U, nhìn chính điện có 
ba cửa, thêm hai cửa phụ hai bên thành năm, trên nóc có chín nhóm mái (ca dao 
Huế có câu: “®Ngọ Món 5 cửa 9 lầu, Cội cờ 3 cấp, Phú Văn Lâu 2 tầng"). Số 
gian của ngôi nhà, số bậc của lối di bao giờ cũng phải lẻ (vì lẻ là số dương = 
động = dành cho người sống). Còn ở nhà cho người chết (nhà mồ của các dản 
tộc Việc Bắc, Tây Nguyên, thì làm cầu thang có số bậc chăn. vì chân là số âm 
(âm - tĩnh, chết). 

Nhìn chung, chỉ trong một việc ở, ta cũng thấy nguyên lý âm - dương và ý 
muốn hướng tới một cuộc sống hài hoà chi phối con người Việt nam một cách 
trọn vẹn. Vị trí ngôi nhà không cao quá (không làm nhà trên định đồi - gió, 
nóng) khóng thấp quá (nhà sàn nâng ngôi nhà lên khỏi mặt đất, mặt nước). Khi 
trọn hướng nhà, ngôi nhà tốt phải nằm nơi gió không yếu quá không mạnh quá, 
nước không ít quá Không nhiều quá, không tù đọng nhưng cũng không chảy 
nhanh quá... 

Cách liên kết theo lối ghép mộng âm - dương giúp cho các bộ phận vừa gắn 
bó chặt chẽ lại vừa cơ động và linh hoạt. Khi cần cố định hoá các chỉ tiết của 
ngôi nhà thì dùng đỉnh tre vuông tra vào cái lỗ tròn (âm - đương), khiến cho các 
thanh gỗ liên kết với nhau rất chặt mà không nứt nẻ, không bị sét gỉ của định 
kim loại làm hư hại (Kim khắc Mộc). Khi lợp nhà thì người Việt Nam dùng 
ngói âm - dương viên sấp viên ngửa (phân biệt với ngói Trung Hoa). Trong hình 
thức kiến trúc thì coi trọng bên trái, coi trọng số lẻ cũng đều là những việc từ 
triết lý Âm - Dương mà ra cả. 


144 


BÀI THAM KHẢO 
VĂN HÓA GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT NGÔN TỪ 


1. Các đặc trưng giao tiếp cơ bản của người Việt Nam 


1.1. Bản chất con người chỉ bộc lộ ra trong giao tiếp. Trước hết, xét về thái 
độ đối với việc giao tiếp, có thể thấy đặc điểm của người Việt Nam là vừa thích 
giao tiếp, lại vừa rất rụt rè. 

Như đã nói, người Việt Nam nông nghiệp sống phụ thuộc lẫn nhau và rất 
coi trọng việc giữ gìn các mỗi quan hệ tốt với mọi thành viên trong cộng đồng, 
chính tính cộng đồng này là nguyên nhân khiến người Việt Nam đặc biệt coi 
trọng việc giao tiếp và, do vậy, rất thích giao tiếp. Việc thích giao tiếp này thể 
hiện chủ yếu ở hai điểm: 

Từ góc độ của chủ thể giao tiếp, thì người Việt Nam có tính thích thăm 
viếng. Đã thân với nhau, thì cho dù hàng ngày có gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa, 
lúc rảnh rỗi, họ vẫn tới thăm nhau. Thăm viếng không còn là nhu cầu công việc 
(như ở phương Tây) mà là biểu hiện của tình cảm, tình nghĩa, có tác dụng thất 
chặt thêm quan hệ. 

Với đối tượng giao tiếp thì người Việt Nam có tính hiếu khách. Có khách 
đến nhà, dù quen hay lạ, thân hay sơ, người Việt, đù nghèo khó đến đâu cũng cố 
gắng tiếp đón chú đáo và tiếp đãi thịnh tình, dành cho khách các tiện nghỉ tốt 
nhất, đồ ăn ngon nhất: “Khách đến nhà chẳng gà thì gỏi”, bởi lẽ đói năm, không 
ai đói bữa. Tính hiếu khách này càng tăng lên khi ta về những miền quê hẻo 
lánh, những miền rừng núi xa xôi. 

Đông thời với việc thích giao tiếp, người Việt Nam lại có đặc tính hầu như 
ngược lại là rất rụt rè - điều mà những người quan sát nước ngoài rất hay nhắc 
đến. Sự tôn tại đồng thời của hai tính cách trái ngược nhau (thích giao tiếp và 
rụt rè) này bất nguồn từ hai đặc tính cơ bản của làng xã Việt Nam là tính cộng 
đồng và tính tự trị: Khi đang ở phạm vi của cộng đồng quen thuộc, nơi tính cộng 
đồng ngự trị thì người Việt Nam sẽ tỏ ra xởi lới, thích giao tiếp. Còn khi ở ngoài 


145 


cộng đồng, trước những người la, nơi tính tự trị phát huy tác dụng thì người Việt 
Nam, ngược lại, sẽ tô ra rụt rè. Hai tính cách tưởng như trái ngược nhau ấy 
không hề mâu thuẫn với nhau vì chúng bộc lộ trong những môi trường khác 
nhau, chúng chính là hai mặt của cùng một bản chất. Là biểu hiện cho cách ứng 
xử linh hoạt của người Việt Nam. 


1.2. Xét về quan hệ giao tiếp, văn hoá nông nghiệp với đặc điểm trọng tình 
đã đẫn người Việt Nam tới chỗ lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử: “Yêu nhau 
yêu cả đường di, ghét nhau ghét cả tôn tỉ họ hàng”; “Yêu nhau cau sáu bổ ba, 
ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười”; “Yêu nhau chín bỏ làm mười: “Yêu nhan củ 
ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo”; “Yêu nhau mọi việc chẳng nề, dẫu 
trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng"... 


Nếu nói khái quát, người Việt Nam lấy sự hài hoà âm dương làm trọng 
nhưng vẫn thiên về âm hơn, thì trong cuộc sống, người Việt Nam sống có lý có 
tình nhưng vẫn thiên về tình hơn: “Mộ! bồ cái lý không bằng một tí cải tình”... 
Người Việt Nam luôn coi trọng tình cảm hơn mọi thứ ở đời. Ài giúp mình một 
chút đêu phải nhớ ơn, ai bảo ban một chút cũng đều tôn làm thầy - khái niệm 
“thầy” được mở ra rất rộng: thầy đồ, thầy võ, thày thuốc, thầy cúng, thầy bói, 
thầy địa lý, thầy phù thuỷ, thầy cãi, thây rắn (ở Nam Bộ)... 

1.3. Với Đối tượng giao tiếp, người Việt Nam có thói quen tìm hiểu, quan 
sắt, đánh giá... Tuổi tác, quê quán, trình độ học vấn, địa vị xã hội, tình trạng gia 
đình (bố mẹ còn hay mất, đã có vợ - chồng chưa, có con chưa, mấy traì mấy 
gái...) là những vấn để người Việt thường quan tâm. Thói quen ưa tìm hiểu này 
khiến cho người nước ngoài có nhận xét là người Việt Nam hay tò mò. Đặc tính 
này - đù gọi bằng tên gọi gì đi chăng nữa - chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm 
của tính cộng đồng làng xã mà ra. 

Do tính cộng đồng, người Việt Nam tự thấy có trách nhiệm phải quan tâm 
đến người khác, mà muốn quan tâm thì cần biết rõ hoàn cảnh. Mặt khác, do lối 
sống trọng tình cảm, mỗi cặp giao tiếp đểu có những cách xưng hô riêng, nên 
nến không có đủ thông tin thì không thể nào lựa chọn từ xưng hô cho thích hợp 
được. Biết tính cách, biết người để lựa chọn đối tượng giao tiếp thích hợp: “7uỳ 
mặt gửi lời, tuỳ người gửi của”; “Chọn mặt gửi vàng”. Khi không được lựa chọn 
thì người Việt dùng chiến lược thích ứng một cách linh hoạt: “Ở bầu thì tròn, ở 
ống thì dài", “Đi với Bụt mặc áo cò sa, đi với ma mặc áo giấy”. 


146 


1.4. Tính cộng đồng còn khiến cho người Việt Nam, đưới góc độ chủ thể 
giao tiếp, có đặc điểm là trọng danh dự: “Tốt danh hơn lành áo”: “Đói cho 
sạch, rách cho thơn””; “Trâu chết để da, người ta chết để tiếng”. Danh dự gắn 
với nãng lực giao tiếp: Lời hay nói ra để lại dấu vết, tạo thành /ế»g răm; lời đở 
truyền đến tai nhiều người, tạo nên /đi tiếng. 

Chính vì quá coi trọng danh dự nên người Việt Nam mắc bệnh sĩ diện: “ở 
đời muốn sự của chưng, Hơn nhan một tiếng anh hàng mò thôi”; “em chuồng 
đi đấm nước người, Không kêu cũng đấm ba hồi lấy danh”; “Một quan tiên 
công, không bằng một đồng tiêu thưởng". Ở làng quê, thói sĩ điện thể hiện trầm 
trọng qua tục lệ ngôi thứ nơi đình trung và tục chia phần. 

Lối sống trọng danh dự dẫn đến cơ chế tin đồn, tạo nên dw luận như một 
thứ vũ khí lợi bại bậc nhất của cộng đồng để duy trì sự ổn định của làng xã. 
Người Việt Nam sợ dư luận tới mức, như có nhà văn đã viết tÐ, hợ “chỉ đám lựa 
theo dự luận mà sống chứ không ai dám dằm lên dự luận mò di theo ý mình”. 


1.5. Về các thức giao tiếp, người Việt Nam ưa sự tế nhị, ý tứ và trọng sự 
hòa thuận. 

Tính tế nhị khiến người Việt Nam có thói quen giao tiếp “tuòng vo tam 
quốc” không bao giờ mở đầu trực tiếp đi thẳng vào đề như người phương TAy. 
Truyền thống Việt Nam khi bắt đầu giao tiếp là phải vấn vớ cầu điển, hòi thăm 
nhà cửa ruộng vườn. Cũng để đưa đấy không khí là truyền thống tiếng trầu làm 
đầu câu chuyện. Với thời gian, chức năng “mở đầu câu chuyện” này của “miếng 
trầu” được thay thế bằng chén trà, điếu thuốc lá, li bia... 

Để biết người đối thoại còn cha mẹ hay không, có thể hỏi: “Các cụ nhà !a 
vẫn mạnh giải cả chứ?" Đề biết người phụ nữ đang đối thoại có chồng chưa, 
người ý tứ sẽ hỏi: “Chị vể muộn thế này liệu ông xã có phản nàn kháng?” Để tô 
tình người con trai vòng vo: “Cihiéc thuyền giăng cảu, đậu ngang côn cát, đậu 
sát mé nhà, anh biết em có một mẹ già, muốn vô phụng dưỡng, biết là dạng 
không?” (ca đao Nam Bộ). 

Lối giao tiếp vòng vo kết hợp với nhu cầu tìm hiển về đối tượng giao tiếp 


tạo ra ở người Việt Nam thói quen chào hỏi “chào” đi liển với “hỏi”: “Bác đi 


1à Lựu trong tiểu thuyết“ Ìhời xa vắng”. 


147 


đâu đấy?", “Cụ dang làm gì đấy?”... Hỏi ở đây như một thói quen, hỏi mà 
không cần nghe trả lời và hoàn toàn hài lòng với những câu “trả lời” kiểu: “Tôi 
Ai đằng này một tf° hoặc trả lời bằng cách hỏi lại: “Cự đang làm gì đấy?", Đáp: 
“Vang! Bác đi đâu đấy?” 

Lối giao tiếp ưa tế nhị, ý tứ là sản phẩm của lối sống trong tình và lối tư 
duy trong các mối quan hệ. Nó tạo nên thói quan đẳn đo cân nhắc kỹ càng khi 
nói năng: “Ăn cá nhai, nói có nghĩ”; “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột 
mà nghe”; '*'Người khôn ăn nói như chừng, để cho kể dại nứa nưừng nứa lo...” 

Chính sự đấn đo cân nhắc này khiến cho người Việt Nam có nhược điểm là 
thiếu tỉnh quyết đoán. Đề tránh phải quyết đoán, và đồng thời giữ được sự hòa 
thuận, không làm mất lòng ai, người Việt rất hay cười. Nụ cười là một bộ phận 
quan trọng trong thói quen giao tiếp của người Việt; người ta có thể gặp nụ cười 
Việt Nam vào cả những lúc ít chờ đợi nhất. 

Tâm lý ưa hoà thuận khiến người Việt Nam luôn chủ trương nhường nhịn: 
“Một sự nhịn là chín sự lành": “Chồng giận thì vợ bớt lời, Cơm sôi nhỏ lửa có 
đời nào khê...” 

1.6. Người Việt có hệ thống nghỉ thức lời nói rất phong phú, 


Trước hết, đó là sự phong phú của hệ thống xưng bỏ: Trong khi các ngòn 
ngữ phương Tây và Trung Hoa chỉ sử dụng các đại từ nhân xưng thì tiếng Việt 
còn sử dụng một số lượng lớn các danh từ chỉ quan hệ họ hàng để xưng hô, và 
những đanh từ thân tộc này có xu hướng lấn át các đại từ nhân xưng. Hệ thống 
xưng hô này có các đặc điểm: Thứ nhất, có tính chất thân mật hóa (rọng tình 
cảm), coi mọi người trong cộng đồng như bà con họ hàng trong một gia đình. 
Thứ hai, có tính chất cộng đồng hóa cao - trong hệ thống này, không có những 
từ xưng hô chung chung mà phụ thuộc vào tuổi tác, địa vị xã hội, thời gian, 
không gian giao tiếp cụ thể: cíủứ klú mí, mì khí khác. Cùng là hai người, nhưng 
cách xưng hô có khi đồng thời tổng hợp được hai quan hệ khác nhau: chứ - cøn, 
ông - con, bác- em, anh - tỏi... Lối gọi nhau bằng tên con, tên cháu, tên chung: 
bằng thứ tự sinh (Cả, Hai, Ba, Tư...). Thứ ba, thể hiện tính rôn rỉ kỹ lưỡng: 
Người Việt Nam xưng và hô theo nguyên tắc xưng khiêm hỏ rôn (gọi mình thì 
khiêm nhường, còn gọi đối tượng giao tiếp thì /óu kính). Cùng một cặp giao 
tiếp, nhưng có khi cả hai đều cùng xưng là em và cùng gọi nhau là ch. Việc tôn 
ượng, đề cao nhau đãn đến tục kiéng ?ên riêng: xưa kia chì gọi đến tên riêng khi 


148 


chữi nhau; đậi tên con cần nhất là không được trùng với tên của người bể trên 
trong gia đình, gia tộc cũng như ngoài xã hội. Vì vậy mà người Việt Nam trước 
đây có tục nhập gia vấn húy (vào nhà ai, hỏi tên chủ nhà để khi nói có động đến 
từ đó thì phải nối chệch đi). 

Nghi thức trong các cách nói lịch sự cũng rất phong phú. Đo truyền thống 
tình cảm và lĩnh hoạt nén người Việt Nam không có một từ cđm ơn, xím lỗi 
chung chung cho mọi trường hợp như phương Tây. Với mỗi trường hợp có thể 
có một cách cảm ơn, xin lỗi khác nhau: “Cøn xi: chú” (cảm ơn Khi nhận quà), 
“Chị chủ đáo quá” (cảm ơn khi được quan tâm), “Bác bày về quá” (cảm ơn khi 
được tiếp đón), “Quý hóa quá” (cảm ơn khi khách đến thăm), “Anh quá kheu"” 
(cảm ơn khi được khen), “Cậu đã cứu cha tớ một bàn thua trông thấy”: “Châu 
được nh hám nay là nhờ có đáy” (cảm ơn khi được giúp đỡ...). 

Văn hóa nông nghiệp ưa ồn định, sống chú trọng đến không gian, nên 
người Việt Nam phân biệt kỹ các !ời chảo theo quan hệ xã hội và theo sắc thái 
tình cảm. Trong khi đó văn hóa phương Tây ưa hoạt động lại phân biệt kỹ các 
lời chào theo thời gian như chào gặp mặt, chào chia tay, chào buổi sáng, buốồi 
trưa, buối chiều, buổi tối... 


2. Các đặc trưng cơ bản của nghệ thuát ngôn từ Việt Nam 

Công cụ để giao tiếp là ngôn ngữ. Nhìn vào tiếng Việt, có thể thấy nó phản 
ánh rõ hơn đâu hết lính hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc 
trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. 

2.1. Trước hết, nghệ thuật ngôn tìr Việt Nam có tính biểu trưng cao. Tính 
biểu trưng thể hiện ở xu hướng khái quát hóa, ước lệ hóa với những cấu trúc cân 
đối, hài hòa. 

Xu hướng ước lệ bộc lộ ở chỗ tiếng Việt thích diễn đạt bằng các con số 
biểu trưng. Trong khi người châu Âu nói một cách chặt chẽ cụ thể đ2 0ølrex 
pars (từ tất cả các phía) he opens bí eyes (nó mở những con mắt của nó) thì 
người Việt nói một cách ước lệ: “Tử ba bê bấn bên, nó mở to đôi mắt”, Ö những 
trường hợp, khi người châu Âu dùng từ “tất cả” thì người Việt dùng các từ chỉ 
số lượng tước lệ: ba thu, nói ba phải, "ba mặt một lời, nặn bè báy mối”? “ba 
chùm bẩy nối, tam khoanh tứ đón", “Yêu nhan tam tứ núi cũng trèo”... chín suất, 


chín tầng máy, mười tám đời Hùng Vương, ba mười sáu cải nốn niường, trăm 


149 


đâu đổ một đầu tằm, trăm khôn ngàn khéo, tiểu trăm bạc vạn, trăm họ. vạn sự... 


Lối tư duy tổng hợp mọi yếu tố, lối sống ưa ổn định và có quan hệ tối với 
hết thảy mọi người dẫn đến xu hưởng trọng sự cán đối hài hòa trong ngôn từ - 
một biểu hiện khác của tính biểu trưng. Tính cân xứng là một đặc tính rất điển 
hình của tiếng Việt. 

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối 
lượng lớn các từ song tiết; mỗi từ đơn lại hầu như đều có những biến thể song 
tiết, cho nên trong thực tế ngòn từ Việt thì cấu trúc song ¿ié? lại là chủ đạo. Các 
thành ngữ, tực ngữ tiếng Việt đều có cấn trúc 2 về đối ứng (Trèo caolngã dau; 
Ấn vóclhọc hay” “một quả dâu dai bằng ba chén thuốc”; “biết thì thưa thốt 
không biết thì dựa cột mà nghe”...). 

Tiếng Việt rất phát triển cẩu đới. Đó là một loại sản phẩm văn chương đặc 
biệt, nó vừa công phu tÌ mỉ, vừa cô đúc ngắn gọn. Trong một tác phẩm “mini" 
ấy thể hiện đủ cả cái đẹp cân đối nhịp nhàng của hình thức và cái uyên thâm của 
chiều sâu triết lý phương Đông. Ở Việt Nam xưa kia, nhà nhà, đình đình, chùa 
chùa... nơi nào cũng đều có treo câu đối. 


Truyền thống văn chương Việt Nam thiên về ¡høz ca: Người Việt Nam hầu 
như ai cũng biết làm thơ; lịch sử mấy nghìn năm của Việt Nam chủ yếu là lịch 
sử của thơ ca - một thứ thơ có cấu trúc chặt chế (lục bát, song thất lục bát). 

Thống kê trên hai tập Từ điển văn học (KHXH, H. 1983) cho thấy trong 
198 mục từ tác phẩm văn học phương Tây (châu Âu + Nga) thì có 43 thơ và 155 
văn xuôi, tức là văn xuôi chiếm 78,3% còn trong 95 mục từ tác phẩm văn học 
Việt Nam (không kể các truyện cổ tích được kể riêng như “Trẩu caz`, Thánh 
Gióng...) thì có 69 thơ và 26 văn xuôi, tức là thơ chiếm 72,6% (trong 26 mục 
văn xuôi này có rất nhiều tác phẩm kịch, chèo, tuồng... mang đậm chất thơ t", 


Ở Việt Nam, văn xuôi truyền thống cũng là văn xuôi thơ, thế mạnh đó còn 


£ Trung Hoa phát triển cả văn xuôi lẫn thơ. Song trong khi thơ Trung Hea ít tác phẩm 
dài hơi thì văn xuối đã rất sung sức từ trước Công nguyên với những bộ sách đỏ vộ 
về lịch sử và triết học để rồi sau này nỗi danh với hàng loạt bộ tiểu thuyết chương, 
hồi. Theo nhận xét Hồ Thích trong Trung Quốc triết học sử thì từ khi Trung loa bất 
đầu khai hóa phương Nam, thơ ca của nó bắt đầu chịu ảnh hưởng mạnh bởi chất trữ 
tình hấp dẫn của các đân tộc phương Nam: “Tất cả những truyện thần thoại trong các 
tác phẩm của Khuất Nguyên, Tống Ngọc đều là những truyện mà nền văn học 
phương Bác chưa bao giờ có”. 


150 


do tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu hành điệu, tự thân thanh điệu đã tạo nên 
tính nhạc cho lời văn rồi. Từ những bài văn xuôi viết theo lốt biến ngầu như 
“Hịch tướng sĩ” của Trản Quốc Tuấn, hoặc tự do như thư dụ hàng của Nguyễn 
Trãi gửi địch, cho tới những lời văn Nôm bình dân... khắp nơi đều gặp một lối 
cấu trúc cân đối, nhịp nhàng, chặt chẽ và có tiết tấu, vần điệu. 

Thậm chí ngay cả trong việc c/Hi nhau, người Việt cũng chữi một cách bài 
bản, cân đối, nhịp nhàng, đầy chất thơ, không ch: ?ở? chửi, mà cả cách thức 
chửi, đáng điệu chửi... cũng mang tính nhịp điệu. Với lối chửi có vần điêu, cấu 
trúc chát chế, người Việt có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua 
ngày khác mà không nhàm chán. Đó là một "nghệ thuật” độc đáo mà có lẽ 
không một đân tộc nào trên thế giới có được. 

Đây là lời chửi của một người đàn bà mất gà được ghi lại trong tiểu thuyết 
“Bước dường củng" của Nguyễn Công Hoàn. 

tàng bên xóm dưới, bên sau bén trước, bên ngược bên xHôiU! Tôi có con pà 
mái nó sắp ghe ổ, nó lạc bạn sảng, mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, 
đứa ở xa mà lại, nó dang tav mặt, nó đặt tay trát, nó bắt mất của tôi, thì buông 
tha thả bố nó ra, kháng tôi chứ cho đơưới 


Chém cha đứa bắt gà nhà bà! Chiêu hâm qua. bà cho nó ấn nó hãy còn, 
sáng hôm nay con bà gói nó nó hãy còn, mà bảy giờ nó đã bị bắt mất. Mày 
muốn xống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả bồ nỗ ra, cho nó về 
nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mà thằng tam tứ đại nhà mày 
ra, bà khai quật bật sang thằng nạĩ đại lục dại nhà mày lén. Nó ở nhà bà, nó là 
con gà, nỗ về nhà mày, nó biến thành cú thành cáo, thành thần nanh đồ mở; nó 


mồ chồng mổ còn, Đô cả nhà mày Cha Hà XeH, 


Ới cái thằng chết dâm, cát côn chết xia kía? Mùy mà giết gà nhà bà thì một 
người ăn chết một. hai người ăn chế hai, bạ người ấn chết bà. Mày xuống ám 


phá thì quý xử thân lĩnh nó rút ruội ra... 


Ngay trong thể loại tiểu thuyết xuất hiện sau này do ảnh hưởng của phương 
Tây cũng vẫn mang rất đậm dấu ấn của truyền thống cân đối nhịp nhàng, biểu 
trưng ước lệ. Đây là những câu văn tả người của Tán Đà trong “Giác mộng con”: 
“Tiếng nói nhẹ bao muệu, dáng người mềm bấy nhiều, mềm bao nhiêu, chín bẩy 
nhiêu; như ghét, như vêu, như chiều, như ngượng. Lông mày ngài, đồi niất 


phượng, cô chờ ai?” Không chỉ tiểu thuyết, mà ngay cá văn chính luận Việt 


I5i 


Nam cũng có thể mang đầy chất thơ nhờ cấu tạo cân đối nhịp nhàng. Đọc 
“Tuyên ngôn độc láp"” hay “Những lời kêu gọi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ta 
thấy rất rõ chất thơ đó: “Nếu không có nhân dân thì không đủ lực lượng. Nếu 
không có chính phủ thì không ai dẫn đường”; “Việc gì có lợi cho dán, ta phải 


hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh”. 


2.2. Đặc điểm thứ hai của ngôn từ Việt Nam là nó rất giàu chất biểu cảm - 
sản phẩm tất yếu của một nền văn hoá trọng tình. 

Về mặt từ ngữ, chất biểu cảm này thể hiện ở chỗ các từ, bên cạnh yếu tố 
gốc mang sắc thái nghĩa trung hòa, thường có rất nhiều biến thể với những sắc 
thái nghĩa biểu cảm: Bên cạnh màu van? trưng tính, có đủ thứ xanh rì, xanh rờn, 
xanh rợn, xanh ngốt, xanh uạn, xanh lẻ... Bên cạnh mầu đỏ trung tính có đồ rực, 
đổ au, đồ lòm, đỏ loét, đỏ hoe... Các từ láy raang sắc thái biểu cảm mạnh cũng 
rất phổ biến trong tiếng Việt (ở các ngôn ngữ khác, kể cả tiếng Hán, đều hầu 
như không có): không phải ngẫu nhiên mà trong thơ ca của ta có thể gặp rất 
nhiều từ láy. Ở trên vừa nói tiếng Việt thiên về thơ, mà thơ là mang đậm chất 
tình cảm rồi, cho nên từ láy với bản chất biểu cảm rất phù hợp với nó. 

Về ngữ pháp, tiếng Việt dùng nhiều hư từ biểu cảm: à, ư, nữ, nhé, chăng, 
chớ, hả, hở, phỏng, sao, chữ... Cấu trúc “tếc hóa” có nghĩa đánh giá (sách siếc, 
bàn biếc...) cũng góp phần làm tăng cường hệ thống phương tiện biểu cảm cho 
tiếng Việt. 

Sự phổ biến của thơ hơn văn xuôi đã nói ở trên không chỉ là sản phẩm của 
tính biển trưng mà còn đồng thời là sản phẩm của tính biểu cảm. Khuynh hướng 
biểu cảm còn thể hiện ở chỗ trong lịch sử văn chương truyền thống, không có 
những tác phẩm anh hùng ca để cao chiến tranh: có nói đến chiến tranh chăng 
thì cũng chỉ là nói đến nỗi buồn của nó (ví dụ: C”nh phụ ngâm). 


2.3. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có đác điểm thứ ba là tính ĐỘNG LINH 
HOẠT 

Tính động linh hoạt này trước hết bộc lộ ở hệ thống ngữ pháp. Trong khi 
ngữ pháp của các ngôn ngữ châu Âu là một thứ ngữ pháp chặt chế tới mức máy 
móc thì ngữ pháp tiếng Việt tổ chức chủ yếu theo lối dùng các từ hư để biểu 
hiện các ý nghĩa và quan hệ ngữ pháp, khiến cho người sử dụng được quyền linh 
hoạt tối đa. Ngữ pháp phương Tây là ngữ pháp hình rhức, còn ngữ pháp Việt 
Nam là ngữ pháp ngữ nghĩa. 


152 


Nói bằng mội ngôn ngữ châu Âu, ta bắt buộc phải đáp ứng đầy đù mọi đòi 
hỏi tai quái mà hệ thống ngữ pháp của ngôn ngữ đó yêu cầu. Còn trong tiếng 
Việt thì tùy theo ý đồ của người nới mà anh ta có thể điễn đạt, không điễn đạt 
hay diễn đạt nhiều lần một ý nghĩa ngữ pháp nào đó: “7ói đi Hà Nội”, "Tái sẽ 
đi Hà Nội"; “Ngày mai tôi đi Hà Nội”: “Ngày mai tôi sẽ đi Hà Nội”. Chính vì 
linh hoạt như vậy mà tiếng Việt có khá năng khái quát rất cao, có thể nối một 
câu không thời, không thể, không ngôi. Khả năng diễn đạt khái quát, mơ hồ 
chính là điều kiện rất quan trọng cho việc phát triển thơ ca đã nói đến ở trên. 

Tính động, linh hoạt của ngôn từ Việt Nam còn bộc lộ ở chỗ trong lời nói, 
người Việt rất thích dùng cấu rrúc động rừ: trong một câu có bao nhiêu hành 
động thì có bấy nhiêu động từ; trong khi đó thì các ngôn ngữ phương Tây có xu 
hướng ngược lại - rất thích dùng đu}: zử. Trong khi người Việt nói: “Cđm ơn 
anh đã tới chơi” thì người Anh nói: “Thanks your comineg” (Cảm ơn về sự đến 
chơi của anh). Tính linh hoạt, năng động còn gọi là nguyên nhân khiến cho 
tiếng Việt tra dùng cấu trúc cñứ động. Người Việt thậm chí đùng cấu trúc chủ 
động ngay cả trong câu bị động. Trong khi người Việt nói một cách đơn giản: 
“Cô ấy bị thây giáo phạt” thì người Anh nói: “$ñe weay phuished by the teacher” 
(cô ấy bị phạt bởi thầy giáo). 

Như vậy, có thể nói rằng trong giao tiếp, người Việt có thiên hướng nói đến 
những nội dưng rĩnh (tâm lý, tình cảm, dẫn đến nghệ thuật thơ ca và phương 
pháp biểu trưng) bằng hình hức động (cấu trúc đông từ, ngữ pháp ngữ nghĩa 
tinh hoạt). Trong khi đó thì người phương Táy nói riêng và truyền thống văn hóa 
trọng dương nói chung lại có thiên hướng nó! đến những mói đụng đóng (hành 
động, sự việc, dẫn đến nghệ thuật văn xuôi và phương pháp tả thực) bằng bình 
thức tĩnh cấu trúc danh từ, ngữ pháp hình thức chặt chẽ). 


153 


19. 


154 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, Giáo trình đành cho sinh viên 


liên ngành ngoại ngữ, tập ! & 2). 


. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Trần Ngọc Thêm, ĐHTH Hồ Chí Minh, 1995). 
. Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Trần Quốc Vượng và những người khác, NXB 


Giáo dục, 1998). 


- Văn hóa học đại cương và Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Trần Quốc Vượng và 


những người khác, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1996). 


- Đề cương bài giảng môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Viện Đại học Mở Hà 


Nội, 1994). 


. Góp phần nghiên cứu Văn hóa và tộc người Việt Nam (Nguyễn Từ Chỉ, 


NXB Văn hóa Thông Tin, Hà nội, 1996). 


. Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận mới (Phan Ngọc, NXB Văn hóa Thông 


Tin, Hà Nội 1994). 


. Văn hóa Chămpa (Ngô Văn Doanh, NXB Văn hóa Thông Tin, Hà Nội, 


1994). 


, Lịch sử Việt Nam (Phan Huy Lê và những người khác, NXB Đại học và 


Trung học Chuyén nghiệp, Hà Nội, 1983). 
Việt Nam phong tục (Phan Kế Bính, NXB TP Hẻ Chí Minh, tái bản 1990). 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 


CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM 


LÊ MINH HẠNH (Biên soạn) 


Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS. TS. TÔ ĐĂNG HẢI 
Biên tập và sửa bài: Th$. NGUYỄN HUY TIẾN 

NGỌC LINH, HOÀNG GIANG 
Kỹ. Mỹ thuật: DƯƠNG VĂN QUYẾN 
Trình bày bìa: HƯƠNG LAN 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 


In 500 cuốn, khổ 16 x 24 cm, tại nhà in Khoa học và Công nghệ. 
Giấy phép xuất bản số: 72 - 2005/CXB/71 - 39/KHIKT - 7/11/2005 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2006. 


